2 




3 



Happy New Year 



4 



GIỮ VỮNG MỐI DÂY 



HƯỚNG ĐAO CHO TRẺ EM 



Sau trại thử nghiệm ở 
Brovvnsea, năm 1908 Badẹn 
Povvell cho xuất bản cuốn 
Scouting for Boys, từ đó Phong 
trào Hướng Đạo lan rộng khắp Thế 
giới. Tựa đề cuốn sách được xem 
như là bản Tuyên ngôn đầu tiên 
của PTHĐ: Đây là một Phong trào 
dành cho giới trẻ. 

Một sân chơi rộng khắp 
toàn cầu dành cho Trẻ em: HĐS 
chơi mà học, học mà chơi. 

Sinh hoạt Hướng Đạo là 
một trò chơi giáo dục cho trẻ em, 
nhưng là một công cuộc giáo dục 
của người lớn; để đạt được kết 
quả mong muốn, Trưởng HĐ phải 
vận dụng trí tuệ, hy sinh thì giờ, 
công sức để tổ chức sinh hoạt cho thật chu đáo và bổ ích... 
Chẳng những mất công sức mà còn tốn tiền bạc nữa. Hướng 
Đạo không có ngân quỹ tài trợ, Trưởng HĐ chẳng những không 
có lương bổng mà lại còn “móc ra” tiền túi để lo cho đơn vị của 
mình, do đó Gấu Đa thiện Nguyễn Thái Hùng nói đùa rằng 
Trưởng HĐVN là người “ma róc” cũng không ngoa! 

Trưởng HĐ cũng không như Sĩquan Quân đội có thể lấy 
“Cấp bậc” để lấn lướt lẫn nhạu! 

Thật đau lòng khi thấy trên “mạng” hoặc “thư luân lưu” 
gọi hoạt động của tập thể này là vì “quyền lợi nhóm”, tác phong 
của một số người nọ là “Sứ quân”. . . 

Khi chưa được phép tái lập HĐ, vì yêu Trẻ mà một số 



Robcrt Đadcn-Povvcll 

SCOUTINC 

rõÍBÕYS 



THr OngiMỈ 




6 





Cựu Huynh Trưởng họp nhau lại thành lập nên các nhóm tự 
phát, mỗi nhóm có một lối chơi riêng nên chưa ngồi lại với nhau 
vì không cùng nhìn chung một hướng. . . vì sự phân hóa đó mà 
“Cấp thẩm quyền” có cớ để không cho phép vì “Chẳng biết ai 
đứng đầu để nắm chóp”. VP HĐTG cũng không thể thừa nhận 
nhóm nào là NSO (National Scout Organisation) vì chưa được 
chính quyền sở tại công nhận. 

Hiện nay tổng số HĐS cả nước cũng đông đảo không 
kém thời trước 1 957. . . lúc VP HĐTG công nhận HĐVN là thành 
viên thứ 59 của Thế giới, Các Trưởng đi học WB, CALT, CLT ở 
nước ngoài cũng nhiều hơn trước 1 975, đó là chưa kể các khóa 
Bằng Rừng tổ chức trong nước do các nhóm cũng khá nhiều... 
có thể nói gấp bội so với Campuchia & một số nước nhỏ... thế 
mà chưa được gia nhập PT HĐTG như họ thì thật là đáng tiếc! 

“LUẬT LẠP HỘI” sắp được ban hành, đã đến Túc các 
nhóm, các Trưởng nên ngồi lại với nhau thành một Tổ chức 
chung để Nhà nước dễ cấp phép & WOSM cũng dễ thừa nhận 
vì hiện giờ VP HĐTG quy định mỗi nước chỉ có một NSO chứ 
không thể có Liên Hội (Federation) như trước kia. 

Để kỷ niệm 85 năm thành lập HĐVN, chúng ta phấn đấu 
để được chính thức thừa nhận, cả ở Quốc nội và Quốc tế, 
muốn được như vậy, tất cả chúng ta hãy kết hợp thành một cây 
đại thụ, mỗi nhóm là một cành cùng vươn tỏa càng ngày càng 
sum suê chứ không là nhánh chùm gửi ký kinh, tùy theo nhân 
số thực thụ mà đóng góp tỷ lệ niên liễm để nộp cho VP HĐTG 
chứ đứng riêng rẽ thì không nhóm nào cáng đáng nỗi nghĩa vụ 
thành viên của VVOSM... như trong bài “Một phương thức kết 
hợp” mà Trưởng Vĩnh Đào đúc kết kinh nghiệm của nước 
ngoài... 

Đã là Trưởng HĐ, chúng ta nên theo đúng chủ trương 
của Người Sáng Lập, Hướng Đạo cho Trẻ em chứ không phải 
nơi dành cho người lớn thao túng... để rồi sau này lịch sử sẽ 
phê phán chúng ta. 

GVMD sẵn sàng làm diễn đàn cho tất cả mọi khuynh 
hướng để tìm được một mẫu số chung giúp PT HĐVN sớm 
được chính thức thừa nhận cả ở Quốc nội & Quốc tế. 



7 



Giữ Vững Mối Dây 

(Tặng GiữVững Mói Dây i<ỷ Niệm 85 Năm HĐVN) 



Giữ lòng đẹp như giấy trắng trong 
Vững tiến thẳng ngay lòng nhủ lòng 
Mối tình Hướng Đạo bao năm đã 

Dây nối thân tình, niềm ước mong 

Giữ cho câỵ xanh thẳng giữa rừng 
Vững lòng thẳng tiến mãi không ngưng 
Mối tình Hướng Đạo luôn bền chặt 

Dây kết đệ huynh hát vang lừng 

Giữ chắc tay chèo ra biển khơi 
Vững lòng mặc sóng gió tơi bời 
Mối tình sông biển -đời Hướng Đạo 

Dây bền tay nối mãi cuộc chơi 

Giữ Ba Lời Hứa mãi trong đời 
Vững Mười Điều Luật trọn cuộc chơi 
Mối tình Bách Hợp -Hoa Chung Thủy 
Dây buộc, thuyền tình ra biển khơi 



Phong Châu 



8 



Tiến trình của Hướng Đạo Việt Nam 

BBT: Để kỷ niệm 80 năm HĐVN, nội san GVMD 6 đã 
đăng bài “NHỮNG DẤU MÓC LỊCH sử CUA 80 NĂM THĂNG 
TRAM TRÔI Nỏl” do Sáo Dễ thương đúc kết theo tài liệu của 
HƯỚNG ĐẠO NGUYỆT SAN do HĐ Nam Kỳ xuất bản trước 
1950 nên chỉ ghi lại được những mốc của 20 năm đầu... 

* Trong cuốn Lịch sửHĐVN do Trưởng Cò Yêu đời đúc 
kết theo các tài liệu: 

1. Lịch sử HĐVN của Hoàng Đạo Thúy, bản đánh máy, 

chưa in. 

2. Hồi ký Lịch sử HĐVN của Trần Văn Khắc, in trong Kỷ 
yếuHĐVN. 

3. Hồi ký của Dã Mã 60 năm. Võ Thanh Minh, bản đánh 
máy, chưa in. 

4. HĐ VN trong quá khứ do GHX xuất bản. 

5. Hồi ký của Trưởng T. T. Dương Vân. Bản đánh máy, 
chưa in. 

6. Báo THẲNG TIẾN của HĐ Bắc Kỳ. 

7. Báo HƯỚNG ĐẠ o của HĐ Nam Kị. 

8. Báo HƯỚNG ĐẠO THẲNG TIẾN của HĐ Đông 
Dương (FIAS). 

9. Báo BẠN ĐƯỜNG của HĐ Thanh Hóa. 

10. Báo TRÁNG sĩ của HĐ Bắc Kỳ. 

11. Báo TRƯỞNG của HĐVN từ 1970-1 975. 

Để bạn đọc biết được Quá trình Lịch sử HĐVN qua 85 
năm, GVMD trích đăng lại cuốn LỊCH sử HĐVN của Trưởng 
Cò Yêu đời viết năm 1993 & do Bạn Tu thư HL Miền II xuất bản 
& bổ túc thêm thời gian từ 1993 đến nay. 

Các con số ghi trong dấu ( ) cho biết các đoạn trích 
đăng là của Trưởng nào đã viết hồi ký ghi ở trên. 

Bài khá dài nhưng GVMD cũng cố gắng in để bạn đọc 
có đầy đủ tài liệu vì GVMD 6 & cuốn Lịch sưHĐVN của Cò Yêu 
đời đã hệt mà Tủ sách Tu thư Huấn luyện Miền II chưa có tài 
khoản để tái bản. 

GVMD 



9 



Phong trào Hướng Đạo du nhập vào mỗi nước một cách khác nhau. 

Sự bành trướng mau chóng của phương pháp giáo dục Hướng 
Đạo, không phải là nhờ một lối tuyên truyền quảng cáo khéo tổ chức mà vì 
phượng pháp giáo dục Hướng Đạo hợp với bản tính của trẻ. ở nhiều nước, 
chỉ cần có một nhà giáo dục có dịp đọc qua quyển “Hướng Đạo cho trẻ em” 
(Scouting for boys) mà một đoàn Hướng Đạo mới được thành lập, rồi từ đó 
mỗi ngày quy tụ thêm nhiều anh em hâm mộ. 

Đó cũng là trường hợp của nước ta. 

Ở Việt Nam, trong những năm 1 930, trong nước trải qua nhiều biến 

chuyển. 

“Nhiều việc thúc đẩy lòng yêu nước, báo và tin của ông Nguyễn Ái 
Quốc từ Âu châu gởi về. Ông Phạm Hồng Thái hy sinh năm 1924. Tin ông 
Quốc về Quảng Châu. Năm 1 925 có tin cụ Phan Bội Châụ bị bắt. Năm 1 926 
cụ Phan Chu Trinh mất. Nhiều tin về hoạt động chính trị. ít ai biết rõ, nhưng 
những tin ấy làm cho suy nghĩ. Những cuộc bãi công nhắc nhở mọi người. 
Cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng mạnh đến đất nước ta, 1 930, Quốc 
Dân Đảng khởi nghĩa ở Yên Bái. Những thanh niên có chí cảm thấy bơ vơ, 
muốn tìm một việcgì có ích để làm”(1 ). 

Ở tầng lớp trí thức, ở những người ưu thời mẫn thế, tạo ra nhiều 
băn khoăn và là cơ sở cho sự sáng tạo. Những trí thức, bộ phận nhạy cảm 
nhất của đất nước, đã sớm nhận ra lợi ích của Hướng Đạo đoàn, và vượt 
qua sự kỳ thị ngoại lai thường có ở người dân mất nước, đã cổ vũ lập Hướng 
Đạo đoàn để giáo dục trẻ em. 

Tại Hà Nội, Trưởng Hoàng Đạo Thúy và Trưởng Trần Văn Khắc, tại 
Huế Trưởng Võ Thành Minh đã lập ra đoàn Hướng Đạo đầu tiên ở nước ta. 

Trưởng Thúy cho biết: “Năm 1920 tôi làm giáo học. Tìm học nghề, 
tôi gặp quyển Eclaireurs của Pháp. Phong trào này được nhiều nhà sư 
phạm giúp, nên sách tốt. Đầu năm 1925, làm ở Cao Bằng, tôi mới có dịp 
đem ra thử. Năm 1929, đọc một đặc san của tạp chí Temps nouveaux (của 
Pháp) nói về Eclaireurs rõ ràng lắm. Tôi mới viết tóm tắt làm một tập nhỏ, tên 
là “Hướng Đạo Sinh” in ở nhà in Đông Tây. Cũng biết là có tên “Đồng tử 
quân”, nhưng thấy tên ấy không đúng, mà lại nguy hiểm. Dùng tên “Hướng 
Đạo” vì xưa nay ta vẫn gọi người đưa đường là “Hướng Đạo” tức là “Xì-cút”. 
Sách ra không gây được nhiều ảnh hưởng, cũng thấy vắng mặt mình, mình 
xin lập thì không thể nào được. 

Khoảng 1930, tôi làm ở trường Yên Thành, Hà Nội, giám đốc là 
Carré, một người cởi mở, khen lớp học là giỏi. Nhân dịp tôi nói: Nếu ngày 
nghỉ, tôi có thể đưa học trò ra đồng ruộng, thì có thể giội hơn. ông ta bảo: Cứ 
việc đưa. Ông ta ký giấy cho phép thật. Được đi là tốt rồi. 

Nhưng cái năm 1930 ấy, Tây kềm kẹp dữ lắm. về lý, thì giấy phép 
thế không là gì mấy. Muốn không xảy ra việc gì, mỗi lần đi phải báo trước với 
Sở Cẩm. Rõ ràng, lần nào họ cũng cho người đi theo. Cũng mong cho họ 



biết rõ là mình chỉ hướng dẫn học sinh học tập và chơi thôi. 

Dần dần, anh em mua mũ, áo quần ngắn. Em nào khó, thì cho vay 9 
hào là đủ. Ăn mặc gọn đẹp, sau quen mắt đi. Người ta gọi ngay những chú 
bé gọn gàng, nhanh nhẹn và hay giúp việc ấy là Hướng Đạo Sinh (Xì-cút, 
Scout). Tên Đoàn là “Vạn Kiếp”(1 ). 

Trưởng Trần Văn Khắc kể rằng: “Anh chị em Hướng Đạo Việt Nam 
khó lòng tưởng tượng trựớc năm 1930, sau khi vào làm tại Sở Nông Lâm 
Súc Hà Nội, tôi say mê điền kinh tới cỡ nào !? Đáng lẽ tôi phải đóng vai một 
ông phán trẻ đạo mạo, sớm vác ô đi tối vác về, bệ vệ như một thầy công 
chức thời Phập thuộc. Nhưng không, mỗi buổi chiều, khi tan sở, tôi đạp xe 
như điên, xụống trường Thể dục, cởi trần trùng trục, chạy nhảy hò hét om 
sòm như mấy chàng đại hiệp trong phim chưởng Ba Tàu. 

Một hôm, tập dượt xong, tôi tắm táp, sắp sửa ra về, thời bỗng gặp 
cơn mưa to. Tôi đành vào phòng đọc sách trường Thể dục đọc báo chí chờ 
mưa tạnh. Tình cờ, đứng trước tủ sách tôi thấy một cuốn sách nhỏ nhan đề: 
“Muốn trở nên người Hướng Đạo” (Pour devenir Eclaireur). Ngồi xuống ghế 
đọc, tôi thấy có vẻ hấp dẫn và thích thú. Tôi ghi vào sổ nhà trường, mượn 
cuốn sách đó về nhà đọc tiếp. Sau mấy ngày nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi đi 
kiếm mấy anh bạn thân hội viên trường Thể dục, các anh: Tạ Văn Giục, Vũ 
An Ninh, Đỗ Đức Thực, Trịnh Trương Bính, bàn với các anh lập thử một 
đoàn Hướng Đạo ở thủ đô Hà Nội, thí nghiệm xem phong trào này có “ăn 
khách” trong giới thanh niên không. 

Các anh đồng ý cử tôi đến gặp ông Nguyễn Lễ, Hội Trưởng trường 
Thể dục, ông Nguyễn Lễ tán thành ngay và ưng thuận cho chúng tôi lập một 
ban trong phạm vi nhà trường, lấy tên là “Ban Đồng tử quân và cổ động thể 
thao” (Section de Boy-Scouts et de Propagande pour les Sports). Sau đó 
nhà trường gởi thư sang Pháp mua sách báo ở Tổng cục Hướng Đạo Pháp 
(Fédération des Eclaireurs de France). Chúng ta cũng nên biết hồi 1 930, sự 
giao thông giữa Pháp và Việt Nam chỉ có bằng đường biển, chưa có đường 
hàng không như bây giờ. Thư đi thư lại, chúng tôi phải chờ đúng ba tháng 
mới có đầy đủ tài liệu. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tạm xúc tiến công 
việc như may y phục, thảo nội quy, phiên dịch những danh từ tiếng Pháp 
sang tiếng Việt. Tôi cần nhấn mạnh để anh chị em Hướng Đạo biết rằng hồi 
đó Bắc Việt đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp (protectorat). Bất cứ một 
hành vi ngôn ngữ tự do nào cũng có thể gieo sự ngờ vực vào đầu óc người 
Pháp. Họ nghi kỵ từng li từng tí. Chúng tội cần dè dặt và thận trọng từ lời ăn 
tiếng nói. Một ví dụ diễn hình: lúc dịch mấy câu tuyên thệ của Hướng Đạo từ 
tiếng Pháp ra tiếng Việt chúng tôi đắn đo suy nghĩ khá lâu, không dám dịch 
câu “Servirla Patrie ” ra là “Phụng sự Tổ quốc ” mà phải dịch là “Trung thành 
với Tổ quốc” chỉ vì hai chữ “Phụng sự’ có tính cách yêu nước, cách mạng. 
Từ chỗ yêu nước, cách mạng đến chỗ ghét Pháp, chống Pháp, theo chính 
quyền thời bấy giờ chẳng còn bao xa. 

Đoàn Hướng Đạo đầu tiên thành lập tại thủ đô Hà Nội mang tên vị 



anh hùng áo vải Lam Sơn: Lê Lợi. Ban đầu, chúng tôi chỉ thâu nhận anh em 
hội viên trường Thể dục làm đoàn sinh. Mỗi chủ nhật chúng tôi tổ chức 
những cuộc cắm trại, đi thăm các thắng cảnh bằng xe đạp, như thành cổ 
Loa, sông Nhuệ thuộc làng Cự Đà, chùa Trăm Gian tỉnh Hà Đông. Thấy tổ 
chức của chúng tôi mới mẻ gây tình bằng hữu mật thiết giữa các đoàn viên, 
nhiều bạn bè không phải là hội viên trường Thể dục cũng xin nhập đoàn như 
các anh Ngô Thế Tân, Trần Duy Hưng, Trần Ngọc Quyên. Đoàn Lê Lợi đeo 
khăn quàng màu lá cây, viền đỏ. 

Khi đã thành nề nếp, quy củ, trường nhận thêm ngành Ấu do anh 
Hoàng Đạo Thúy trông nom. Từ đây, chúng tôi đổi danh hiệu là Hướng Đạo 
(Eclaireurs) và bỏ danh từ Đồng tử quân (Boy-Scout). Lúc ban đầu thấy tôn 
chỉ Hướng Đạo đúng đắn, y phục đoàn viên gọn gàng, báo chí bắt đầu để ý, 
cổ động và nâng đỡ chúng tôi về tinh thần. 

Nhiều tỉnh Bắc Việt noi gương thủ đô muốn lập đoàn Hướng Đạo 
nhằm giới thiệu với dân chúng một phong trào bổ ích cho đức dục, trí dục và 
thể dục của thanh niên. Chúng tôi dè dặt, chưa dám nhận lời mời của các 
tỉnh. Chúng tôi nghĩ cần phải chỉnh đốn nội bộ, học hỏi kỹ lưỡng trước khi 
mang chuông đi gióng xứ người. 

Đến tháng 10 năm 1930, chúng tôi tổ chức lễ thượng kỳ đầu tiên 
của Hướng Đạo tại trụ sở trường Thể dục Hà Nội. Rất đông quan khách 
Pháp Việt đến dự lễ, trong đó có ông Tổng giám đốc an ninh Đông Dương. 

Ông này có thể coi như tai mắt của cơ quan đầu não chính trị người 
Pháp thời bấy giờ. 

Sau khi anh em Hướng Đạo đứng nghiêm chỉnh trước khán đài, lá 
cờ Hướng Đạo màu xanh có hoa Bách hợp trắng thêu ở giữa được kéo lên 
đỉnh cột (ngày nay hoa Bách hợp mậu đỏ), dưới là quốc kỳ màu vàng bằng 
xa tanh, chung quanh có tua kim tuyến, góc trên quốc kỳ màu vàng Việt Nam 
có kết một cái nơ (noeud) tam tài, tượng trưng lá quốc kỳ Pháp. Sở dĩ tôi nói 
rõ về lá quốc kỳ của chúng ta, vì hồi đó Việt Nam ta còn đặt dưới quyền thống 
trị của người Pháp, không được dùng lá cờ vàng tuyền như thời độc lập của 
vua Lê, vua Lý, vua Trần. Thời kỳ Pháp thuộc kéo dài 100 năm. Bắc Việt và 
Trung Việt có lá quốc kỳ màu vàng, ở trên góc đính băng tam tài nhỏ, Nam 
Việt nằm trong chế độ thuộc địa (colonie) bắt buộc phải lấy cờ tam tài của 
Pháp làm quốc kỳ (2). 

Trưởng Võ Thành Minh chép rằng: 

Bộ đồng phục Hướng Đạo được người Việt Nam mặc đầu tiên ở Hà 
Nội vào khoảng 1930, ngay trong Hội Thể dục SEPTO mà sếu (Trần Văn 
Khắc) là một huấn luyện viên. Phải mất một vài năm nữa, Hướng Đạo mới 
thoát thai, từ thể dục ra Hướng Đạo thực sự với sự giúp đỡ của các anh 
Hoàng Đạo Thúy (Hổ sứt), Ngô Thế Tân và chị Lựu, Trần Duỵ Hưng (Trâu 
mơ mộng), Vựơng Khả Tế (Mèo Fakir), Trịnh Hiếu Ngọc, Hồ, Lân... Hội 
Hướng Đạo Bắc Kỳ thành lập từ đó. 



12 



ở miền Trung, Dã mã (Võ Thành Minh) vồ được một quyển sách 
nhỏ nói về Hựớng Đạo, cũng vào khoảng 1 930, thế rồi, nhân tình thế ở quê 
nhà (Vinh) bối rối. Bèn từ Vinh lội bộ vào Hụế rồi đi tuốt một vòng quanh 
Đông Dương với bộ đồng phục Hướng Đạo đầu tiên của miền Trung. 

Năm 1 932, sếu bay vào Sài Gòn, gây phong trào cho lục tỉnh miền 
Nam. Ngựa rừng vào liên lạc với sếu rồi về lập đoàn Hướng Đạo Bình dân ở 
ngay trường tư thục cũng mang tên ấy mà Ngựa rừng là hiệu trưởng. Đồng 
thời ông Trần Bá Vị, viên ngoại triều đình nhà Nguyễn cũng lập ra hai Thiếu 
đoàn Gia Long và Triệu Tổ dưới sự hướng dẫn của anh Cao Minh Phú ở Hải 
Phòng vào. 

Sau đó chẳng bao lâu, ở nhà Dòng Chúa Cứu Thế, tu sĩ Nhiều cũng 
lập một Thiếu đoàn cho thanh niên Công giáo. Các anh Trình, Ngoạn là 
những trưởng phụ tá cho anh Nhiều. Cũng như về phía hữu ngạn sông 
Hương. Trưởng Hòe, Dũ, Tráng Cử, Nguyễn HyĐơnlàphụtá cho anh Phú. 

Năm 1934, Dã mã được các trưởng hữu ngạn và ông Hội Trưởng 
họ Trần bầu làm Đạo Trưởng Đạo thứ nhất ở Thần Kinh và cũng trong năm 
ấy, các đoàn tả ngạn cũng họp chung thành một Đạo. 

Năm 1935 là năm rất hoạt động của Hướng Đạo. Anh Tổng ủy viên 
Hướng Đạo Pháp Vieụx Castor qua Việt Nam, đi thăm một vòng ba thủ đô và 
giúp anh em ít nhiều về chuyên môn và quản trị” (3). 

Cũng nên ghi lại sau đây về cuộc đón tiếp anh Vieux Castor (Lão hải 
ly)André Leíèvretại Hà Nội, doanh Lê Nguyên Bách (Cò hấp tấp) viết trong 
tập “Kỷ yếu 60 năm Hướng Đạo Việt Nam”. 

“Và rồi René° Letèvre ra Bắc. Xuống xe lửa ở ga Hàng cỏ. René 
Leíèvrẹ được một anh Hướng Đạo Việt Nam ra đón. Anh nầy chỉ nói: Chúng 
tôi muốn đón anh như một người anh em Hướng Đạo (un trère scout) hơn là 
một vị ủy viên (un commissaire). Vậy xin anh đi theo dấu đường để đến gặp 
anh Trưởng của chúng tôi. Chúng tôi mong được gặp anh sớm. Câu “Mong 
được gặp anh sớm” cộ nghĩa thách thức là “Anh hãy tận dụng khả năng 
Hướng Đạo của anh, nếu không anh sẽ không biết đường nào mà... mò”. 

Anh Hướng Đạo Việt Nam cáo biệt rồi, René Letrèvre nhìn quanh 
quẩn để tìm dấu hiệu chỉ dẫn. Cũng không khó khăn rắc rối gì, vì đây là giữa 
thành phố Hà Nội, toàn là đường tráng nhựa, giữa hai dãy nhà ở. Nhưng đối 
với một người xa lạ thành phố thì cũng cực lắm mới đi được từ ga Hàng cỏ ở 
phố Hàng Lọng qua cửa Nam vào đường Thành đến cửa Bắc. Xuống đến 
vườn Bách Thảo thì René Letèrve đã ngất ngư. Mũi tên chỉ dẫn đưa anh vào 
vườn Bách Thảo, nơi đây chỉ có ngõ đi ngoằn ngoèo và cỏ rậm. Một bức mật 
thư viết: “Anh sắp vào một khu rừng, xin anh coi chừng muỗi”, René Leíèvre 
bước vào đám cỏ rậm, tâm trí để hết vào các dấu hiệu, không chú ý gì đến lời 
cảnh cáo nọ. Bỗng nhiều tiếng vo vo nổi lên . Anh chưa kịp ngạc nhiên thì một 
vật nhọn đâm vào bắp chân anh. Nhìn xuống, rõ ràng một câỵ gậy tre vừa 
được kéo thụt vào và một cái áo xanh của Sói con vừa lẩn trốn. Chưa kịp 
nhìn theo, một mũi lao khác lại đâm vào đùi, anh quay sang trái thì bị đâm 



13 



bên phải, anh quay bên phải thì bị đâm bên trái, thành thử anh cứ nhảy như 
choi choi giữa đám cỏ rậm, vừa nhảy để tránh... muỗi, vừa để tìm lối thoát 
thân, theo dấu hiệu chỉ dẫn. Anh thoát khỏi đám cỏ rậm thì mật thư an ủi anh: 
“Muỗi Việt Nam đốt đau nhưng rất dễ thương, phải không anh ?”. René 
Leíèvre vừa lau mồ hôi trán, vừa thở phào một cái. Anh đã gặp một mật thư 
khác: “Việt Nam mới có một bãi sa mạc. Sa mạc nàỵ không đáng tin tưởng 
mấy”. René Leíèvre thấy một bãi cát hiền lành có vết chân người in ở trên 
đó. Anh tủm tỉm cười: “Ta cứ dẫm trên vết chân cũ thì đâu có gì nguy hiểm?”. 
Và anh đặt giầy lên các vết chân. “Xụp !!!” Chân anh tụt xuống hố, không sâu 
nhưng đủ làm anh giật mình. Từ đó, anh dè dặt từng bước nhưng lâu lâu vẫn 
bị tụt hố như thường. RỒỊ anh phải đi qua một con suối (suối giả tưởng 
tượng) bằng cách tự bắc lấy một cây cầu. Anh em Hướng Đạo Việt Nam đã 
cung cấp sẵn cho anh mấy cây tre và cưa, đục ở gần đó. Anh cũng phải đánh 
đu từ chỗ này sang chỗ khác y như Tarzan qua một vùng mà mật thư cho 
rằng đây là vùng bùn lún chết người (enlisement). 

Lao đao, vất vả mấy tiếng đồng hồ, René Letèvre đã đến gần Núi 
Nùng, một đồi đất không cao nằm giữa vườn Bách Thảo. Anh đọc mật thư 
cuối cùng: “Anh đã vào đến giữa rừng. Rừng Việt Nam có rất nhiều cọp, và 
có con Cọp sứt đang chờ anh trên đỉnh núi”, René Letèvre vạch lá bò lên Núi 
Nùng, vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Nhưng anh hết cả mệt, cả đói, cả khát khi 
nhìn thấy Cọp sứt ngồi trên một tảng đậ ở đỉnh Núi Nùng. Thấy anh, Cọp sứt 
đứng lên, reo một tiếng lớn và nhảy xuống ôm anh. Từ các gốc cây, các tảng 
đá, nào Beo, nào Sói, nào Ngỗng, nào Hươu, nào. . . Muỗi ùa ra vây quanh 
anh. 

René Letèvre cười, nhưng mắt đầy lệ vì cảm động: “Đúng là một 
cuộc tiếp đón của Hướng Đạo !” (2). 

“Khi mới đến Sài Gòn, tờ báo Impartial phỏng vấn, André Letèvre 
nói: Phải đến nơi xem anh em làm Hướng Đạo hay làm chủ nghĩa quốc gia”. 

André Letèvre định ở một tháng, nhưng rồi ở hơn hai tháng. Ông 
gặp các huynh trưởng đi cả Trại Sặt, các huynh trưởng làm cho ông hiểu 
Hướng Đạo Việt Nam là sâu sắc. 

Ông giới thiệu hai Hướng Đạo cũ là Consigny và Bernard để giúp ta, 
thu xếp cho các đoàn Công giáo cũng hoạt động được chuẩn bị trại Đà Lạt 
(1)- 

“Kế đó, anh Niédrist (Sơn dương Isard), kỹ sư điện, cũng qua làm 
việc ở nhà máy đèn Sipéa Huế. Anh ấy gặp Dã mã và mở lớp huấn luyện đầu 
tiên ở Huế cho các Đoàn trưởng. Chừng 20 Thiếu trưởng thọ huấn tại trại 
trường thô sơ ấy (trại trường ở Nữ công học hiệu), trong đó có anh Tạ 
Quang Bửu (Chồn Fennec), người đã để lại cho Dã mã một kỷ niệm không 
thể quên. 

Một Thiếu đoàn được thành lập ở trường Thiên Hựu dưới quyền 
điều khiển của anh Tuyên, đồng thời nhiều đoàn khác cũng được lập ra ở 
Quảng Bình, Nghệ An (1935), Quảng Trị, Thanh Hóa (1936) và gần hết ở 



14 



các tỉnh khác vào những năm sau. Tất nhiên, ở Bắc, ở Nam, Hướng Đạo 
cũng tiến bộ nhanh theo nhịp ấy” (3). 

“Ở Bắc, đoàn của anh Trần Văn Khắc hay đi các tỉnh. Ông Nguyễn 
Lễ, Hội Trưởng có ý kiến: Đi mà mặc mỗi người một khác thì không đẹp, nên 
dùng sắc phục Hướng Đạo Sinh thì đẹp hơn. Anh em sắm sửa ngay, và đi 
các tỉnh coi hay lắm. Lần biểu diễn cuối cùng là ở huyện Vĩnh Bảo, tri huyện 
là ông Đinh Vân. Lúc về, anh em bàn bạc, thấy việc cổ động thể thao là hay, 
nhưng không cẩn thận, thì bị ngựời ta lợi dụng. Các anh Ngô Thế Tân, Trần 
Duy Hưng, Nhữ Thế Bảo có ý kiến: Đã mặc Hướng Đạo, thì nên làm Hướng 
Đạo thật sự. Ý kiến này được anh em hoan nghênh, quyết làm Hướng Đạo, 
nhưng vẫn làm việc cổ động thể thao. Thành lập 2 đoàn, anh Khắc coi đoàn 
Lê Lợi, anh Tân coi đoàn Hùng Vương. Tự nhiên là đoàn nào cũng gồm 
những anh có ý định như đoàn Tráng. Biết tin, đoàn Vạn Kiếp cũng đến và 
cũng xin ông Lễ đứng ra lập Hội Hướng Đạo. Ông là Hội đồng thành phố, có 
lẽ xin được. Chắc ông Lễ đã gửi đơn nên một hôm 3 đoàn đang tập, thì Ar 
nouse, Chánh mật thám đến không giới thiệu. Anh em cũng làm như không 
biết. Hắn đi xem khắp vườn, không có gì đáng nghi ngại cả. 

Có 3 đoàn, nhưng 2 đoàn gồm anh em khoảng 20 tụổi cả. Anh em 
cũng thấy thế nào ấy, nên cứ gọi Vạn Kiếp là Sói con, dù lúc ấy chưa có Sói. 
Một mục nổi tiếng của Lê Lợi là “Múa Mọi” của anh Bình. Vợ ông Thống sứ là 
bà Tholance hỏi ông Lễ vệ việc tổ chức một cuộc vui. Ông Lễ khuyên anh em 
giúp hết sức thì thanh thệ sẽ vững. Trò “Múa Mọi” được hoan nghênh nhiệt 
liệt. Từ đó Hướng Đạo thấy vững dạ. Đi đâu bà ta cũng ca tụng. 

Anh em nhanh chóng tha thiết với đoàn. Vì hễ nói yêu nước là bị 
theo dõi. Nhưng Lời Hứa thứ nhất của Hướng Đạo đã là: Phục vụ Tổ quốc. 
Điều lệ Hội viết như thế nhưng sao cho họ phải tôn trọng bản Điều lệ. Nghĩ 
ngay rằng: Vào Hội Liên Hiệp Hướng Đạo bên Pháp, thì bọn ở đây không 
làm gì được. Viết thư cho EDF. Cuối năm 1 935, Liên hội EDF công nhận ta” 
( 1 )- 

Hướng Đạo ở miền Nam. 

“Phong trào Hướng Đạo lan xuống miền Nam. Lúc đầu tôi còn ở Hà 
Nội cùng với một số anh em chăm lo phong trào Hướng Đạo phát triển mau, 
thời nhiều bạn trẻ trong Sài Gòn viết thư ra Bắc hỏi về cách thức để thành lập 
đơn vị Hướng Đạo ở thủ đô miền Nam. Có cả những thư mong muốn tôi vào 
lập Hướng Đạo trong đó nữa. Lòng tôi bỗng hướng về miền Nam và ao ước 
cùng các bạn mới bắt tay vào việc này. Cũng may là Nha Tổng Thanh Tra 
Nông Lâm Súc, nợi tôi đang làm có một chi nhánh tại miền Nam là Sở Khảo 
Cứu Nông Lâm, số 58 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn. Tôi làm đơn xin 
đổi vào làm việc tại đó và được cấp trên chấp thuận. Lên đường vào Sài Gòn 
tháng 4 năm 1 932, chúng tôi nhờ hai anh Nguyễn Thụy Hùng và Hoàng Đạo 
Thúy trông nom, săn sóc các đơn vị ở ngoài Bắc. 

Vào đến Sài Gòn, tôi được báo Thần Chung và Phụ Nữ Tân Văn 
phỏng vấn. Các báo này rất hoan nghênh việc lập Hướng Đạo ở miền Nam. 



15 



Nhờ vậy mà các giới đã hưởng ứng nồng nhiệt, không những ở ngay Thủ 
đô, mà cả đến anh Vương Trọng Tôn ở Bà Rịa, cũng muốn lập một đơn vị 
ngay tại trường, nơi anh đang dạy. 

Cũng nhờ có sự liên lạc từ trước nên sau khi tôi vào đến nơi, thì ít 
ngày sau tôi liền họp ngay với các anh Lương Thái, Nguyễn Vặn Chấn, 
Huỳnh Văn Diệp, Trần Coln (người miền Nam gốc Miên) và một số anh em 
khác nữa để xúc tiến việc xin phép lập Hướng Đạo ở Sài Gòn. Chúng tôi đến 
thăm ông Trần Văn Khá, lúc đó là Hội Trưởng Tổng cục Thể thao An Nam 
(Commission Inter-club Annamite). ông Hội Trưởng Trần Văn Khá, người 
cao lớn, tính tình cởi mở, thật thà. Ông là một Hội đồng quản hạt (Conseiller 
Colonial) được lòng tin và cảm mến của mọi người. Sau này dưới thời Bảo 
Đại, ông làm Tổng trưởng Kinh tế, rồi làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh 
Đốn. Khi chúng tôi đề cập đến việc lập Hướng Đạo ở Sài Gòn, ông hứa ủng 
hộ hết mình, vì lúc còn du học ở Pháp được biết đến phong trào Hướng Đạọ. 
Ông đã nói: nước nhà saụ này có được một thế hệ lành mạnh, tháo vát, biết 
trọng danh dự, liêm sỉ, biết và trọng tình huynh đệ trong đoàn, chính là nhờ 
phương pháp Hướng Đạo huấn luyện thanh niên mà có được. Lời lẽ tha 
thiết và chí tình biết bao. Khi đoàn Hướng Đạo đầu tiên được thành lập ở Sài 
Gòn, lấy tên là đoàn Lê Vặn Duyệt, ông liền cho con trai và hai người cháu 
gọi ông là cậu gia nhập. Đến đây tôi xin nhắc đến một vị Mạnh thường quân 
là cụ Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Vịnh, nhạc phụ ông Trần Văn Khá. Ngay từ 
lúc còn khởi đầu, cụ đã giúp chúng tôi một số tiền khá lớn để mua sách vở, 
báo chí và dụng cụ cắm trại Hướng Đạo ở Pháp. 

Sau khi đoàn Hướng Đạo đầu tiên ở thủ đô Sài Gòn được thành lập 
vào tháng 6 năm 1932, phong trào Hướng Đạo miền Nam được nhiều nơi 
hưởnq ứng nên đã bành trướng vô cùng mau lẹ. Chúng tôi bàn nhau thành 
lập Tổng cục Hướng Đạo Nam kỳ (Fédération des Eclaireurs de 
Cochinchine) và bầu ông Trần Văn Khá làm Hội Trưởng. Cũng năm 1933, 
chúng tôi đã xuất bản tờ Nguyệt san Hướng Đạo. 

Cờ Hướng Đạo phất phới trên xứ chùa Tháp. 

Cao Mên (Campuchia) thấy Nam kỳ có phong trào Hướng Đạo, 
cũng muốn gây dựng một phong trào tương tự cho thanh niên xứ Chùa 
Tháp. Cuối năm 1 933, Mên triều nhờ ông Bringuier, lúc đó là Giám đốc Nha 
Học Chánh xuống Sài Gòn liên lạc với tôi để hỏi thăm về cách thức thành lập 
Hướng Đạo và mượn ít tài liệu, sách báo. Đến đầu năm 1934 chúng tôi nhận 
được thư mời lên thủ đô Nam Vang vào dịp lễ Tung Tóc, là Tết của Cao Mên, 
vào tháng 4 dương lịch để làm lễ Tuyên Lời Hứa cho Đông cung Thái tử 
Norodom Monireth. Anh em chúng tôi đi lên Nam Vang bằng hai chiếc xe đò 
vào chiều thứ bảy, cắm trại tại sân banh Nam Vang. Ngay chiều hôm đó, 
Thái tử Monireth đến trại tìm tôi và cho biết rằng sáng chủ nhật ngày mai, 
sau lễ Tuyên Lời Hứa, nhà vua sẽ tặng cho ông Trần Văn Khá và tôi mỗi 
người một huy chương Ngũ đẳng Cao Mên bội tinh. 

Đúng theo tinh thần Hướng Đạo là người Hướng Đạo làm việc bất 



16 



vụ lợi, tôi yêu cầu ông Khá nhận lãnh huy chương. Còn về phần tôi, tôi yêu 
cầu Thái tử can thiệp để hai trưởng cùng đến đây với tôi hưởng danh dự này 
bằng hai huy chương khác. 

Sáng hôm sau là ngày Tết của Cao Mên. Lễ Tuyên Lời Hứa đã được 
cử hành rất trọng thể trước mặt Quốc vương, vị khâm sứ người Pháp, cùng 
văn võ bá quạn trong Mên triều, dân chúng, thanh niên, sinh viên, học sinh 
đã đến dự rất đông. Quốc vương gắn huy chương cho ông Khá và hai 
trưởng mà tôi đã đề nghị. Sạu cùng Quốc vương cùng đi với ông Khâm sứ, 
ông Khá và ông Bringuier đến gặp tôi. Quốc vương đưa tay bắt tay tôi, nói: 
“Nous vous télicitons pour votre esprit scout”, tạm dịch: “Tôi khen ông về tinh 
thần Hướng Đạo của ông”. Tôi hiểu là Quốc vương đã được Thái tử báo cáo 
cho biết là tôi đã nhượng huy chương mà nhà vua muốn tặng tôi cho hai 
người bạn của tôi. Lời khen tặng ấy làm tôi rất cảm động. Tôi thấy trong lòng 
sung suớng, thư thái. Sung sướng, thư thái hơn chính tôi nhận huy chương 
cao quý kia” (2). 

“Năm 1935 là năm lập Tráng đoàn thứ nhất ở Đông Dương và ở 
Đông Nam Á: Tráng đoàn Bạch Mã. Năm ấy cũng là năm Dã mã được mang 
cái vinh dự quá sức mình: Mở đường cho ngành Tráng. 

Năm 1 936, trại trường đầu tiên được tổ chức ở Đà Lạt dưới sự điều 
khiển của Sơn dương. Tờ báo Hướng Đạo thứ nhất, tờ Thẳng Tiến ra đời ở 
Hà Nội và một cuộcĐại hội Hướng Đạo (Rallye) được tổ chức ở Sài Gòn. 

Năm 1937 là năm có Hội nghị thượng đỉnh ở khách sạn Métropole 
Hà Nội mà hội viên là Sơn dương và Trường lộ (Long Heron Sérène) đại 
diện cho Tổng Hội Hướng Đạo Pháp, Hổ sứt (đại diện Bắc Kỳ), Dã mã (đại 
diện Trung Kỳ) và sếu (đại diện Nam Kỳ). Hội nghị đề cập đến vấn đề Liên 
Hội Hướng Đạo Đông Dương (Fédération IndochinoisedesAssociationsde 
Scoutisme F.I.A.S.), kể cả Ai Lao và Cao Mên nữa, tuy hai nước này chưa có 
đại diện. 

Một ý kiến được nêu ra để Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương chỉ 
gồm 3 nước Việt, Lào, Mên thay cho hình thức 5 xứ Lào, Mên và Trung, 
Nam, Bắc Việt. Tiếc rằng hồi ấy Hướng Đạo còn bị ảnh hưởng nhiều của 
chính trị nên ý kiến không được chấp thuận. Cho nên nước Việt Nam cứ phải 
chia làm ba xứ với ba cặp Tổng ủy viên (Commissaires généraux) được cử 
ra: 



Bắc :Bernard - Hoàng Đạo Thúy 

Trung :Niedrist - Võ Thành Minh 

Nam : Huet - Trần văn Khắc 

Cũng trong năm 1 937, Tổng cục Liên Hội Hựớng Đạo Đông Dương 
được chính thức thành lập. Cục bộ được đặt tại Huế, số 46 đường Forcant 
gồm nhân viên theo đồ biểu sau đây: 

• Đại diện thường trực AndréConsigny 

• Phó đại diện thường trực RaoulSérène 



17 



Võ Thành Minh 



• Tổng bí thư 

• Tổng ủỵ viên 

• Bắc Bernard -Hoàng đạo Thúy 

• Trung Niedrist-Tạ quang Bửụ 

• Nam Huet -Trần văn Khắc 

• Lào TieoSak -Lê văn Lương 

• Mên ToucSao-Tep In 

Khi phải đảm nhiệm trọng trách Tổng bí thư Liên Hội Hướng Đạo 
Đông Dương, tôi thấy không thể kiêm nhiệm luôn cả hai công việc khác: Đạo 
Trưởng Huế và Tổng ủy viên miền Trụng. Chồn với học thức uyên thâm, với 
kinh nghiệm dồi dào từ nước ngoài về, thật là xứng đáng với chức vụ Tổng 
ủy viên hơn Dã mã nhiều, nên tôi tự động đến tìm anh ta ở phòng riêng 
(Thiên Hựu) và mời anh nhận chức mới. Chồn từ chối. .. và Dã mã đã đến lại 
lần thứ 3... tam cố Thiên Hựu. Tiện đây Dã mã muốn ngỏ lời khen ngợi, 
không những anh Bửu là người đã chịu thay tôi trong trọng trách Tổng ủy 
viên mà cả anh Cử, anh Đơn, hai bạn đường thâm niên và thâm niên hơn, 
đã đồng ý với tôi về việc lựa chọn ấy. Nếu Hướng Đạo mà cũng “xôi thịt” thì 
hai huynh trưởng lâu năm và có địa vị chắc chắn này đã có thể bất mãn về 
hành vi “được mới nới cũ” của tôi. Không cần phải khẹn nhiều, cả ba bạn 
đường nói trên, tất cả Hướng Đạo Sinh Thần Kinh xưa đều đã kính mến họ. 

Năm 1938, vì Sơn dương nhường chức vụ Đại diện thường trực 
cho Hạc (Marabout Consigny), và anh này định dời trụ sở Tổng bộ vào Sài 
Gòn, vả lại cũng vì vài sự lủng củng khác, Dã mã từ chức Tổng Bí thư Liên 
Hội Hướng Đạo Đông Dương và đồng thời cũng chọn Bạch nga (Phan Tây) 
thế chức Đạo Trưởng Thần Kinh, sau khi làm lễ Lên Đường cho anh ấy. 

Để viết quyển Nghi Thức (Cérémonial) cho Hội Hướng Đạo Việt 
Nam. Một hôm, Ban Thường trực họp tại nhà riêng của Sơn dương để qui 
định về quốc kỳ và phù hiệu. 

Quốc kỳ Việt Nam thế nào ? Hồi đó ít ai biết hay là không ai để ý. Lá 
cờ một vạch đỏ kèm theo hai vạch vàng ư ? Đó chỉ là cờ hiệu của nhà vua. 
Màu vàng với cái góc tam tài kia ư ? Đó lại là cờ bảo hộ, một lá cờ nhục nhã 
mà không một Hướng Đạo Sinh nào có thể chào một cách kính cẩn được. 
Dã mã cương quyết đề nghị lá cờ toàn màu vàng, thì lạl vấp phải chứng cứ 
của hai đại diện Pháp rằng màu vàng là màu quốc tế đã nhận là màu cho cờ 
bệnh, chỉ dành riêng cho những tàu bè vì bị bệnh truyền nhiễm mà không 
cập bến. Dã mã biện bạch lại: Quốc kỳ Việt Nam có trước, cờ bệnh quốc tế 
mới đặt ra gần đây. Quốc tế nên kính trọng quốc kỳ Việt Nam mà đổi màu 
khác cho cái cờ bệnh kia, chớ lẽ nào buộc Việt Nam đổi quốc kỳ để nhường 
màu vàng, cái màu rất tôn quýở ÁĐông cho bệnh truyền nhiễm. 

Nhưng có gì chứng minh rằng cờ vàng là quốc kỳ Việt Nam trước thời 
kỳ Pháp thuộc ? Hai anh đại diện hỏi lại. 

Dễ lắm, tội xin điện thoại ngay cho cụ Thượng bộ Lễ nghi; Một lát sau, 
bên kia đầu dây có tiếng gọi của cụ Thượng Tôn Thất Quảng: A lô ! Ai 
hỏi đó ? 



18 



Tôi trả lời: “Thưa, chúng tôi là Võ Thành Minh, Niedrist và 
Schlemmer của Ban Thường trực Hội Hướng Đạo Đông Dương. Xin cụ vui 
lòng xác nhận cho chúng tôi biết màu cờ Việt Nam thời độc lập có phải là 
màu vàng không ?”. 

Phải độ ! Cụ Thượng bộ Lễ đáp lại sau vài giây im lặng. 

Thế là màu cờ Việt Nam được ghi vào cuốn Nghi Thức là màu vàng, 
với một điều kiện mà ông Khâm sứ Trung kỳ (hình như ông D'Elloy hồi đó) 
bắt phải ghi thêm là khi chào cờ Hướng Đạo phải chào cả cờ tam tài của 
Pháp quốc kéo lên đồng thời ngang hàng với cờ Việt Nam. 

Phù hiệu Hướng Đạo 

Sau một dây dài chính biến ở miền Nam, triều đại thay đổi thì quốc 
kỳ cũng như nội qui Hướng Đạo cũng ít nhiều thay đổi là lẽ đương nhiên. 

Nhưng Dã mã vẫn vui lòng khi còn thấy lại nơi gia đình Hướng Đạo 
cái phù hiệu y nhiên như xưa, cũng do Dã mã tranh đấu nhiều mới được xuất 
hiện. 

Chính cái phù hiệu ấy là HOASEN chứ không phải là hoa Bách hợp, 
như tất cả anh chị em miền Nạm, kể cả bạn đường xưa đang lầm tưởng. 

Nguyên do phù hiệu ấy là thế này: 

Khi Ban Thường trực bàn đến vấn đề phù hiệu, Dã mã đề nghị ngay 
Hoa Sen thay cho những phù hiệu đã được dùng ở Âu Tây, từ Họa Bách 
Hợp (Âu Mỹ) cho chí hình Chữ Thập Bằng (croix cannée), chiếc cung 
trương (arc tendu) hay con gà vàng (coq d'or) của Pháp, không có thứ nào 
thích hợp với tinh thần Á Đông cả. Hoa sen là dấu hiệu của người quân tử Á 
Đông: Mọc giữa bùn mà không nhiễm mùi bùn, thật xứng đáng làm phù hiệu 
cho Hướng Đạọ Việt Nam nói riêng và cho cả Đông Nam Á nói chung. Ban 
Thường trực đồng ý và giao cho Dã mã mướn vẽ một bông Hoa Sen cho 
tuyệt đẹp. Dã mã không mướn họa sĩ vệ mà lại ra thông cáo cho cả 5 Tổng 
Hội Đông Dương yêu cầu mỗi Hội gửi về phòng Bí thư một vài kiểu mẫu do 
Hướng Đạo Sinh của Hội tự vẽ lấy. ít hôm sau. Văn phòng Bí thư nhận được 
40 kiểu mẫu và họa đồ số 1 4 hay 1 6 gì đó được Thường trực chọn làm phù 
hiệu chính thức cho Hướng Đạo Đông Dương (3). 

Tháng 4 năm 1992, người viết tập sách nhỏ nầy, nhân gặp Trưởng 
Vĩnh Bang, một trưởng kỳ cựu từ Thụy Sĩ về thăm Huế, và nhân nói chuyện 
về phù hiệu Hoa Sen đã được Trưởng Vĩnh Bang xác nhận rằng phù hiệu 
Hướng Đạo mà chúng ta dùng mấy lâu nay là chính Hoa Sen chế thành kiểu 
(stylisée) gần giống như hoa Bách Hợp, và chính Trưởng Vĩnh Bang là tác 
giả của phù hiệu. 

Phong trào mỗi ngày mỗi lan rộng. Lúc đầu, tại mỗi tỉnh nhỏ chỉ có 1 , 
2 Liên đoàn. 5, 6 tỉnh mới họp thành một Đạo, như Đạo Kinh Nam gồm các 
Liên đoàn từĐà Nắng, Quảng Nam đến Quy Nhơn. Chỉ ở thành phố lớn như 
Hà Nội, Huế, Sài Gòn mới thành lập Đạo riêng, sau này đà phật triển mỗi 
ngày một tăng nên mỗi tỉnh lập thành một Đạo, ở các thành phố lớn lại có 
nhiều Đạo. ở Sài Gòn có 6 Đạo, ở Huế có 5 Đạo. 

Sau Cách mạng tháng 8, Hội Hướng Đạo Việt Nam ra đời thay thế 



19 



cho ba Hội Trung, Nam và Bắc Kỳ và được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm 
Hội Trưởng Danh Dự cho Hội ngày 31 /05/1 946. 

Sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thành lập nước Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa (ngày 02/09/1945) mặc dù bận trăm công ngàn việc, 
Bác Hồ đã dành thời gian đến thăm Trại Độc Lập, do anh chị em Hướng Đạo 
Sinh tổ chức ở Hà Nội (ngày 16/11/1945). Bác đã nói chuyện và cổ vũ, chỉ 
giáo cho Tổng Bộ ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt Nam bấy giờ (gồm các anh 
Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Hoàng Quý, Vương 
Trọng Thành, Ngô Bích San, Lê Đức Thọ, Lê Duy Thước, v.v...). Hội Hướng 
Đạo Việt Nam tính đến Cách mạng tháng 8 năm 1 945 đã tập họp được hơn 
30.000 Hướng Đạo Sinh trong cả nước. Ngày 07 tháng 02 năm 1946, Bác 
giao cho Bộ Nội vụ xem xét và phê duyệt bản qui trình Hội Hướng Đạo Việt 
Nam và ngày 31 tháng 05 năm 1946, Bác gửi thư nhận làm Danh Dự Hội 
Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam. 

Rồi ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp đến (1 9/1 2/1 946). Một 
phần lớn huynh trưởng bận tham gia kháng chiến, tùy khả năng riêng, người 
ở ngành này, người ở cơ sở khác, và các đơn vị tự động nghỉ sinh hoạt trong 
một thời gian ngắn. 

Sau khi lực lượng kháng chiến rút vào mật khu, ở vùng tạm chiếm 
các trưởng còn lại nhận thấy rằng cần hoạt động Hướng Đạo lại để góp 
phần vào công việc giáo dục thanh, thiếu, nhi, để làm chỗ giữ được đạo đức 
và nói được với nhau về yêụ nước. 

“Năm 1947, một số đơn vị Hướng Đạo đã được lập lẻ tẻ tại Hà Nội 
và Hải Phòng nhưng phong trào thực sự chưa hồi sinh vì tình thế chưa ổn 
định. 

Cuối năm 1947, một số Hụynh Trưởng kỳ cựu miền Bắc đã thành 
lập một Ban Liên lạc do Trưởng Trần Văn Thao đứng đầu. Trụ sở 86 Hàng 
Trống bị Sở Kinh tế Hà Nội dùng làm kho chứa thóc, được chính quyền trả lại 
cho Hội Hướng Đạo Việt Nam. 

Ban Liên lạc cũng đã dùng trụ sở trên để tổ chức thành Rạp chiếu 
bóng Lửa Hồng chuyên chiếu phim lành mạnh dành cho trẻ em để gây quỹ, 
tạo phương tiện hoạt động hồi sinh phong trào” (4). 

Sau ngày khánh thành, rạp Lửa Hồng hoạt động đều đặn để phục 
vụ giới trẻ trong thành phố Hà Nội. Từ nay Hướng Đạo Việt Nam đã có cơ sở 
“kinh tài” thích đáng (2). 

Ở Sài Gòn dưới sự dìu dắt của các anh Trần Văn Quế, Nguyễn Văn 
Điểu, Huỳnh Minh Quang, đã tập họp lại thành những đơn vị: 

Liên đoàn Chi Lăng: anh Trịnh Văn Sáu. 

Liên đoàn Sao Mai: anh Nguyễn Hữu Phước, rồi đến anh Trần Văn 

Hướng. 

Liên đoàn Gia Định: anh Đoàn Ngọc Ẩn. 

Năm 1948, Tráng đoàn Chí Hòa của anh Phan Kim Phụng được 
thành lập. 

Tháng 4 năm 1950, tất cả các đơn vị được tập họp lại thành Đạo 



20 



Cửu Long. 

“Ở Huế, vấn đề hoạt động lại đã được đề cập ngay sau khi hồi cư 
vào khoảng 1 947-1 948, nhưng vì ý kiến bất đồng giữa anh em, nên việc ấy 
phải cứ hoãn lại mãi. 

Trọng cả năm 1950, ngoài việc anh Dã mã Võ Thành Minh ở hậu 
phương về thăm và xụất bản tập thơ “Tiếng thương tâm” trước khi xuất 
ngoại đi vòng quanh thế giới, không xảy ra việc gì đáng để ý. 

Nhựng vào đầu năm 1951, theo tin tức báo chí và cả tranh ảnh nữa 
đưa tớị Huế, thì anh em Hướng Đạo trong Nam, ngoài Bắc đã trở lại hoạt 
động rầm rộ và ở một vài nơi như Hải Phòng chẳng hạn, đã kéo nhau dự 
cuộc đón tiếp và biểu tình đông như kiến cỏ làm cho người ta không khỏi 
phải liên tưởng đến “tập đoàn dân chúng” (Sections de Rassemblement) 
của thời Ducouroy. 

Được tin, anh em Hướng Đạo Huế đâm lo chỉ sợ bị tràn ngập trong 
một phong trào nhân danh Hướng Đạo mà phản lại Hướng Đạo ! Trong lúc 
còn bận tín, bán nghi, thì hai đặc phái viên Hướng Đạo ở miền Nam Trung 
Việt đến Huế với sứ mạng tiếp xúc với anh em ở đây để sửa soạn cuộc Hội 
nghị Huynh Trưởng toàn quốc sẽ nhóm tại Đà Lạt, hoặc Sài Gòn. 

Các việc trên đã nêu lại ở Thần Kinh vấn đề tái hoạt động, nhưng lần 
này được anh em chú trọng đặc biệt và trong buổi họp cựu Hướng Đạo Sinh, 
Tráng sinh và hụynh trưởng tại trường Đoàn Thị Điểm ngày 14/01/1951 lúc 
9 giờ sáng, đa số anh em có mặt đã tán thành nguyên tắc hoạt động lại (hoạt 
động trong khuôn khổ chính truyền của BP) để đề phòng cho Trung Việt cái 
nạn “vườn hoang thì cỏ mọc” đã lẻ tẻ xảy ra ở một đôi nơi. 

Trong dịp lễ Giáng sinh năm 1951, Hội nghị Huynh Trưởng Hướng 
Đạo toàn quốc được tổ chức tại Hội quán 86 Hàng Trống Hà Nội, anh Vũ 
Văn Hoan được bầu làm Tổng ủy viên thay anh Nguyễn Phú Đốc. Hội 
Trưởng là cụ Trần Văn Thân. 

Năm 1 952, Hội nghị toàn quốc ở Huế. Hội nghị đã mời cụ Lâm Toại 
làm Hội Trưởng và bầu Trưởng Tôn Thất Dương Vân làm Tổng ủy viên. Thủ 
quỹ là cụ Nguyễn Bá Thảo. 

Tổng thư ký: anh Trần Song Hòe 
ủy viên ngành Tráng: anh Nguyễn Chữ 
ủy viên ngành Thiếu: anh Tôn Thất Đông 
ủy viên ngành Ắu: anh Lương Xuân Lộc 
ủyviêncổđộng:anhTrần NgọcChụ 

Tháng 08 năm 1953, Họp bạn Huynh Trưởng toàn quốc lần thứ 
nhất tại trại trường Tùng Nguyên, Đà Lạt. Trại Trưởng là Trưởng Trần Điền. 
Trong dịp này cụ Hội Trưởng Lâm Toại đã làm lễ Tuyên Hứa gia nhập chính 
thức. 

Đó là ông Hội Trưởng duy nhất đã trở thành Hướng Đạo Sinh. Một 
bông hồng kính tặng Trưởng Tổng ủy viên Tôn Thất Dương Vân. 

Trưởng Tôn Thất Dương Vân cũng Lên Đường trong dịp này. 

Năm 1 954, trụ sở Hội Hướng Đạo Việt Nam di chuyển vào Huế, rồi 



21 



vào Sài Gòn. 

Nhờ hoạt động điều hòa, Hội Hướng Đạo Việt Nam đã liên lạc với 
Văn phòng Hướng Đạo Thế giới để xin được chính thức thừa nhận, ủy viên 
PADOLINA (người Phi LuậtTân)của Văn phòng Hướng Đạo vùngÁChâu- 
Thậi Bình Dương (APR) sau nhiều lần thăm viếng Việt Nam, đến Sài Gòn, 
Huế đã đề nghị Hội Hướng Đạo Việt Nam chính thức trở thành Hội viên của 
phong trào Hướng Đạo Thế giới (07/05/1957). 

Việc trở thành Hội viên chính thức của phong trào Hướng Đạo Thế 
giới mở đầu một giai đoạn mới. Hướng Đạo Việt Nam gia tăng liên lạc và góp 
mặt với sinh hoạt của Hướng Đạo quốc tế. 

Nhiều ủy viên của Văn phòng Hướng Đạo Thế giới sang Việt Nam 
và Việt Nam bắt đầu gửi đại diện đi họp các hội nghị thế giới. Các Trưởng 
huấn luyện Việt Nam bắt đầu dự các khóa huấn luyện cao cấp nhất của thế 
giới như trại ITTC (Trại huấn luyện ủy viên Huấn luyện) ở Thái Lan năm 
1964, ở Đại Hàn năm 1968, ở Tân Tây Lan năm 1970, ở Nhật Bản năm 
1973, ở Malaysia năm 1974 để nâng cao phẩm chất của Ban Huấn luyện 
Quốc gia. 

Năm 1 965, thành lập ngành Kha cho các em từ 1 6 đến 1 8 tuổi, tách 
khỏi các Thiếu đoàn. 

Một cuộc Họp Bạn Kha sinh toàn quốc được tổ chức tại Đà Lạt năm 

1971. 

Còn có 04 Trại Họp Bạn Đội Trưởng tổ chức tại 04 nơi để các em 
tham dự thuận tiện hơn: Thủ Đức, Mỹ Tho, Đà Lạt, Đà Nắng. 

Năm 1 968, Hội Hướng Đạo Việt Nam được công nhận là Hội có “ích 
lợi công cộng”, và được ưu đãi như Hội Hồng Thập T ự. 

Cùng với lịch sử đất nước, Hội Hướng Đạo Việt Nam trải qua biết 
bao thăng trầm chìm nổi. 

Nhưng nhờ ngọn lửa thiêng luôn cháy rực trong tâm can các 
Hướng Đạo Sinh, nhất là các Trưởng, nên phong trào Hướng Đạo đã đứng 
vững ở Việt Nam qua bao thử thách. 

Phong trào là sự nối tiếp giữa các thế hệ Trưởng và Hướng Đạo 

Sinh. 

Số lượng (tính đến cuối năm 1974): 

Tổng số 12.432 hội viên, gồm có: 

Trưởng 2.195: -185 Bằng Rừng 

-175 Bạch Mã 

Tráng sinh 882 trong 94 Tráng đoàn 

134 Trưởng 

Kha sinh 1.332 trong 70 Kha đoàn 

277 Trưởng 

Thiếu sinh 5.265 trong 246 Thiếu đoàn 

847 Trưởng 



22 



Ắusinh 2.758 trong 145 Ắu đoàn 

595 Trưởng 

Danh sách các Châu, Đạo ở miền Nam (trước 1 975) 

1. CHÂU HẢI TRUNG: 

Châu Trưởng: TÔN THẤT ĐÔNG 

Sau chia làm hai Châu: 
a/ CHÂU QUẢNG THỪA: 

Châu Trưởng: NGUYÊN HÒE 

Gồm các Đạo: Ái Tử (Quảng Trị), Huế (Thừa Thiên), Phú Xuân 
(Thừa Thiên), Tràng An (Thừa Thiên), Vạn Niên (Thừa Thiên), Kim Phụng 
(Thừa Thiên). 

b/CHÂU LIÊN QUẢNG 

Châu Trưởng: NGUYỀN TẤN ĐỊNH 

Gồm các Đạo: An Hải (Đà Nang), Bắc Đẩu (Đà Nang), Quảng Nam 
(Hội An), Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). 

2. CHAU TRƯỜNG SƠN THƯỢNG: 

Châu Trưởng: PHAN MẠNH LỮƠNG 

Gồm các Đạo: Gia Lai, Daklak, Dabla, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. 

3. CHAU TRƯỜNG SƠN HẠ: 

Châu Trưởng: TÔN THẤT SAM 

Gồm các Đạo: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Viên, Hồi Nguyên, 
Bình Lâm, Đơn Dương, Di Linh, LĐQuảngĐức, LĐĐứcTrọng. 

4. CHÂU GIAĐỊNH: 

Châu Trưởng: ' TRỊNH LONG VIỆT 

Gồm các Đạo: Bạch Đằng, Bắc Thành, Bến Nghé, Bình Than, Đông 
Thành, ThủĐô. 

5. CHÂU SÀI GÒN: 

Châu Trưởng: võ VĂN THƠM 

Gồm cácĐạo: Biển Đông, Diên Hồng, Hải Long, Hoa Lư, Tân Bình, 

Tây Hồ. 

6. CHÂU BÌNH TRIỆU: 

Châu Trưởng: ĐINH XUÂN PHỨC 

Gồm các Đạo: Cửu Long, Phiên An, Tân Hiệp, Trùng Dương, Xuân 

Hòa. 

7. CHÂU ĐÔNG SƠN: 

Châu Trưởng: NGUYÊN TUYÊN THÙY 

Gồm các Đạo: Thủ Đức, Tam Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Long Biên, 
Vàm Cỏ Đông, Vạn Thắng, Vũng Tàu. 

8. CHÂU TIỀN GIANG: 

Châu Trưởng: PHẠM VĂN PHỤNG 



23 



Gồm các Đạo: Trấn Định, LĐ Kiến Hòa, LĐ Vĩnh Long. 

10. CHÂU HẬU GIANG 

Châu Trưởng: LÊ NGỌC MIÊN 

Gồm các Đạo: Hàm Long, LĐ An Giang, LĐ An Xuyên, LĐ Long 
Kiên, LĐ Vạn Xuân. 

DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG LÃNH ĐẠO 
(Từ ngày thành lập đến 1975) 

• Từ 1930- 1946: 

BẤC: Hội Trưởng: NGUYỄN LẼ 

Tổng ủy viên: 

- HOÀNG ĐẠO THÚY (1937) 

- BERNARD (1937) 

TRUNG: ^ Hội Trưởng: TRẦN BÁ VỊ 

Tổng ủy viên: 

- VÕ THÀNH MINH (1936) 

- TẠQUANGBỬU (1937) 

- PHAN NHƯ NGÂN (1945) 

- NIEDRIST (1937) 

NAM: Hội Trưởng: TRẦN VĂN KHÁ 

Tổng ủy viên: 

- TRẦN VĂN KHẮC (1932) 

- HUỲNH VĂN DIỆP (1942) 

- HUET (1937) 

Năm Hội Trưởng Tổng ủy viên 

51- 52 Trần Văn Thân Vũ Văn Hoan 

52- 55 Lâm Toại Tôn Thất Dương Vân 

56-58 Trần Văn Thân Tôn Thất Dương Vân 

58-60 Trần Văn Thân Phan Như Ngân 
60-62 Trần Văn Thân Nguyễn Duy Thu Lương 
62-64 Nguyễn Thành Cung Nguyễn Hữu Mưu 

65 Phan Thanh Hy Nguyễn Hữu Mưu 

66- 67 Phan Thanh Hy Trần Điền 

67- 70 Phan Thanh Hy Huỳnh Văn Diệp 

70-75 Nguyễn Văn Thơ Trần Văn Lược 

CÁC TRẠI TRƯỞNG 

1936-1942 Schlemmer 

1942-1946 Tạ Quang Bửu 

1956-1958 Tôn Thất Dương Vân 

1958-1963 Cung Giũ Nguyên 



24 



1966 Trần Điền 

1967 Mai Liệu 

1968-1973 Lê Mộng Ngọ 

1973-1975 Mai Liệu 



-Từ 1975 đến 1986, bởi những khó khăn trong cuộc sống & để khỏi 
phiền phức vì lệnh cấm tụ họp đông người nên các đơn vị HĐ đều tạm 
ngưng sinh hoạt. . . Tuy nhiên ngọn lửa HĐ vẫn âm ỉ cháy trong lòng mọi cựu 
HĐS, họ vẫn giữ chặt mối dây thân ái bằng cách thỉnh thoảng gặp nhau 
trong những dịp Quan - Hôn - Tang - Tế... hoặc trong những buổi Lễ Tôn 
giáo. 

* Ở Thừa Thiên thì mỗi năm có 2 lần họp mặt: ngày mồng 3 Tết 
Nguyên Đán và Rằm tháng 7 âl nhân Lễ Vu Lan (coi như Lễ Hai Thân), tất cả 
các Trưởng & cựu Tráng sinh, không phân biệt Tôn giáo đều tập họp tại 
Chùa Pháp Hải ở cồn Hến do Hòa Thượng Thích Đức Tâm (Cố vấn Giáo 
hạnh của Liên Đạo Thừa Thiên) trụ trì để gặp mặt nhau và dùng bữa cơm 
chay thân mật. 

* ở Saigòn - Chợ Lớn thì ACEHĐ thường gặp nhau trong Lễ st 
Georges ở các nhà thờ Chí Hòa, Đồng Tiến, Xóm Chiếu nhờ có các LM Đinh 
Quang Điện, Trần Văn Dụ & Nguyễn Thới Hòa. 

- Đến năm 1987, Tr. Trần Hữu Khuê (Cựu Đạo trưởng Cửu Long) 
cùng với các anh Phạm Thanh Hiệp, Đinh Hữu Quyến... mở các đoàn Khăn 
quàng xanh, một hình thức HĐ học đường, hoạt động tương đối thoải mái... 
nên các Trưởng ở TpHCM bắt đầu tổ chức họp mặt nhau dưới dạng mời 
tham gia Lễ Giỗ hoặc Cưới - hỏi của con cháu... vì chỉ cần báo tin cho 
Phường, Khóm... là có thể được tổ chức mà không bị làm khó dễ như thời 
gian trước... 

Cuối thập niên '80, nhân dịp làm đám cưới cho con, Trưởng Trần 
Văn Lược mời Sư tử Đảm đương xuống Saigòn trước ngày dự tiệc, gợi ý 
phát HHR Tráng cho Tr. Phạm Quang Hồng trước giờ khai tiệc có sự hiện 
diện đông đảo các T rường kỳ cựu của HĐVN . . . STĐĐ đồng ý ngay vì đã tận 
mắt chứng kiến Khóa HHR đặc biệt chỉ có Khóa Trưởng là Voi Hoạt bát & 
Khóa sinh Hổ Hiền hòa kéo dài gần 3 năm trong 1 “biệt thự” ở đường Hòa 
Hưng, vả lại Sư huynh PQH là cựu Huynh trưởng của LĐ Trai Việt thuộc 
Châu Trường Sơn hạdoST quản lý nên đã biết rõ khả năng... Nhân dịp này 
STĐĐ đề nghị phát HHR cho Tr. Ái Huy luôn thể vì AH đã tham dự Khóa 
Thiếu trưởng năm 1 968. Đây là buổi lễ phát HHR đầu tiên sau 1 975. 

Hiểu được sự ưu tư của Tr. Nguyên TUV HĐVN ngại sẽ thiếu nhân 
lực để lập các đơn vị khi HĐ được phép tái hoạt động vì phần đông các 
Trưởng BR đã định cư ở nước ngoài... do đó STĐĐ đã quan tâm đến việc 
HLTrưởng trong khi chờ đợi ngày HĐ được phục hoạt... 

Đầu năm 1990 (ngày 6/2), Trưởng Trần Trung Du đem Tráng đoàn 



25 



Bạch Đằng, & Voi Hoạt bát đưa Tráng đoàn Mai Khôi lên chinh phục đỉnh 
Langbian. Trong buổi tiếp tân tại Đàlạt, STĐĐ đã phát HHR Thiếu cho 3 
Trưởng của Lâm Viên: Phan Công Lý, Trần Vạn Lý& Võ Hữu Dần... đều đã 
qua Khóa HHR Thiếu tại Trại trường Tam Bình năm 1974. 

Tối hôm sau, 7.02.1990 tại Xuân Trường - cầu Đất, Tr. Sam trao 
HHR/LĐT.UV cho Tr. Lê Văn Chín, VHB trao HHR Tráng cho Tr. Nguyễn Văn 
Hưng (đều thuộcĐạoĐơn Dương) &Tr. Trần Trung Du trao HHR Tráng cho 
A. Nguyễn Định Nghĩa (Cựu Đạo trưởng Bình Định), cả 3 đều đã qua Trại 
trường Tam Bình năm 1974. Tiếp sau đó là Lễ Tĩnh tâm để sáng hôm sau 
làm Lễ Lên Đường cho các anh Bạch Văn Nghĩa, Phạm Thanh Hiệp & Phạm 
Đông (thuộcTĐ Bạch Đằng) & Nguyễn Phu (thuộcĐạoĐơn Dương). 

- Hè năm đó, Sư tử hạ sơn xuống NhaTrang phát khăn quàng Bạch 
Mã Ấu cho Trưởng Phan Thanh Thiệu (đã qua Trại trường Tùng Nguyên 
năm 1 958), BR Thiếu cho Đà điệu Đảm đang Trần Thanh Vệ & BR Ắu cho 
Hà Quang Đức vì cả 2 đã qua phần trại năm 1 974 tại Trại trường Tam Bình. 

- Năm 1993 được Trưởng Lê Phục Hưng thuộc Toán HL của HĐ 
Canada báo tin về mở trại HL HHR cho các Trưởng HĐVN ở hải ngoại tại 
Lost Valley - Caliíornia, lấy tên là Tùng Nguyên 2, STĐĐ đề nghị ghi danh 
cho các Trại sinh: Kiều An, Lê Ngọc Bưu, Võ Như Lân, Bạch Văn Nghĩa, 
Trần Ngọc Phụng, Trần Trọng Thảo, Phạm Minh Thắng, Nguyễn Tuấn... 
theo Khóa Tùng Nguyên 2 nhưng học tại VN do STĐĐ & Voi Hoạt bát điều 
hành với tư cách 2 thành viên viễn cư (member at large) của Toán HL 
Canada, với sự giảng huấn của các Trưởng kỳ cựu cọng tác: Trần Trung Du, 
Đức Ông Phạm Quang Điện, Tôn Thất Đông, Trần Văn Lược, Lê Gia Mô, Lê 
Văn Ngoạn, LMTrần Minh Phú, Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Nguyễn Thúc 
Toản... Trại này kéo dài hơn 2 năm, mỗi tháng có 1 xuất du cuối tuần, giảng 
viên toàn là “gạo cội”, vì ít người nên Khóa sinh & HLV sống với nhau rất thân 
mật, học hành -thảo luận rất kỹ nên phần lớn thành viên nhóm này hiện nay 
đã là Trưởng 3-4 gỗ, trong đó có Nguyễn Tuấn đang đảm trách vai trò ủy 
viên Liên lạc Quốc tế khá thành công & Bạch Văn Nghĩa qua Oregon hoạt 
động rất tích cực. 

- Năm 1 996, Toán HL Canada mở thêm khóa TÙNG NGUYÊN 3 cho 
HĐVN hải ngoại tại Gilvvell Park, Trưởng L.p. Hưng mời STĐĐ qua Gilvvell 
nhưng lúc đó xin passport rất khó nên lại kết hợp với VHB mở thêm khóa BR 
Tráng tại VN cho trên 20 Trại sinh, khai mạc cùng ngày với TÙNG NGUYÊN 
3 ở Gilvvell nhưng kéo dài gần 2 năm mới phát khăn quàng BR... Hiện nay 
một số đông khóa sinh TN3 còn sinh hoạt: Liên Bạch Hoa, Tôn Thất Hùng, 
Trần Thanh Long, Nguyễn Trọng Luyện, Huỳnh Văn Mùi, Đỗ Thị Thanh Nga, 
Phạm Văn Nhân, Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thông, Vũ Anh Tuấn, Phạm 
Văn Vui... trong số này có Nguyễn Vĩnh Thịnh hoạt động tích cực nhất, hiện 
đảm trách nhiệm vụ Trưởng khối Sinh hoạt của Nhóm HĐ Liên Ngành 
(tương đương với TUV trước đây). 

- Năm 2006 - STĐĐ cọng tác với Đại bàng Vui Trần Văn Hợp tổ 



26 



chức Khóa BR Thế kỷ XXI theo thủ bản của BSA để cấp HHR cho các 
Trưởng kỳ cựu trong Ban Vận động xin tái lập HĐVN & các Trưởng đơn vị 
đang sinh hoạt. 

- Năm 2008, STĐĐ mở Khóa BR LĐT/UV cho các Trưởng kỳ cựu đã 
qua các Khóa Bạch Mã hoặc HHR các ngành khác để phát triển đơn vị & để 
họ có thể điều hành các Liên đoàn / Đạo mới tái lập. 

Sau đó các Nhóm đều mở khóa HL, STĐĐ thấy HHR lạm phát quá 
nhiều nên không tham gia HL nữa, mà chỉ sinh hoạt cùng các cựu khóa sinh 
BR/LĐT uv thành Gia đình GIỮ VỮNG MỐI DÂY, làm cầu nối liên kếtACE 
các nhóm, các khuynh hướng ngồi lại với nhau để cùng xây dựng HUYNH 
ĐỆ NHẤT GIA... mỗi năm có cuộc họp mặt liên hoan nhân ngày kỷ niệm 
Sinh nhật BP với sự tham dự đầy đủ đại biểu tất cả các nhóm & xuất bản Nội 
san GVMD mỗi năm 2 số đăng tải tài liệu HĐ, tin tức sinh hoạt của bất cứ 
nhóm nào gửi tới. 

- Năm 2010, để chuẩn hóa BR, Văn phòng APR đã mở 3 khóa HHR 
tại Makiling - Philippines, dành cho những ai đã qua BR Thiếu do các nhóm 
tổ chức trước đó để họ có trình độ đồng đều . 

- Năm 2013, APR lạj mở khóa đào tạo ALT dành cho những Trưởng 
đã qua HHR của 3 khóa chuẩn hóa nói trên. 

Như vậy cũng tạm an tâm, khỏi sợ thiếu Huynh trưởng để điều hành 

đơn vị. 



TRẠI HỌP BẠN TOÀN QUỐC 

Kể từ ngày HĐVN được thành lập, ngoài những cuộc Họp Bạn của 
các Châu, Đạo, Miền... không kể xiết vì bài viết có giới hạn, chỉ xin nêu các 
cuộc Họp Bạn Toàn Quốc mà thôi. 

- 1935 - Trại HBTQ đầu tiên do Trưởng Trần Văn Khắc, Tổng cục 
HĐ Nam Kỳ tổ chức tại Sân Vận động Mayer (bây giờ là SVĐ Đinh Tiên 
Hoàng) từ 28.12.1935 đến 01.01.1936 lấy tên là Trại Huynh đệ (Camp 
Fraternité), quy tụ trên 500 HĐS gồm HĐVN, Cao Mên, Trung Hoa (Chợ 
Lớn) và Scouts de France. 

- 1941 - Trại HBTQ Thần Kinh đóng tại đồi Quảng Tế, Huế. Quy tụ 
trên 3000 HĐS. Trại trưởng: Tạ Quang Bửu. 

- 1959 - Trại HBTQ kỷ niệm 50 năm HĐVN cắm trại tại Qụốc gia 
Lâm viên Trảng Bom, lấy tên PHỤC HƯNG. Quy tụ hơn 3000 HĐS gồm Việt 
Nam, Lào, Cao Mên, Trung Hoa, Pháp, Hoa Kỳ, Philippines. Trại trưởng: 
Phan Như Ngân. 

- 1 970 Trại HBTQ tại Suối Tiên, Thủ Đức - Lấy tên là GIỮ VỮNG, 
quy tụ trên 8000 HĐS, ngoài HĐS VN còn có sự tham dự của HĐS các nước 
Họa Kỳ, Thái Lan, Campuchia, Tân Tây Lan, úc, Trung Hoa. Trại trưởng: 
Trần Văn Lược. 

- 1974. Trại HBTQ tổ chức tại Trại trường Tam Bình (rừng cao su 



27 



Dòng Đồng Công, Thủ Đức) lấy tên là Tự Lực, quy tụ trên 8000 HĐS. Trại 
trưởng: Trần Văn Lược. 

- 2007. Sau khi Ban Vận động xin phép Chính phủ cho tái lập HĐVN 
không thành công, các nhóm lại tiếp tục sinh hoạt riêng rẽ, nhóm nào cũng tổ 
chức kỷ niệm 100 năm HĐTG. 

. Nhóm GHXtổ chứctạiTrảng Bom. 

. Nhóm Liên Ngànhtổ chức tại Khu du lịch KỳVân. 

. Nhóm Liên Tỉnh Thành tổ chức tại Khu du lịch Hồ Cốc có vẻ xôm trò 
hơn cả nhờ có Trưởng Đinh Viết Duy, GĐ một cty xây dựng giúp kiến tạo 
khu vực trại & một khán đài đồ sộ. 

- 2010. Kỷ niệm 80 năm HĐVN, các nhóm cũng tổ chức riêng rẽ. 
Nhóm HĐLN tổ chức ở Khu du lịch Đại nam, nhờ khung cảnh đẹp & Nhóm 

Giúp ích phục vụ tận tình nên Trại thành công hơn cả. 

* 



Theo đúng châm ngôn “Hướng Đạo một ngày, HĐ suốt đời”, các 
HĐS VN dù ở đâu cũng thành lập đoàn để rèn luyện con em mình nên người 
hữu dụng cho xã hội, do đó dù đi khắp 5 châu, chỗ nào có người VN định cư 
thì ở đó có các đơn vị HĐVN . 

Năm 1983, sau một thời gian ổn định cuộc sống ở “Quê hương 
mới”, các cựu Huynh Trưởng HĐVN khắp Thế giới hợp nhạu ở Costa Mesa 
thuộc Tiểu bang Calitornia - Hoa Kỳ để thành lập Hội đồng Trung Ương 
HĐVN ở Hải ngoại với sự đồng ý của Văn phòng HĐTG. 

Chỉ trong vòng 32 năm mậ HĐVN Hải ngoại đã tổ chức được 10 kỳ 
HBTG của HĐVN đều lấy tên THẲNG TIẾN: Thẳng Tiến I bắt đầu từ năm 
1985 tại Pháp, đến tháng 6/2014 đã có Trại THẲNG TIẾN X tại Houston 
(Texas-USA), trại nào cũng có đại diện từ các nước: Anh, Bỉ, Canada, Đức, 
Hoa Kỳ, Hòa Lan, Na Uy, Pháp, Thụy Sĩ, úc, Ý... đúng là Họp Bạn Thế giới 
của HĐVN, thật là “chính danh”. Khó có HĐ của nước nào như Việt Nam, tổ 
chức HB cho HĐS nước mình mà được gọi là HBHĐTG mà không ai bắt bẻ 
được. 

- Năm 2015, tại VN thế nào cũng có tổ chức HB kỷ niệm 85 năm 
PTHĐ hiện diện trên đất nước ta. Nghe nói Chi nhánh úc cũng sẽ tổ chực 
HBTG để ACE ở hải ngoại gặp nhau mừng PT HĐVN được 85 tuổi. Nếu 
chúng ta có một phái đoàn phó hội để thắt chặt tình đoàn kết “Bốn bể một 
nhà” thì còn gì quý bằng! 



GVMD 



28 




Trại họp bạn Phục Hưng 



Được tổ chức từ ngày 24 
đến 27 tháng 12 nam 1959 
tại rừng Quốc gia Lâm Viên 
Trảng Bom - Biên Hòa 



Trại Họp bạnGiữVững 

Trại Họp bạn Giữ Vững 
Suối Tiên 1970 tại Thủ 
Đức - Sài Gòn Được tổ 
chức từ ngày 20 đến 30 
tháng 12 năm 1970 




BẠ 0 



1970 



29 




Trại Họp bạn Tự Lực 

• • ■ • • • 



Được tổ chức từ ngày 21 đến 
25 tháng 12 năm 1974 tại 
Tam Bình Thủ Đức - Sài Gòn 



Trại Họp bạn Bách Hợp 2007 

Được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 08 năm 2007 tại 
Kỳ Vân Long Hải - Vũng Tàu 



Trại Họp bạn Bách Việt 

Được tổ chức từ ngày 
xxxx đến XXX tháng XXX 
năm 2010 tại KDLĐại 
Nam Bến Cát - Bình 
Dương 




Trại Họp bạn Kha Hy Vọng 2008 

Được tổ chức từ ngày XXX đến XXX tháng XX năm 2008 
tại KDL Cao Minh Đồng Nai 




31 





Trại Họp bạn Tráng sinh 



Được tô chức từ ngày 28 
đến 31 tháng 21 năm 2012 
tại Vườn quoc gia Bidoup, 
Lạc Dương, Lâm Đồng 



Trại Họp bạn Kha Tang Bổng 

Đựợc tổ chức từ ngày xxxx đến XXX tháng XXX năm 2012 tại 
Hố Nai, Biên Hòa 




Đường Dài Tương Lai 

Phong Châu 

Chặng đường ấy, tám lăm năm (1) 

Trải bao mưa nắng phong trần thời gian 

Bước chân vượt suối băng ngàn 

Đã bao thế hệ lên đàng dựng xây 

Năm ba mươi (2) nhớ lấy ngày 

Cánh Hoa Bách Hợp bay đầy muôn nơi 

Hướng Đạo đâu chỉ trò chơi 

Hát ca cắm trại cho đời thêm vui 

Hướng Đạo là chốn luyện trui 

Nâng cao chí khí đẩy lùi khó nguy 

Sông dài biển rộng cứ đi 

Với Mười Điều Luật khắc ghi trong đời 

Giữ Lời Hứa suốt cuộc chơi 

Trung thành, Giúp ích trọn đời, đừng quên 

Trưởng Trần Văn Khắc, nhớ tên 

Tiên phong đi trước dựng nền bấy nay 

Bắc Trung Nam có từ đây 

Màu cờ Hướng Đạo tung bay ba miền 

Tuổi trẻ sống với thiên nhiên 

Núi non sông biển gắn liền trò chơi 

Đẹp bản thân giúp ích đời 

Luyện người cường tráng là lời phải theo 

Chân vui góc bể lưng đèo 

Sá chi những chuyện bọt bèo thế gian 

Hát ca vang ta lên đàng 

Lửa đêm sáng tỏ hành trang một thời 

Những lần họp bạn nhớ đời 

Bắc Ninh Rừng Sặt (3) là nơi khởi đầu 

Anh em dù mãi nơi đâu 

Đến ngày hội ngộ rủ nhau cùng về 



33 



Dù cho cách trở sơn khê 

Miền Trung Quảng Tế (4) mơ về chốn xưa 

Dù cho sớm nắng chiều mưa 

Qua Châu, Bảy Miếu (5) vẫn chưa thỏa lòng 

Vận hội mới: vững, thành công 

Trảng Bom năm chín (6) nối vòng đoàn viên 

Bảy mươi trở lại Suối Tiên (7) 

Tráng Kha Ấu Thiếu tay liền trong tay 

CácTrưởng làm việc hăng say 

Phục vụ đàn trẻ suốt ngày thâu đêm 

Đã vui lại càng vui thêm 

Bởi tình huynh đệ vững bền mối dây 

Hát ca mở hội sum vầy 

Bảy tư họp bạn chốn đây Tam Bình (8) 

Sống vui sống đẹp hết mình 

Muội huynh tỷ đệ thắm tình anh em 

Dòng sử xưa ta mở xem 

Bạch mã (9) là chốn luyện rèn đầu tiên 

Địa danh kế tiếp Tùng Nguyên (10) 

Trại trường huấn luyện giữa miền cao nguyên 

Núi rừng Đà Lạt thiên nhiên 

Các khóa huấn luyện thường niên tụ về 

Muốn làm Trưởng phải rành nghề 

Thực hành, lý thuyết lắm bề gian nan 

Hành trang chuẩn bị sẵn sàng 

Dấn thân phục vụ cho đàn trẻ thơ 

Sông sâu biển rộng đón chờ 

Thuyền vui hội lớn tách bờ ra khơi 

Hướng Đạo là một trò chơi 

Là khoa giáo dục giúp đời mai sau 

Lòng bên lòng nhắc nhở nhau 

Tám lăm năm đã đẹp màu tuổi xanh 

Này em cùng chị và anh 

Suối trăng Nguồn Thật rạng cành T ương Lai 



34 



Hải ngoại ngời rạng chí trai 

Những ngày trôi nổi vẫn hoài vấn vương 

Đêm đêm đốt Lửa Dặm Đường 

Ngồi nghe sóng vỗ nhớ thương những ngày 

Đội đoàn thành lập đó đây 

Tám ba ( 1 hội lớn là ngày hoan ca 

Ca li - Costa Mesa (11) 

Hiến chương thống nhất một nhà từ nay 
Á Âu Úc Mỹ vui thay 

Hướng Đạo gốc Việt dựng xây khắp miền 

Những ngày vui sống thần tiên 

Họp bạn Thẳng Tiến nối liền vòng tay 

Khắp năm châu nhớ những ngày 

Thẳng Tiến Một -Pháp mở ngay lần đầu (12) 

Canada tiếp bước sau 

Thẳng Tiến Hai đã cùng nhau tụ về (1 3) 

Thẳng Tiến Ba San Jose (14) 

Đến Thẳng Tiến Bốn cận kề sông Seine (15) 
Thẳng Tiến Năm-Glenfield (1 6) 

Xứ Úc Đại Lợi kết nhiều đệ huynh 
Thẳng Tiến Sáu chỗ đẹp xinh (17) 

Virginia - Fair Fax hữu tình miền đông 
Thẳng Tiến Bảy tại Miền Trung (1 8) 

Houston- Texas chập chùng nắng mai 
Thẳng Tiến Tám - Riverside (19) 

Ngày nóng đêm lạnh nhớ hoài chẳng quên 

Thẳng Tiến Chín quyết tiến lên 

Thành King hội ngộ vững bền vòng tay (20) 

Thẳng Tiến Mười {rở về đây 

Rừng xưa Camp strake những ngày đông vui (21 ) 

Đường xa dù khó, không lùi 

Xây tình huynh đệ ngọt bùi có nhau 

Tám lăm năm bao bể dâu (22) 



35 



Lời thề Hướng Đạo chẳng nao núng lòng 

Hãy hòa mình với núi sông 

Vườn Hoa Bách Hợp quyết lòng đắp xây 

Thiên nhiên hoa cỏ ngàn cây 

Đích cao Nguồn Thật tràn đầy thương yêu 

Luật Hướng Đạo nhớ Mười Điều 

Cùng Ba Lời Hứa sớm chiều khắc ghi 

Nắng vừng đông gọi nhau đi 

Tám Lăm Năm chẳng ngại gì gió sương 

Trước sau lớp lớp lên đường 

Chung tay xây dựng quê hương vững bền 



(1) 85 năm HĐỴN (1930-2015) (2) 1930 thành lập PTHĐVN 
(3) 1940 họp bạn lần thứ nhất tại Rừng Sặt, tỉnh Quảng Ninh (4) 
Họp bạn lần thứ nhì tại rừng Quảng Tế, Huế (5) 1943 họp bạn 
tráng sinh tại đảo Qua Châu, Ninh Bình và cù lao Bảy Miếu, Nha 
Trang (6) 1959 họp bạn Phục Hưng tại Trảng Bom, Biên Hòa (7) 
1970 Họp bạn Giữ Vững tại Suối Tiên, Thủ Đức, Gia Định (8) 
1974 họp bạn Tự Lực tại Tạm Bình, Thủ Đức, Gia Định (9) Trại 
huấn Luyện Bạch Mã, Huế (10) Trại huấn luyện Tùng Nguyên, 
Đà Lạt (11) 1983 hội nghị Costa Mesa tại Calitornia. (12) Thẳng 
Tiến I tổ chức tại Jambville, tỉnh Yvelienes, Pháp 1985 (13) 
Thẳng Tiến II tại Toronto, Canada 1988 (14) Thẳng Tiến III tại 
San Jose, California, Hoa Kỳ 1990 (15) Thẳng Tiến IV tại Le 
Breuil, tỉnh Chalon- Sur- Saone, Pháp 1993 (16) Thẳng Tiến V 
tại Glentield, úc Đại Lợi 1995-1996 (17) Thẳng Tiến VI tại Fair 
Fax, Virginia, Hoa Kỳ 1998 (18) Thẳng Tiến VII tại Houston, 
Texas, Hoa Kỳ 2002 (19) Thẳng Tiến VIII tại Riverside, 
Calitornia, Hoa Kỳ 2006 (20) Thẳng Tiến IX tại King City, 
Calitornia, Hoa Kỳ 2009 (21) Thẳng Tiến X tại Houston, Texas, 
Hoa Kỳ 201 4 (22) 85 năm HĐVN (1930-2015). 



36 



Gilvvell & Hướng Đạo Việt Nam 



DCC Mai Liệu 

Gilvvell - phải gọi là Gilvvell Park - và đầy đủ hơn là Gilvvell 
Park Training Center. Trước 1968 là Trung Tâm Huấn Luyện 
Trưởng (Trung Ương) vừa của Hội HĐ Anh quốc vừa của Phong 
trào Nam HĐ Thế giới: Trại trưởng Gilvvell Park (thường chỉ gọi là 
Camp Chief, viết tắt là c.c.) bổ nhiệm các đại diện Trại Trưởng 
(Deputy Camp Chief, viết tắt là DCC) để điều hành các Khóa Huấn 
luyện Huy Hiệu Rừng (Wood Badge Course) tại các địa phương 
Anh quốc hoặc tại các quốc gia. 

Trước thế chiến II, (lúc đó chưa cỏ ngành Thanh) Gilvvell 
thường bổ nhiệm cho mỗi Trung tâm Huấn luyện địa phương Anh 
quốc hoặc quốc gia 3 DCC - một cho ngành Thiếu, một cho ngành 
Tráng và một cho ngành Au (mệnh danh là DCC, Rover DCC và 
Akela Leader - có thể 2 chức vụ DCC và Rover DCC do một người 
đảm nhiệm): trước khi được bổ nhiệm các vị này phải qua Gilvvell 
Park tham dự một khóa HL Wood Badge về Ngành mình đảm trách. 

Sau thế chiến II, Gilvvell đặt thêm chức vụ Phụ tá Đại diện 
Trại Trưởng (Assistant DCC) cho cả 3 Ngành, bắt đầu mở các 
“Khóa HLToán HL” (Training theTeam Course, viết tắt là TCC) - và 
sau cùng 1960 đặt thêm chức vụ DCC và ADCC Ngành Thanh 
(Seníor Scouts). Việc bổ nhiệm DCC các Ngành cũng dễ dãi hơn 
trước kể từ 1957: chỉ cần đã có Huy Hiệu Rừng và được Hội HĐ 
quốc gia đề nghị qua Văn Phòng Thế giới là được bộ nhiệm DCC 
(không cần phải qua Gilvvell Park như thời tiền Thế chiến II). 

HĐVN khởi sự liên hệ với Gilvvell Park từ 1 937 tức là từ lúc 
tạo dựng Trại trường Bạch Mã do Trưởng Raymond Schlemmer 
(được Gilvvell bổ nhiệm DCC và Rover DCC): TT Bạch Mã bắt đầu 
cấp Huy Hiệu Rừng từ 2 khóa Thiếu và Tráng tiên khởi (năm 1938). 

1 939 - Vì đã cao tuổi, Tr. R Schlemmer chuẩn bị người kế vị: 
Tr. Tạ Quang Bửu được đề cử và được gửi qua Gilvvell, cùng lúc với 
Nữ trưởng Chauyet, Tr. Bửu tham dự khóa WB Thiếu và Tr. 
Chauvetdự khóa Ấu. 

1942-Tr. R. Schlemmer hồi hưu. Tr. Tạ Quang Bửu thay thế 
làm Trại Trưởng Bạch Mã (sau khi được Gilvvell bổ nhiệm DCC và 
Rover DCC và Tr. Chauvet được bổ nhiệm Akela Leader để đảm 



37 



trách HL Huy Hiệu Rừng Ngành Ấu. 

Các Khóa HHR chỉ tiếp tục được trong 2 năm 1943 và 1944: 
từ 1 945 phải ngưng vì tình hình chính trị rối ren, tiếp đến chiến tranh 
Việt Pháp kéo dài từ cuối 1 946 đến 1 954. 

Sau khi đất nước bị phân đôi do Hội nghị Genève (1954), 
Hội HĐVN chỉ còn hoạt động trong nửa nước phía Nam và đặt trọng 
tâm vào việc Huấn Luyện Trưởng 

1957 - HĐVN được phong trào Nam HĐTG chính thức 
nhận là thành viên. Tháng 8, gửi phái đoàn đi Anh Quốc dự Trại Họp 
Bạn Kim Khánh (Jubilee) của Phọng trào (trại này mệnh danh là JIM 
tức là gồm 3 Trại Họp Bạn Thiếu + Họp Bạn Trưởng + Họp Bạn 
Tráng - viết tắt 3 chữ Jamboree + Indaba + Moot) - sau trại dự Hội 
nghị Thế giới tại Cambridge - sau đó về dự khóa VVood Badge Thiếu 
tại Gilvvelỉl Park 

Bốn Trưởng Tôn Thất Dương Vân, Cung Giũ Nguyên, Mai 
Liệu và Nguyễn Xuân Long đã được cử đi Anh Quốc trong dịp này. 
Ba Trưởng Dương Vân, Nguyên, Long trở về nước sau khóa WB 
Thiếu Gilvvell. Riêng Tr. Mai Liệu ở lại đợi theo khóa WB Tráng mở 
vào cuối tháng 1 0 - đồng thời nghiên cứu về HĐ Anh quốc và HĐTG 
(lúc đỏ VP Thế giới còn đặt ở London) - đến đầu 1958 mới hồi 
hương. 

1 958 Trưởng Cung Giũ Nguyên được Gilvvell phong nhậm 
DCC và Rover DCC đồng thời được Hội HĐVN đề cử vào chức vụ 
Trại Trưởng Quốc gia, Tr. Nguyên khởi côncj xây dựng Trại Trường 
Tùng Nguyên tại Đàlạt. Hai khỏa HHR Thiếu, Tráng tiên khởi (hậu 
chiến) mở tại đây vào tháng 8 cùng với khóa Bạch Mã Au. 

1960 Trưởng Abdul Kạder thuộc Văn Phòng Á Châu Thái 
Bình Dương sang Việt Nam điều khiển khóa HHR Au tiên khởi tại 
Tùng Nguyên. 

1961 Trưởng Nguyễn Thúc Tuân được Gilvvell bổ nhiệm 
Akela Leader (tiên khởi) của HĐVN - và một số Trưởng được cử đi 
theo khỏa TTC tại Thái quốc do Trại trưởng Gilvvell Park John 
Thurman tổ chức. 

Cho tới 1967: Gilvvell Park tiếp tục bổ nhiệm một số DCC, 
Rover DCC và AL cho HĐVN . 

GHI THÊM: Từ 1968, các chức vụ DCC và ADCC... đổi 
thành LT và ALT (Leader Trainers và Assistant Leader Trainers) do 
VPTG bổ nhiệm 



38 



uống nước nhớ nguồn 



Người Khóa trưởng đầu tiên của 
ngành huấn luyện Hướng Đạo Đông Dương 

RẨOULSÉRÈNẼ 

Héron Sagasse 

B B T : Trong 

GVMD6 có đăng hình ảnh 
tất cả các vị TUV & Trại 
Trưởng QG của HĐVN. 

Nay kỷ niệm 85 
năm HĐVN tức là kể từ 
1930, lúc còn trực thuộc 
Liên hội HĐ Đông dương 
(Fédération Indochinoise 
des Associations de 
Scoutisme: FIAS), nếu 
chúng ta không nhắc đến 
những người đặt nền 
móng cho FIĐ từ ngày đầu 
thành lập thì thật là thiếu 
sót. 

Nếu kể Ban Điều 
hành của FIAS từ ngày 
đầu thành lập thì co 3 

. Đại diện thường trực: And ré Consigny 
. Phó đại diện thường trực: Raoul Sérène 
. Tổng bí thư: Võ Thanh Minh 

Trong 2 Trưởng quốc tịch Pháp thì chỉ có Raoul Sérène 
là người có công hơn cả vì đã điều khiển Trại F!L đầu tiên của 
hlĐĐD từ năm 1936 tại Đồi Tùng Nguyên - để đào tạo những 




nhân vật chính yếu là: 



39 





Trưởng nòng cốt cho Phong trào. 

Nhắc đến Raoul Sérène thì các Trưởng kỳ cựu chỉ biết 
tiếng mà chưa hề gặp mặt (Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình), chỉ 
có 4 người biết RS nhiều nhất là Dã mã Võ thanh Minh vì cùng 
nằm trong Ban Điều hành của Tổng hội FIAS, và DCC Cung 
Giũ Nguyên vì cùng cư trú ở Nhatrang nên tiếp xúc với Raoul 
Sérène thường xuyên, người thứ 3 là Trưởng Trần Văn Khắc, 
người thứ 4 là Hổ Sứt vì đều là Phụ tá Khóa Trưởng cho Raoul 
Sérène trong Trại HL 1936, tiếc thay 4 vị này đã theo BP nên 
chúng tôi không tìm hiểu thêm gì được. Người thứ 5 có biết 
Raoul Sérène là Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương nhưng không 
thân lắm, chỉ cho biết là Raoul Sérène có người con trai còn ở 
Bình Dương nhưng không nhớ rõ là ở doanh nghiệp nước ngoài 
tên gì thành thử chúng tôi không biết đâu mà tìm. Chúng tôi chỉ 
ghi lại một ít chi tiết về cuộc đời của vị Khóa Trưởng HL này 
được tìm thấy trong nhật kỵ của STĐĐ, GVMD trích đăng sau 
đây để ít nhiều nhắc nhở đến vị điều hành Khóa HL đầu tiên của 
HĐ Đông dương. 

GVMD 



Tháng 8, 1956... Tôi vào Saigòn ghi danh ở Đại học 
Khoa học, theo lớp dự bị Y khoa (PCB: Physique-Chimie & 
Biologie = Lý - Hóa - Sinh) & Dự bị Cử nhân sinh vật (SPCN: 
Science Physique-Chimie & Naturelle = Lý Hóa Nhiên). 

... trong lớp PCB có quen Trần Đình Thủy ở Đạo Tân 
Bình & Nhan Trừng Sơn thuộc Đạo Cửu Long. Lớp SPCN thì 
quen Trần Kim Thạch (Hạc Tận tụy) nguyên là uv ngành Ấu 
của Đạo Cửu Long sau qua làm uv ngành Ầu của Đạo Đông 
Thành, phụ tá choTrưởng Heo Lăn chai Trần Văn Đước. 

...Đại học lúc giao thời Pháp - Việt, sinh viên phải học 
bằng tiếng Pháp, dù GS người Việt như Lê Văn Thới, Nguyễn 
Quang Trình, Phạm Hoàng Hộ... cũng phải dạy bằng Pháp 
ngữ. Một số GS chính là người Pháp dạy các môn: ô. Cossera 
dạy Hóa vô cơ (Chimie minérale), ô. Charézieux dạy Sinh học 



40 



Động vật (Biologie Animale), GS Raoul Sérène dạy Giải phẩu 
học so sánh (Anatomie comparée). . . 

Ban đầu nghe tên Raoul Sérène tôi cảm thấy ngờ ngợ, 
sau nhớ lại là có một Trưởng cao cấp của FIAS có tên như thế, 
bèn viết thư về hỏi Thân phụ thì biết ổng là Phó Đại diện 
thường trực của HĐ Đông Dương, phụ tá cho André 
Consigny... 

Raoul Sérène trạc độ ngũ tuần, như vậy năm 1936 làm 
Khóa Trưởng HL đầu tiên có lẽ trên dưới 30 tuổi... thế thì tuổi 
trẻ tài cao! 

-Tháng 12-1956... nghỉ Lễ Noel bắt cầu với Tết Dương 
lịch, các Trường ĐH được nghỉ 20 ngày để cácGS người Pháp 
về ăn Tết với gia đình. Rảnh nhiều thì giờ, không có tiền mua vé 
máy bay về Huế thăm gia đình, bèn rủ Trần Đình Thủy đi xe lửa 
lên du lịch Đàlạt. Tìm đến nhà Trưởng Lê Xuân Đằng ở 27 Phan 
Đình Phùng để tá túc. Trưởng Đằng có chiếc xe Renault làm xe 
đò chở khách Đàlạt-Bảo Lộc... nên sáng sớm chở chúng tôi 
xuống Đại Ninh bỏ chúng tôi ở ngả ba vào Pongour, trưa ăn 
bánh rpì mang theo rồi lội bộ trở ra qua phía bên kia Quốc lộ 20 
để xuống thác Gougah, chơi chán thì lên quán thịt rừng ven 
đường chờ xe của Trưởng Đằng trở lên rồi theo về nhà. 

Hôm sau, đúng Noel, được Tr. Nguyễn Văn Võ, Thiếu 
Trưởng của Đạo Lâm Viên đưa đi thăm Trại trường Tùng 
Nguyên . . . chỉ là một đồi thông rộng 40 hecta nằm bên hồ Than 
\Thở . . . không còn vết tích gì của Trại HL 1 936. 

Tháng 4.1956... Nhân dịp Lễ Phục sinh bắt cầu với Lễ 
Lạo Động 1 /5. Sinh viên được nghỉ 20 ngày để GS người Pháp 
về thăm gia đình trước khi trở lại chấm thi cuối năm. 

Saigòn vào đầu hè quá nóng nực, ở Đại học xá Minh 
Mạng thiếu tiện nghi khó học tập, nhân có người bà con làm 
quản thủ biệt thự & bãi biển dành riêng cho Hoàng hậụ Nam 
Phương (ở gần Hải học viện Nha Trang)... nên tôi rủ Trần Kim 
Thạch ra đó để học thi cho có bạn. 

Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi ghé vào Hải Học Viện 
để thăm thầy Raoul Sérène, được người Tùy phái dẫn đến một 
biệt thự gần đấy dành riêng cho Cán bộ cao cấp người nước 



41 



ngoài... 

Vừa đến sân biệt thự, thấỵ Thầy Raoul Sérènẹ đang 
mặc quần short áo maillot để tập thể dục, ổng nhận ra Trần Kim 
Thạch và tôi vì trong lớp chúng tôi thường ngồi hàng đầu nên 
quen mặt, vả lại lớp không đông, dưới 100 sinh viên kể cả 
những giờ học chung cả 2 lớp PCB & SPCN. Chúng tôi bảo 
nhau không nói chào Proíesseur mà gọi là chào Chef. Raoul 
Sérène bèngặn hỏi: 

-Tại sao các anh gọi tôi làCheí? 

- Vì chúng tôi cũng là Chef thuộc HĐVN nên xưng hô 
theo kiểu HĐ chứ không có nghĩa là quan trên (“xếp”). 

Raoul Sérène hết ngạc nhiên và bắt tay trái rất vồn vã, 
khác hẳn thái độ nghiêm nghị lúcởgiảng đường. 

Dần chúng tôi vào phòng khách, gọi gia nhân pha trà và 
bảo chúng tôi ngồi đợi ổng thay y phục tề chỉnh để đưa chúng 
tôi qua thăm Hải Học Viện và xem phòng trưng bày các bộ 
xương động vật tiến hóa qua các thời kỳ địa chất để hiểu rõ 
thêm về môn giải phẫu học so sánh mà Thầy đã giảng dạy. 

Thầy bảo gia nhân sửa soạn thêm 2 phần cơm tối, giữ 
chúng tôi ở lại chơi một đêm vì vợ con Thầy đã về Pháp thăm 
gia đình. . . rồi sáng hôm sau ổng sẽ lấy canô của Hải Học Viện 
đưa chúng tôi ra biển thăm Hòn Tằm, Hòn Én và ngắm các rạn 
san hô. 

* Trong cuộc đàm đạo buổi tối, tôi hỏi về Khóa Huấn 
luyện năm 1 936, ổng cho biết đó là một Khóa Huấn luyện dự bị 
(Camp préparatoire) tổ chức theo mẫu của Trại trường Cappy 
& Chamarande bên Pháp. 

Trưởng Raoul Sérène đưa cho tôi chương trình trại còn 
lưu lại trong dossiers của ông. 

Horaire Journalier 

(Thời biểu hằng ngày) 

-6 giờ- Dậy-thểdục(1 hồi tù và) 

-7g30-Vệsinh buổi sáng -Làm bếp 

- 8g00 - Ăn lót dạ, dọn dẹp góc đội 



42 



- 8g1 5 — Khóa trưởng & HLV đi thăm góc đội. Các Đội 
trình diện (1 hồi tù và) 

- 8g30 - Chào cờ buổi sáng 

- 8g40 - Câu chuyện của Khóa Trưởng 
-9g-9g10- Giờ nhàn rỗi. 

- 9g 1 0 - 1 0g 1 0 -Bài học đầu ( 1 hồi tù và). 

-1 Ogl 0-1 0g30- Phát thức ăn & nhóm bếp (thổi tu huýt) 

- 1 0g30 - 1 1 g30 -Bài học thứ 2. 

-1 1 g30-1 2g- Làm bếp nấu cơm trưa 
-12g30- Ăn cơm trưa (mỗi đội mời 1 HLV) 

- 1 3g00 - 1 4g00 - Giờ yên lặng trong lều (đọc sách, viết 
thư...)(1 hồi tù và) 

- 1 4g00 - 1 5g00 - Giờ nhàn rỗi để tập hát, tập kịch 
- 1 5g00 - 1 6g00 - Bài học thứ 3 (1 hồi tù và) 

- 1 6g00 - 1 6g1 5 - Giờ nhàn rỗi 
- 1 6g1 5—1 7g1 5 — Bài học thứ 4(1 hồi tù và) 

- 17g15-Hạcờ (đánh chiêng) 

- 1 7g30 - Lãnh bữa cơm chiều & thức ăn sáng hôm sau 
(Cơm chiều do quản lý trại nấu chung) 

- 1 9g00 - Họp các Huấn luyện viên 

- 1 9g30 - Họp các Đội trưởng 

-20g00- Lửa trại hoặcTròchơi đêm (1 hồi tù và) 

- 21 gOO -Tắt lửa, yên lặng (1 hồi tù và dài) 



* 



CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓAHỌC 
(So sánh gần giống Thủ bản HL Dự bị Thiếu trưởng của 
Gilvvell nên khỏi ghi lại đây, đỡ dài dòng) 

CÁC HUẤN LUYỆN VIỆN 
. RaoulSérène sếu sắc sảo (1), Khóa trưởng 
• Trần Văn Khắc sếu vườn Đồng Nai (2), Phụ tá 

. Hoàng Đạo Thúy Hổ Sứt, Phụ tá Khóa trưởng 



43 



. Bernard Lợn lòi già, Huấn luyện viên 
. Níedrist Dê Sa mạc (3), Huấn luyện viên 

. BácsĩTournier Huấn luyện viên 
. Farraut (chủ đồn điền ở Đàlạt) HLV 

TRẠI SINH 
. Cao Mên: 6 . Lào: 3 
■ Bắc kỳ: 11 .Trung kỳ: 19 
Nam kỳ: 1 8 (có 4 HĐ Pháp) 

CHIA LÀM 8 ĐỘI 

1. Bò rừng 2. Chim Chèo bẻo 3. Sóc 
4. Nai 5. Lợn lòi 6. Trâu 

7. Chim én 8. Chim mổ kiến 

Trại phí: Các Trại sinh dù ở Vientiane, Hà Nội, Huế, 
Pnompenh hay Saigon cũng đều phải đóng 10$ bạc Đông 
Dương gồm cả tiền ăn uống 1 0 ngày ở trại & tiền xe khứ hồi. Đó 
cũng theo cách của Trại trường Cappy: người ở gần bù đắp cho 

kẻ ở xa để ai cũng có thể tham dự được. Đó là điều rất hay. 

* 



* Tôi có hỏi: - Sao anh (4) không làm Trại Trưởng (Camp 
Chief) luôn mà sau này lại phong cho Trưởng Raymond 
Schlemmer? 

Raoul Sérène trả lời rằng: “Trách nhiệm Phó Đại diện 
thường trực nặng nề lắm, lo quán xuyến hết mọi việc vì anh 
André Consigny là người đứng đầu trên danh nghĩa nhưng ít 
khi có mặt tại trụ sở Tổng hội. Chỉ có Dã Mã và tôi điều hành mọi 
việc”. 

Như vậy Raoul Sérène chỉ là Trưởng mang 2 gỗ mà thôi 
- Tôi tin như thế - vì Khóa HL 1936 chỉ là Khóa Dự bị Thiếu 
trưởng nên không cần xin phong nhậm DCC (hoặc vì học BR ở 
Pháp chứ không phải do Gilvvell cấp nên không thể xin phong 
nhậm DCC).Đến năm 1937 mở Trại Trường ở Bạch Mã thì mới 
có tổ chức HL hoàn chỉnh hơn có cả Bằng Bạch Mã & BR các 
ngành nên FIAS đề nghị Gilvvell phong Trưởng Raymond 



44 



Schlemmer làm DCC (Deputy Camp Chief), chờ đến khi 
Trưởng Tạ Quang Bửu lấy BR từ Gilvvell về thì mới đề cử DCC 
để thay thế làm Trại Trưởng Trại Trường QG khì Raymond 
Schlemmervềhưu. 

Ghi chú: 

1- Có người dịch Heron Sagesse là Cò Tinh khôn, điều 
đó không đúng, Heron là con sếu, Cigogne mới là Cò. Chữ 
Sạgesse có nghĩa là Tinh khôn, nhưng ACE HĐ thời đó dịch là 
sếu Sắc sảo thật là hay. 

2- Trưởng Trần Văn Khắc sau này ghi tên rừng là sếu 
Siêng năng, nhưng trước kia khi viết báo Hướng Đạo Thẳng 
tiến thì đề là sếu vườn, bởi ACE HĐ miền Nam thường gọi Anh 
là sếu vườn Đồng Nai một cách thân thương vì nhớ ơn Anh đã 
đem HĐ vào Đồng Nai. 

3- Niedrist có tên rừng là Isard, là một loài Dê sa mạc rất 
nhanh nhẹn & tinh khôn, nhưng ACE VN muốn dùng chữ Hán 
Việt cho văn vẻ nên gọi là Sơn dương, chứ trước kia trong báo 
Hướng Đạo Thẳng tiến vẫn thường ghi là Dê Sa mạc. 

4- Tronggiao tiếp tiếng Pháp thường dùng Tu, Toi, Moi... 
Chỉ khi mới đầu chào hỏi mới gọi là Chef (T rưởng) mà thôi! 

STĐĐ chân thành cảm ơn Chồn Từ tốn và Nai tơ Tự tin 
đã bỏ công đến Phòng Truyền thống của VIỆN HẢI HỌC 
NHATRANG để xin ảnh Raoul Serene con lưu trữ ở đấy & bỏ thì 
giờ chỉnh sửa cho rõ hơn vì ảnh chụp đã trên nửa thế kỷ nên bị 
phai mờ theo thời gian. TTS 



Sư tử Đảm đương 



45 




IN MY ĐREAMS 

l'M GOING BACK TO GILWELL 

Nguyên tác: Rdlph Reader 
Lời Việt: Nguyễn Quang Minh 




In my dreams I‘m go-ing back to Gìl - well, To the joys and the 

Hằng nằm mơ thấy đang đi về Trại Gil - well, về nơi vui và hạnh 




hap-pi-nass I fouad On those grand week ends, With ray 

phúc chính tôi đã tìm Gặp bạn xưa thân thương trong những 




dear old íriends and see the Train ing Ground 

ngày Trại trường lòng thấy nao nao yêu Trại 



— T — — 1— r A 


.. ... 


-i_ 




J -t 





Oh the grass is green-nr back in Gil - well And I 

Trại Gil - well cỏ tươi xanh hơn dù ở đâu Làn hơi 



§ 



breathe a 

Hướng Đao 



gain that Scouting 
ta lại chung nhau 



air 

thở 



While in 
Trong ký 



oiem - o 
ức lương 




1 

tôi 



see 

thấy 



-Ó- 



B. p. 

BI 





46 



ry 

tri 



Pi 



who never will be far from 

không hề cách xa Gil well bao 



o 

there 

giờ 





Một phương thức kết hợp 



Thử tìm một giải pháp giản dị 
để hình thành một cơ cấu thống nhất cho HĐVN 

Vĩnh Đào 



Trong quá trình chuẩn bị kết nạp một hội viên mới, Tổ 
Chức Hướng Đạo Thế Giới (HĐTG) thường phải đối đầu với 
một trường hợp khó khăn, nhiều khi nan giải, là tình trạng phân 
hóa thành nhiều nhóm Hướng Đạo khác nhau trong địa bàn 
một nước. Tình trạng này không phải là hiếm mà, trái lại khá 
phổ biến trong một thời gian, nhất là từ khi một số đông nước 
trong khối Đông Âu cũ cùng lúc muốn nạp đơn trở thành hội 
viên của Tổ Chức QuốcTế. 



Các khó khăn trong việc kết hợp 

Tình hình này cũng dễ hiểu, vì trong khi chưa có một 
Hội Hướng Đạo duy nhất và hợp pháp được công nhận, nhiều 
nhóm tự phát được thành lập và sinh hoạt một cách độc lập. 
Dung hoà các quan điểm trong khi chưa có một chức năng có 
thẩm quyền được mọi người công nhận quả rất khó. Trong khi 
đó, chính sách của Tổ Chức HĐTG là chỉ công nhận một tổ 
chức Hướng Đạo làm hội viên tại một nước, không thể công 
nhận nhiều nhóm một lúc. Vì lý do đó nên tại nhiều nước quá 
trình dung hoà, kết hợp các nhóm thành một tổ chức thống nhất 
kéo dài trong nhiều năm, mặc dù sinh hoạt Hướng Đạo đã 
được chính quyền cho phép đã lâu trước đó. 

Đã có trường hợp (như đã xảy ra tại Albania), sau một 
thời gian hoà giải không thành, Tổ Chức HĐTG quyết định công 
nhận một nhóm trong nước làm hội viên chính thức, nhóm còn 
lại tiếp tục sinh hoạt ngoài hệ thống Phong trào Thế Giới. Sau 
một thời gian, Tổ Chức Thế Giới nhận thấy là tổ chức hội viên 
chính thức được công nhận tại Albania có nhiều lủng củng, như 
xáo trộn nội bộ thường xuyên, không đóng niên liễm, không 



47 



báo cáo tình hình và thống kê cho Tổ Chức Thế Giới như bổn 
phận hội viên đòi hỏi. Tổ Chức Thế Giới buộc phải chấm dứt 
quyền hội viên của nhóm chính thức tại Albania, nghĩa là trục 
xuất nước này khỏi Tổ Chức HĐTG. Nhưng liền sau đó, Tổ 
Chức Thế Giới chấp nhận Albania làm hội viên trở lại bằng cách 
công nhận nhóm Hướng Đạo thứ hai. 

Nêu lên những điều này để cho thấy rằng quá trình kết 
hợp không dễ, đòi hỏi thời gian và kiện nhẫn, và Tổ Chức 
HĐTG đã trải qua nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. 

Giải pháp Liên Hội 

Còn một trường hợp khác mà nhiều hội trong một nước 
đều là hội viên. Đó là những trường hợp đã xảy ra tại một số 
nước châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Ý... Tại những nước này, lúc 
khởi đầu Phong trào Hướng Đạo Thế Giới, đã thành hình nhiều 
hội Hướng Đạo, thường là tổ chức theo ảnh hưởng từng tôn 
giáo (Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, hoặc là không thiên về 
một tôn giáo nào...). Khi Tổ Chức HĐTG được thành lập, tất cả 
những hội đang có mặt đều được công nhận làm hội viên, với 
điều kiện là trong mỗi nước, các hội kết hợp thành một Liên Hội. 
Chính Liên Hội mới là hội viên của Tổ Chức Thế Giới, đại diện 
cho các hội trong nước. 

Liên Hội Hướng Đạo Pháp gồm 5 hội, 4 hội khác được 
chính quyền công nhận là hội Hướng Đạo nhưng không nằm 
trọng hệ thống của Tổ Chức HĐTG. Liên Hội Hướng Đạo Bỉ 
gồm 3 hội, Đức gồm 4 hội. Tại Ý có 2 hội nằm trong Liên Hội, 
khoảng 40 hội Hướng Đạo khác hoạt động ngoài hệ thống của 
HĐTGĨ 

Tình hình này cũng được thấy ở Canada (2 hội) và ở 
một số nước châu Phi. 

Giải pháp Liên Hội là một giải pháp thuận tiện khi có 
nhiều khuynh hướng, nhiều đường lối sinh hoạt khó dung hoà 
được. Với giải pháp này, mỗi hội đều được nằm trong hệ thống 
hội viên của Tổ Chức HĐTG, với điều kiện là chấp nhận toàn bộ 
các nguyên tắc căn bản của Phong trào Hướng Đạo. Mỗi hội 



48 



giữ toàn quyền tự trị về vấn đề nội bộ: chương trình ngành, 
huấn luyện, tài chính... chỉ ủy quyền cho Liên Hội trên vấn đề 
đối ngoại. 

Tuy nhiên nên biết rằng, về sau này, muốn đảm bảo 
tính thuần nhất của Phong trào Hướng Đạo, Tổ Chức HĐTG 
không khuyến khích việc thành lập Liên Hội nơi các hội viên 
mới, mà khuyến khích cố gắng tiến tới đồng thuận nhằm thành 
lập một tổ chức Hướng Đạo thống nhất trong một nước. 

Thử đề nghị một phương thức kết hợp cho HĐVN 

Quá trình xây dựng một cơ cấu thống nhất cho HĐVN 
trong giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn và tiến hành rất 
chậm. Thử đề nghị một phương thức tương đối giản dị, dựa 
trên giải pháp Liên Hội, nhưng không phải là lập Liên Hội, cũng 
không mệnh danh là Liên Hội. 

Phương thức này có lợi điểm là không đòi hỏi phải 
thống nhất quan điểm, san bằng cách biệt, mỗi Nhóm vẫn có 
thể sinh hoạt và tự quản lý như cũ, nhưng vẫn xây dựng được 
một cơ cấu thống nhất. 

Phương thức tiến hành: 

- Mỗi Nhóm đề cử một (hoặc hai) đại diện vào một “Hội 
Đồng Liên Nhóm” (HĐLN) - tạm gọi như vậy - là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của cơ cấu thống nhất. 

- HĐLN đề cử một “Uy Ban Điều Hợp” (UBĐH) và ủy 
nhiệm cho UBĐH công việc điều hành hằng ngày, nhưng các 
quyết định quan trọng vẫn do HĐLN họp và quyết định một cách 
đồng thuận. 

- Thành phần của UBĐH được giản dị hoá một cách tối 
đa, gồm: 1 Chủ tịch, 1 Tổng Thư ký, 1 ủy viên Quốc tế, 1 Phụ tá 
ủy viên Quốc tế, 1 Thủ quỹ. Tổng cộng 5 người. 

- Mỗi thành viên của UBĐH thuộc một Nhóm khác 
nhau, có nhiệm kỳ một năm (trừ ủy viên Quốc tế và Phụ tá nên 
có nhiệm kỳ 2 năm), và ấn định một công thức để mỗi Nhóm có 
thể tuần tự đảm nhận các trách vụ của UBĐH một cách bình 



49 



đẳng. Nhiệm vụ của Tổng Thư ký là điều hành nội bộ, thực hiện 
những dự án (họp bạn chung chẳng hạn, khi có sự đồng thuận 
của tất cả các Nhóm), thay mặt Chủ tịch khi cần . . . 

- Nhiệm vụ chính của UBĐH là đại diện cho tất cả các 
Nhóm tại Tổ Chức HĐTG và Văn Phòng Cháu Á - Thái Bình 
Dương (APR), qua ủy viên Quốc tế, để cho Tổ Chức Thế Giới 
có một người đối thọại duy nhất, được sự công nhận của tất cả. 
Vì vậy, ủy viên Quốc tế nên có một nhiệm kỵ dài hơn (2 năm). 
Bên cạnh ủy viên Quốc tế lại có một Phụ tá úy viên để theo dõi 
cho thành thạo công việc. Khi ủy viên Quốc tế mãn nhiệm kỳ, 
Phụ tá ủy viên Quốc tế đương nhiên lên thay thế trong một 
nhiệm kỳ mới 2 năm. ủy viên Quốc tế có nhiệm vụ thông báo 
cho ủy Ban Điều Hợp và Hội Đồng Liên Nhóm tất cả những 
thông tin, trao đổi... với Tổ Chức HĐTG và APR, để tin tức 
được thông báo lại cho mỗi Nhóm. 

- Ngoài việc ủy nhiệm thay mặt trên lãnh vực quốc tế, 
mỗi Nhóm vẫn giữ quyền tự trị về huấn luyện, về chương trình 
ngành (Youth Program), về tài chánh... như trước. 

Những điều kiện để thành công 

Phương thức kết hợp như đã trình bày chỉ đòi hỏi một 
sự ủy quyền tối thiểu, không bắt buộc phải tức khắc san bằng 
mọi cách biệt, vẫn giữ lối sinh hoạt như cũ, nhưng lợi là có được 
một cơ cấu thống nhất đối với APR. 

Tất nhiên, cần có một số điều kiện tối thiểu: 

- Các Nhóm đồng ý và chấp nhận toàn bộ các nguyên lý 
của Phong trào HĐTG, đó là điều kiện tiên quyết để trở thành 
hội viên. Tại một số nước, có những nhóm không hoàn toàn 
đồng ý với những đường lối căn bản của Tổ Chức HĐTG nên 
đã chọn sinh hoạt riêng rẽ, đứng ngoài hệ thống của Phong trào 
Thế Giới. 

- Các Nhóm có đông đoàn sinh (trên 1000 chẳng hạn) 
vẫn chấp nhận có một vị trí hoàn toàn bình đẳng với các Nhóm 
khác, dù là Nhóm có ít đoàn sinh nhất, không đòi hỏi một ưu thế 
nào trong Hội Đồng Liên Nhóm. Sự “hy sinh” này là cần thiết để 
cơ cấu thống nhất được thành hình. Trong Liên Hội Hướng Đạo 



50 



Pháp, trong việc luân phiên nắm giữ các trách vụ trong Liên 
Hội, trong quyền biểu quyết tại Hội Nghị HĐTG..., Hội Nam và 
Nữ Hướng Đạo Công Giáo Pháp, với trên 70 ngàn đoàn sinh và 
Trưởng, chấp nhận có những quyền hạn giống như Hội nhỏ 
nhất chỉ có hơn 3 ngàn đoàn sinh. 

- Mỗi Nhóm cam kết không liên lạc riêng rẽ trong việc 
đối ncỊoại, trong việc giao tiếp với APR. . . Mọi liên lạc phải thông 
qua ủy viên Quốc tế. 

- Sau khi chấp thuận những điểm trên, Hội Đồng Liên 
Nhóm soạn thảo một Quy trình cho cơ cấu thống nhất để đề 
nghị với APR, trong đó trình bày rằng cơ cấu thống nhất không 
phải là một Liên Hội mà là một cơ cấu kết hợp nhiều Nhóm (hay 
Khối, hay Miền... Chọn một tên thích hợp) có quyền tự quản 
cao. 

- Sau khi cơ cấu thống nhất hình thành, mỗi Nhóm vẫn 
giữ quyền có thể rút ra khỏi cơ cấu vì một lý do nào đó. Cơ cấu 
thống nhất có thể thâu nhận những Nhóm mới vào cơ cấu với 
sự thỏa thuận của toàn thể thành viên trong Hội Đồng Liên 
Nhóm. Có thể ấn định rằng về sau phải có một số tối thiểu đoàn 
sinh nào đó để được thâu nhận vào cơ cấu. 

- Khi sự hợp tác giữa các Nhóm đã có nhiều tiến bộ, có 
thể trù liệu những sinh hoạt chung nhiều hơn. Những Nhóm 
nhỏ có thể nhờ phương tiện của những Nhóm lớn hơn trong 
công tác huấn luyện. Có thể tập họp nhân lực và phương tiện 
của nhiều Nhóm để nghiên cứu và đề nghị những Chương trình 
Ngành mới, phù hợp với sự tiến triển của xã hội, của khoa học 
kỹ thuật, hấp dẫn và đáp ứng những nhu cầu mới của trẻ và của 
xã hội . . . Đó là một công tác cấp bách và cần thiết. 

- Trên đây chỉ là những bước khởi đầu để giải toả bế 
tắc. Đến một giai đoạn mới, khi Phong trào Hướng Đạo được 
chính thức cônci nhận, cần tiến tới một phương thức mới nhằm 
xây dựng một tổ chức Hướng Đạo hợp nhất có quy cũ. 

Tháng 8-2014 



51 



Mùa Xuân Hướng Đạo 

Huy Văn 

Có những bàn tay giữ hoài ngọn lửa 
Thắp họa đăng soi rọi bóng Tùng Nguyên 
Bước về nguồn dù còn lắm truân chuyên 
vẫn thắm mãi màu son thời Khai Phá 

Có những nụ cười nở hoa thật lạ 
Xanh một màu Bách Hợp rất thủy chung 
Như thượng nguyên của trời đất bao dung 
Soi tràn ánh hạo nhiên mùa tâm lạc 

Có bước chân oai hùng như tiếng nhạc 
Của thanh xuân mang nhiệt huỵết vào đời 
Đã bao năm còn vang vọng khắp nơi 
Như bờ sóng dập dồn lời của biển 

Có những tấm lòng chưa hề xao xuyến 
Dù chông pai, gian khổ khắp nẻo đường 
Bạc mái đầu vẫn giữ lời tâm nguyện 
Mang niềm vui, hạnh phúc đến muôn phương 

Có những thăng trầm trên đường lữ thứ 
Đã thành nguồn thân ái nối Đồng Tâm 
Mỗi ân tình là một khúc tri âm 
Như nút, khóa kết liên đời Hướng Đạo 

Có những cánh chim tung trời gió bão 
Vượt không gian dẫu nắng quái mưa dầu 
Để hun đúc cho đàn em, con cháu 
Thành Tráng Kha Thiếu Ấu của mai sau 

Có những nụ hoa trên cành Nhân ái 
Đẹp như nàng Xuân mộng rất bao dung 
Là lý tưởng bây giờ và mãi mãi 
Mang Mùa Xuân Hướng Đạo đến vô cùng 



52 



Sớ Táo Quân 

Tác giả: Táo Quân GVMD 




Muôn tâu Ngọc Hoàng 
Thần là Táo Quân 
Mối dây giữ vững 
Hướng đạo Việt Nam 
Quả thật bất kham 
Đường xa diệu vợi 
Mưa gió bão bùng 
Kẹt xe rối rắm 

Năm rồi thần không về được 
Năm nay tấu trình gấp đôi 
Tấu rằng: 

Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi 

Hướng đạo đoàn lắm nỗi truân chuyên 

Tứ đại môn phái bất yên 

Nhân số èo uột triền miên nỗi buồn 

Cụ Bò lui bước, sầu tuôn 

Sóc Láu kế nghiệp khi nguồn bình yên 

Bỗng dưng thế sự đảo điên 

Rán hành ra mỡ gây phiền cho nhau 

Ra riêng chuyện quá ưu sầu 



Truyền thống Trâu trưởng, đứng đầu Hươu hăng 

Quần hùng sĩ tốt lăng xăng 

Ba Trưởng bốn gỗ, vinh thăng tức thì 

Rô-vê-mút lắm thị phi 

Đồng phục xếp bỏ, tùy nghi áo thường 

Cờ xí Hướng đạo phô trương 

Phút chốc gió cuốn mưa tuôn dẹp liền 

Nhịn nhục mua sự bình yên 

Bảy trăm tráng sĩ rời miền non cao 



Trưởng Mèo giỏi món đà đao 

Học đường Hướng đạo đưa vào kĩ năng 

Thăng Long, Tây bắc tung tăng 

Lập Kha, lập Ấu khó khăn không sờn 

Hướng đạo đâu phải bông lơn 

Có đó, không đó chập chờn như ma 

Giờ thần nói nhóm Xuân Hòa 

Đại bang gia trưởng quả là thông minh 

Nhường chức cho trẻ thay mình 

Lui về lo chuyện ân tình nước non 

Hướng đạo hợp nhất thì còn 

Chia năm xẻ bảy tự chôn lấy mình 

Nhóm bốn sáu tỏ phận mình 

Bao gồm hai Đạo, phân minh rõ ràng 

Sưtử TứĐạo Phiên An 

Cửu Long Đạo trưởng vô vàn kính yêu 

Tuổi cao sức khỏe kém nhiều 

Chưa người thay thế, nên liều ra sân 



54 



Nhìn chung lắm trưởng Bằng Rừng 
Chỉ để trang trí, chưa từng ra sân 
Đơn vị thiếu trưởng quá chừng 



Chẳng ra gánh vác, quay lưng chạy dài 
Ngọc Hoàng: 

Nghe thật nhức tai 
Nghĩthậtnátóc 

Trẫm cũng muốn khóc 
Vơi đi nỗi niềm 
Hướng Đạo Việt Nam 
Táo nên tâu rõ 
Toàn nước thế nào 
Để cõi trời rõ 
Táo Quân: 

Khải bẩm Ngọc Hoàng 
Thần xin tâu rõ 
ở đất Sài Gòn 
Hướng Đạo sinh sôi 
Hướng Đạo nảy nở 
Ba Châu nhiều đạo 
Châu ít Châu nhiều 
Đạo có Đạo không 
Xuôi về miền Trung 
Đà Nang anh hùng 
Trần Xê tuấn mã 
Hăng hái giữ cương 
Lê Hưởng can trường 
Bắc Đẩu tiến xa 
Hai Đạo khác nhà 

Nhưng cùng lý tưởng 
Tây Nguyên thịnh vượng 
Nhờ con Voi Khờ 
Dáng bộ lơ mơ 
Nhưng khôn bỏ mẹ 
Tạt qua Bến Nghé 

về miền Hậu Giang 
Sinh hoạt rỡ ràng 

Là Đạo Cần Thơ 
Anh em cậy nhờ 



55 



Chàng Gấu Đa Thiện 
Trải bao diễn biến 
Là Đạo Hàm Long 
Sóc già Đãm Lược 
Thong dong hưởng nhàn 



về huấn luyện lắm đa đoan 
Trình độ thấp kém 
Nhập làng Eoti (LT) 

Kĩ năng chưa qua hạng Nhì 
Cũng làm huấn luyện, nói thì cà lăm 
Ngọc Hoàng: 

Nói chuyện cà lăm 
Ta nghe càng mệt 
Hôm nay gần Tết 
Ghi chuyện công lao 
Để ta trọng thưởng 
Táo Quân: 

Hướng đạo vất vưởng 
vẫn sống hào hùng 
Chăm lo dạy trẻ 

Chẳng một đồng lương 
Vương Mầu: 

Xót thương, xót thương 
Ta nghe tỏ tường 
Trước hội “Trăng Rằm” 

Lệ Mai nương tử 
Bị lúc hành hung 

Dựttiền Sói con 
Lệ Mai té nhào 
Dập mày dập mặt 
Ngọc Hoàng: 

Khốn thay đạo tặc 
Mất hết lương tâm 



56 



Cướp cơm Hướng Đạo 
Đệ nhất dân lành. 

Thiên Lôi Thần đâu 
Mau về trần thế 
Đến sân Tao Đàn 
Giết quân cướp cạn, 
Trừ hại cho dân 
Táo Quân: 

Trời đã về chiều 
Thần xin bái biệt 

Thần xin vút bay 
Chúc mừng năm mới 
Mọi sự an lành 

Sang năm mở hội 
Trần thế vui chơi 
Hướng Đạo khắp nơi 
Tụ về dự trại 
Kính mời Ngọc Hoàng 
Các Tiên thượng giới 
Bỏ chút thì giờ 

Hạ trần rong chơi 
Đủ lắm trò vui 
Có mì ăn liền 




Có Tiên chân dài 
Có nai đồng quê 
Có dê chín món 
Thái Thượng Lão Quân: 

Ngươi đừng nói nữa 
Các tiên xuống thế 
Cõi trời ai lo 

Thái Thượng Lão Quân ta đây 

Thương cho Hướng Đạo mắc vòng long đong 

Cầu mong Hướng Đạo 

Hết cơn bĩ cực 

Đến thời vinh quang 
Người về hạ giới 



57 



Ta gởi ba viên 

Diệu dược tiên đan 

Viên một tặng cụ Thúc Tuân 

Một trăm ba tuổi còn gân vô cùng (1) 

Viên hai tặng Gấu Kiên Hùng 

Quản lí Bạch Mã, 99 lần đón xuân 

Viên ba tặng cụ Bò Rừng 

Oanh oanh liệt liệt đã từng dọc ngang 

97 tuổi đón Xuân sang 

Chúc cụ trường thọ, an khang hưởng nhàn 

Táo về kẻo trễ đò ngang 

Gởi lời chúc Tết cả làng Hướng Đạo Sinh 

Ghi chú:(1) Ba huynh trưởng cao niên nhất của HDNV 
hiện nay là cụ Nguyễn Thúc Tuân Akéla LEADER đầu tiên của 
Hướng Đạo Việt Nam, hiện nay ở Huế 103 tuổi vẫn còn sinh 
hoạt hướng đạo dạy Anh văn, Pháp văn. 

Cụ Bạch Văn Quế tên rừng là Gấu Kiên Nhẫn, có lúc lại 
kí là Gấu Kiên Hùng. Cách nay trên 70 năm đã từng làm quản lí 
tại trường Bạch Mã, Khóa trưởng Khóa kĩ thuật mà các khóa 
sinh cỡ bự như Cò Yêu Đời Tôn Thất Đông, Trâu Siêng Năng 
Tôn Thất Dương Vân, Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản.. . 
Năm nay cụ Gấu mới 99 tuổi hiện đang ở Huế. 

Cụ Bò Rừng lém Trần Văn Lược năm nay mới 97 mùa 
xuân. Xuất thân từ Đoàn Hướng Đạo Trần Lục ở Hải Phòng, 
bảy lần ngồi ghế Đạo trưởng của bảy đạo, sáu năm ngồi mòn 
TUV, mấy chục năm trời ngất ngưởng giữ ghế trưởng ban điều 
hành Khối Liên Ngành Hướng Đạo Việt Nam. Ngậm ngùi rời 
ghế về sống an nhàn tại An Sương, Sài Gòn. Anh Sáo Dễ 
thương từng tặng cụ danh hiệu: “Vị Nguyên soái già tả xung 
hữu đột”. Tưởng cũng nên biết cụ Bò Lém là bảo đệ của Hổ Cáu 
Trần Văn Thao lìa rừng lúc mới 103 tuổi. 

Táo Quân GVMD 



58 



Năm Mùi nói chuyện Rừng Dê 




Con dê nhất là con dê đực có máu 35 nên không được các 
dân Rừng và Chúa sơn lâm chiếu cố nên tên Rừng “Dê” có rất ít 
trong dân Rừng HĐS Việt Nam. Rừng VN đầy rẫy muôn thú như 
vậy nhưng lại chỉ có một mình cụ dê: Dê Núi Quảng Nam Dương 
Ngọc Hương. Quá trình để có tên Rừng này cũng thật nhiêu khê. 
Bạn đầu tìm thấy trong sổ lưu bút Dê Núi: Hương, lần mò mãi mới 
biết thêm là Dê Núi Quảng Nam: Hương, sau cùng mới tìm được 
là Dương Ngọc Hương. Không biết ngẫu nhiên hay hữu ý mà tên 
người của Dê Núi lại là Dương Ngọc Hương, vì Dương Ngọc theo 
nghĩa thì là dái dê, món ăn đặc sản của ba Tàu Chợ lớn mà đấng 
tu mi nam tử ai cũng thích vì tính cách dương. Chồng ăn vợ khen 
hay. Năm 2005, trong tờ báo Liên Lạc của Tráng niên xuất bản ở 
Canada có đưa tin. Trưởng Dê Núi Quảng Nam Dương Ngọc 
Hương 80 tuổi, đang sống ở Australia, hằng ngày chú tâm vào 
việc thiện, Nay không biết ra sao. 



* CHUYỆN SƠN DƯƠNG: 



59 





Có Chúa sơn lâm ngại đặt “Dê” nên đã dùng từ Hán Việt 
cho oai và dễ nghe. Kết quả có những Sơn Dương sau đây ra đời: 



1 


Sơn Dương Emmanuel Niédrist 


2 


Sơn Dương Ngô Như Ý 




3 


Sơn Dương Bền Chí Lê Nguyên Kỷ 


4 


Sơn Dương cần Mần Trần Văn Được 


5 


Sơn Dương cẩn Trọng 


Phan Trọng Chương 


6 


Sơn Dương Chì Trịnh Thiên Phó 


7 


Sơn Dương Chịu Đựng 


Nguyễn Phú Đa 


8 


Sơn Dương Đạo Mạo Vũ Bình 


9 


Sơn Dương Đảm Đang 


Phan Anh Yên 


10 


Sơn Dương Đảm Đang 


Trần Thanh Phong 


11 


Sơn Dương Đắn Đo Lê Văn Tùng 


12 


Sơn Dương Điềm Đạm 


Bùi Quang Thịnh 


13 


Sơn Dương Điềm Đạm 


Võ Cao Hoàng 


14 


Sơn Dương Điềm Đạm 


Võ Hoàng 


15 


Sơn Dương Điềm Tĩnh 


Nguyễn Phúc Minh 


16 


Sơn Dương Đỉnh ĐạcLưu Hòa Khánh 


17 


Sơn Dương Gắng Sức 


Lý Triều Anh 


18 


Sơn Dương Hào Hiệp 


Nguyễn Đức Thịnh 


19 


Sơn Dương Hăng Hái 


Trần Tự 


20 


Sơn Dương Hiền Hoà 


Phùng Văn Cần 


21 


Sơn Dương Hiền Hoà 


Hồ Văn Thắng 


22 


Sơn Dương Hóm Hỉnh 


NgôNhưÝ 


23 


Sơn Dương KhiêmTốn 


Lâm Kim Trọng 


24 


Sơn Dương Langbian 


Lưu Phước Lộc 


25 


Sơn Dương Nhanh Nhẹn 


Đào Minh Trí 


26 


Sơn Dương Nhanh Nhẹn 


Nguyễn Công Trung 


27 


Sơn Dương Phục Thiện 


Văn Hoàng 


28 


Sơn Dương Siêng Năng 


MaiTony 


29 


Sơn Dương Thận Trọng 


Lê Quang Ánh 



60 



30 Sơn Dương Thận Trọng Võ Đình Vinh Sơn 

31 Sơn Dương Trầm Tĩnh Huỳnh Ngọc Sơn 

32 Sơn Dương Từ Tốn Lê Quang Khanh 

33 Sơn Dương TừTốn Trần Xuân Lộc (Lương) 

34 Sơn Dương Vui Trần Ngọc Bình 

35 Sơn Dương Vui Nguyễn Quốc Khanh 

36 Sơn Dương Vui Tính Nguyễn Tiến Toàn 

37 Sơn Dương Xông Xáo Phan Gia Mạnh 

Khổ nỗi, trên thế gian này không làm gì có dê núi. Thói 
quen của chúng ta là hễ thấy con gì có trong đồng bằng là tìm 
cách đặt tên thú ấy có trong núi: Sơn Kê, Sơn Miêu. Thật ra Sơn 
Dương không có ở Việt Nam mà trên thế giới chỉ có ở phía Nam 
rặng núi Pyrénée (ranh giới Pháp và Tây Ban Nha) mới có loại thú 
này. 



Nếu thật thế thì xin nêu tên một Sơn Dương thứ thiệt, đó là 
Tổng ủy viên HĐ Trung kỳ (thuở đó HĐVN có 3 Hội Bắc kỳ, Trung 
kỳ và Nam kỳ) mỗi Hội có 2 Tổng ủy viên, một Việt một Pháp, chia 
thành 3 cặp: Bắc kỳ là Hoàng Đạo Thúy và Bernard, Trung kỳ là 
Võ Thanh Minh (Tạ Quang Bửu) và Niédrist, Nam kỳ là Trần Văn 
Khắc và Huet). Tên Rừng của Niédrist mỗi người gọi một khác, 
các Trưởng kỳ cựu ở Huế thì gọi là Sơn Dương theo tiếng Pháp là 
“Chèvre de montagne”. Trại huấn luyện năm 1936 tại Tùng 
Nguyên thị ghi là Dê Sa Mạc “Chèvre du désert”. Báo Nghiêm 
Chỉnh kể rằng Niédrist là một ông quan Tây bình dân chứ không 
phải thực dận, làm giám đốc Nhà Máy Điện Huế (thường gọi là 
Nhà Đèn) sống độc thân trong ngôi biệt thự sang trọng, ở đó ông 
lập văn phòng HĐ có tủ sách HĐ đầy đủ và các sách quí khác. Bất 
cứ HĐS nào cũng có thể đến gặp ông hay đọc sách bất cứ lúc 
nào. Ông thường giúp dợ dân nghèo, bênh vực người cô thế nên 
rất được anh em quí mến. Xin kể một câu chuyện thật: Thời đó 
nước ta đặt dưới quyền cai trị của người Pháp. Vua quan Việt 
Nam chỉ làm vì. Năm đó tại kinh thành Huế tổ chức lễ kỷ niệm 
Thánh Jeanne D'Arcthật long trọng. Chủ tọa buổi lễ là quan khâm 
sứ người Pháp. Các đoàn thể, đơn vị, trường học đều có xe hoa 



61 



diễn hành. Hai sự kiện trong hướng đạo đoàn gây ra đã làm xôn 
xao dư luận đất thần kinh, đó lậ khi đoàn HĐS đi ngang khán đài 
thì đột nhiên Tráng sinh thủ quốc kỳ Việt Nam bắt đầu tiến nhanh 
mấy bước giương cao cờ Việt Nam ngang hàng cờ đại Pháp. 
Chưa hết xe hoa của HĐS thay vì nữ sinh hóa trang Thánh 
Jeanne D'Arc thì chểm chệ trên xe là Trưng Trắc và Trưng Nhị. 
Quạn khâm sứ và các quan Tây tím mặt vì tức giận. Dân chúng 
Huế được dịp tha hồ reo hò phấn khởi. Ai cũng biết đây là tác 
phẩm của người ái quốc trẻ tuổi mới du học ở Pháp, Anh về, giáo 
sư, kỷsưTạ Quang Bửu, đang là giáo sư Anh văn Trường Trung 
Học nổi tiếng bậc nhất ở miền Trung, trường Providence. Phần 
Tr. Tạ Quang Bửu thì khi về nhà, nhờ thợ hớt tóc cạo trọc đầu 
mình, thợ hớt tóc ngạc nhiên thì ông nói: “Tộc râu là máu mủ cha 
mẹ, nay tôi sắp bị tù, bọn cai ngục sẽ đè đầu tội ra mà cạo theo 
luật riêng của nhà tù để hạ nhục. Tôi không muốn chịu nhục nên 
phải cạo trựớc”. Trưởng Bửu nằm nhà đợị mà chẳng thấy mật 
thám đến bắt, hỏi dò mới biết Niédrist đã ngầm can thiệp nên ông 
Bửu mới được để yên. Cho chắc hơn, Niédrist lại mời Trưởng 
Bửu về làm phó giám đốc kỹ thuật nhà máy điện Huế. 

Năm 1945, Pháp Nhật đồng cai trị Việt Nam, vào đêm 
8/2/1 945 bất thình lình Nhật đảo chánh Pháp, một số quân Pháp 
đầu hàng ngay từ đầu, bị bắt trói gô, một số chạy lên rừng, số 
khác lẩn trốn đợi thời cơ. Niédrist được một huynh trưởng kỳ cựu 
ở Huế là cụ Én Xã Hội (Hirondelle Sociable) che dấu ở từ đường 
của cụ Kỳ ngoại hầu Cường Để, sau mấy ngày thì được 
commando của Pháp đem lên Trường Sơn để vượt qua biên giới 
Lào Việt. Sau này có người nói Niédrist đã chết trên rừng vì bị sốt 
rét. Số phận thật là hẩm hiu. Theo lời Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh 
thì tư gia của Nịédrist ở Huế bị phá tan tành, bữa nọ Trưởng Toản 
bắt gặp một số sách báo Hướng Đạo của Niédrist đang được 
người bán ve chai bán cho các cửa hàng để xé ra bán cho các 
người bán quán gói bánh kẹo. Trưởng Toản đã mua hết, đem về 
chỉnh trang lại làm tủ sách Hướng Đạo. Chính những sách báo 
này mà Trưởng Toản hiểu biết sâu rộng về phong trào. 

Sáo Dễ thương 



62 



Năm mươi năm Hướng Đạo Vũng Tàu 




Năm mươi năm Hướng Đạo Vũng T àu 
Đã bao thế hệ tiếp đời nhau 
Quá khứ ôm vòng tay hiện tại 
Vững lòng thẳng tiến tới mai sau 

Thành phố bên bờ biền sóng xanh 
Bãi Sau Bãi Trước núi xây thành 
Trời mây lơ lửng chan hòa gió 
Đời sống êm trôi ủ mộng lành 
Thế kỷ hai mươi, giữa sáu mươi 
Có chàng trai trẻ mộng đời tươi 



63 




Hướng Đạo trong tim tràn sức sống 
Đến với thiên nhiên đẹp nụ cười 

Dấn thắn mơ phát triển Phong Trào 
Thành lập Liên đoàn mộng ước ao 
Chẳng ngại gian nan lòng đã quyết 
Ấy người đóng góp bao công lao 
Khởi đầu của Liên đoàn Trùng Dương 
Dần dắt đàn em chung một đường 
Khó nguy gian khổ cùng ca hát 
Bên bờ xanh biển Thái Bình Dương 

Nhập cuộc ban đầu Ắu Thiếu Kha 
Họp đoàn cắm trại khắp gần xa 
Sói Con Gắng Sức nghe lời Trưởng 
Theo gót Sói Già vui hát ca 
Tiếp đến dựng đoàn Thiếu Trùng Dương 
Thiếu sinh sắp sẵn bước trên đường 
Ba lô trĩu nặng tình huynh đệ 
Bách Hợp muôn màu tỏa ngát hương 

Biển sóng gọi mời Kha Nghinh Phong 
Quyết tâm Khai Phá lòng bên lòng 
Núi cao biển rộng còn lưu dấu 
Tuổi trẻ ngại gì với gió giông 
Vượt Sóng chung tay lập Tráng đoàn 
Lên đường tráng sĩ dạ thênh thang 
Dặm đường lửa ấm vui Nguồn Thật 
Giúp ích xây đời chí hiên ngang 

Năm mươi năm Hướng Đạo VũngTàu 
Những người năm cũ nay về đâu 
Cuối biển đầu non tình Bách Hợp 
Mong ngày hội ngộ có bên nhau. 

Hoàng Kim Châu RS 
Cựu Tráng Trưởng Tráng đoàn Vượt Sóng Vũng Tàu 



64 




ALT Trần Tuấn Huy 



65 



Một cây nhiều cành 



BBT - Anh Phạm cảnh Đáng là một Trưởng kỳ cựu ở Đà Nắng, đã 
quạ BR,từng làm Thiếu Trưởng, Tráng Trưởng, Nguyên Đạo Trưởng Bắc 
Đẩu. Trước 1975, HĐ Miền Trung rất đoàn kết, không kỳ thị Tôn giáo, không 
chia rẽ Bắc Nam, không kéo bệ kết nhóm... nên rất đau lòng khi thấy cảnh 
phân hóa hiện nay, Anh đem hết tâm huyết của mình, mạnh dạn đề nghị một 
lối thoát... GVMD xin chuyển đạt đến toàn thể ace để cùng suy ngẫm... 
GVMD 

Nhìn vào thực trạng HĐVN chúng ta hiện nay, tôi thấy 
việc ngồi lại với nhau để thống nhất các nhóm, các xu hướng, là 
điều không dễ chút nào, nếu không muốn nói là còn lâu mới 
thực hiện được. 

Trước hết là do bản chất cố hữu của chúng ta là “cá nhân 
chủ nghĩa”. Ai cũng lọ vun quén cho cá nhân, chiếm công vi tư, 
lại thích ăn trên ngồi trước, hám danh, với não trạng: “Một 
miếng giữa làng bằncị một sàng xó bếp”. Chúng ta thường nghe 
câu chuyện dí dỏm về: một người Việt Nam với một người Nhật 
Bản thì người Việt Nam thắng, nhưng 3 người Việt Nam với 3 
người Nhật Bản thì 3 người Việt Nam thua, vì 3 người Việt Nam 
có đến 4 nhà lãnh đạo. 

Thứ đến là do tình trạng phân hóa xã hội, nhất là về mặt 
ý thức hệ. Một đất nước vừa mới thống nhất thì những dị biệt 
chưa thể nào một sớm một chiều mà xóa hết được. 

Thứ ba là vì suốt một thời gian dài, chúng ta chưa được 
phép lập hội, nên mạnh ai nấy chơi, chơi tự phát, chơi tự do, 
không có gì ràng buộc và khuôn phép phải theo. Từ đó “vườn 
hoang cỏ mọc” thậm chí mọc vào đến tận sân. Đành rằng HĐS 
có Lời hứa và Luật, có nguyên lý và phương pháp riêng, nhưng 
những thứ đó chưa thực sự trở thành cái Đạo Đức Hướng Đạo 
(Habit of Scouting)cáiTâm HĐ (Spirit of Scouting), cái bản chất 
HĐ, nên dễ bị sự bon chen cá nhân, lợi ích phe nhóm của xã hội 
xâm chiếm, ảnh hưởng. Vườn hoang cỏ mọc đã quá lâu, không 
dễ gì khai họang vỡ hóa. Thời gian cũng đủ làm nên những 
“nếp gấp chết”, khó mà kéo, mà ủi cho thẳng lại được. Nói thế 
không phải do cường điệu hay bi quan mà là do cảm nghiệm 



66 



thực tế. 

Tôi không thể nêu lên hết những lời tâm huyết, những 
bức tâm thư, những đề nghị, những giác thư, những thú nhận, 
những ước mong... trong suốt mấy chục năm qua, về việc cầu 
mong cho các nhóm HĐ được ngồi lại với nhau, dưới mái nhà 
“Huynh đệ Nhất gia” nhưng đều vô vọng., ở đây xin mời quý 
Trưởng cùng đọc lại một vài chứng từ như thế. Trước hết phải 
đọc lại bức “Tâm thư kính gởi quý Trưởng" (không đề ngày 
tháng, nhưng chắc chắn là rất lâu, trước năm 2004). Bức tâm 
thư này do 7 Trưởng lão kỳ cựu cùng ký tên đó là: Trưởng 
Nguyễn Thúc Tuân (Akela Leader) - Trưởng Tôn Thất Đông 
(DCC, nguyên phó TUV) - Trưởng Trần Văn Lược (LT, nguyên 
TUV) - Trưởng Lê Văn Ngoạn (LT, nguyên uv ngành Âu Bộ 
TUV) - Trưởng Bạch Văn Quế (nguyên quản lý trại trường Bạch 
Mã) - Trưởng Nguyễn Sử Khương (nguyên uv ngoại ngạch 
Châu Gia Định) và Trưởng Tôn Thát Lôi (ALT, nguyên Đạo 
truỏngrĐạo Huế.). Trong tâm thư này các lão Trưởng đã viết: 
“HĐ già chúng tôi súc khỏe đã cạn kiệt chỉ còn tấm lòng HĐ. 
Không nỡ nhìn cảnh “bát nháo” như hiện nay, nên có tâm thư 
này tha thiết xin các Trưởng hãy thương xót PT bằng cách đồng 
tâm hiệp lực xây dựng PT ngày càng tốt đẹp hơn. Vạn nhất mà 
có bất đồng không hòa hiệp được thì việc ai nấy làm, đơn vị ai 
người ấỵ lo. Dứt khoát không có sự phẩm bình xói bói nhau. 
Tuyệt đối không viết lách có tính cách mạ lị, bôi nhọ nhau. Nhớ 
xưa mỗi khi có bất đồng thì chúng tôi ngồi lại bên nhau lấy cái 
tâm HĐ mà hòa giải. ”. . . 

Các Trưởng còn tha thiết van xin: “Nếu anh chị em còn 
thương tưởng đến chúng tôi, xin anh chị hãy chấp nhận mọi sự 
khác biệt để sống chan hòa với nhau”. 

Tháng 10 năm 2004, trong bản “Tin” số 1, Trưởng 
Phạm Thanh Hiệp có bài viết “Ngồi lại và gần nhau”. Nơi cuối 
bài Trưởng Hiệp tự sám hối: “Tôi ngộ ra rằng: “A, có lẽ lâu nay 
sự phân hóa chẳng lẽ ở các Trưởng lớn tuổi? Trong đó có lẽ có 
cả mình nữa II! Đúng rồi, mình có tham dự vào chuyện phân 
hóa, mình cứ coi cái TA của mình lớn quá, không chịu nghĩ đến 
đàn em, không chịu nghĩ đến tương lai của Phong trào. Rồi có 



67 



dịp đi nước ngoài thấy HĐ thế giới, thấy tình cảm anh em HĐ 
quốc tế, rồi thấy các em, tôi mới ngộ ra??? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi 
mọi bề !!! Lời tự sự muộn màng !!! 

Ngày 18-01-2006, Trưởng Trần Thanh Long, Liên đoàn 
Hồng Bàng cũng có “tâm thưtân niên Bính Tuất” kêu gọi ngồi lại 
với nhau theo gương Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo và 
Thượng tướng Trần Quang Khải. 

Còn Báo Đa Đa cũng đã kêu gọi: “Chung lòng hợp sức 
và đồng tâm trí quyết thực hiện cho kỳ được một cuộc họp bạn 
lịch sử của HĐVN vào năm 201 0. 

Gần đây nhất Trưởng Nguyễn Văn Lộc cũng đã kêu gọi: 
“Bằng cách nào và bất cứ giá nào chúng ta (tất cả mọi anh em 
có tinh thần HĐ chân chính, dù đã từng hay đang sinh hoạt) 
cũng phải thực hiện cho bằng được, kẻo lịch sử sẽ phê phán và 
lên án chúng ta là: “những người cố chấp phá hoại Phong 
trào”. . . ” Tôi xin ngắn gọn phát biểu: 

Anh em ta nên “bàn vào” ch ứ đừng “bàn ra”- 
Chỉ nên nhìn “ưu điểm” của nhau mà không nên nhìn 
“khuyết điểm”- Đại lượng bỏ qua “quá khứ” hướng về “tương 
lai” 



Thế nhưng rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, đã không 
hợp nhất được mà lại còn chia thêm nhóm mới. Không biết sẽ 
còn thêm bao nhiêu nhóm mới nữa. Nói như Trưởng Tôn Thất 
Sam trong bài “Nhận định về “Gỗ” hiện nay của Hướng Đạo 
Việt Nam“ đăng trên Thiệp Hoa số 99, thì phải chờ Đinh Tiên 
Hoàng tái thế mới dẹp được nạn “sứ quân” HĐ hiện nay! Và 
nếu như có xin ý kiến của Thủ lãnh Baden Povvell, thì chắc Cụ 
cũng sẽ bảo rằng: “Chính là vì kém độ lượng và thiếu đoàn kết. 
Khuyết điểm đó không thể chữa trị bằng cách thuyết phục 
những người đương thời, nhưng có thể tiệt trừ được trong thế 
hệ kế tiếp bằng cách ngăn ngừa - tức là làm cho các em (HĐS) 
có thiện cảm, và sống chung đụng với nhau trong tình huynh 
đệ... Một khi chúng nhận thấy cùng chung một đồng phục, tuân 
giữ một lời hứa như nhau, hoạt động nhắm chung một đích, 
hứng khởi với cùng lý tưởng và tranh đua trong cùng một cuộc 



68 



chơi. . . làm cho chúng quên đi những dị biệt nhỏ nhen và cảm 
thấy hết thảy chúng đều là anh em Hướng đạo. Nếu một số lớn 
trong bọn chúng được khuyến khích tiếp tục tham gia Hướng 
đạo, thì thế hệ sắp tới sẽ tiến triển đáng kể trong việc hủy bỏ sự 
tỵ hiềm vô lý giữa các địa phương như hiện nay. ”(QĐ/BP trang 
39,40). BP cũng chào thua. BP chỉ mách bảo cho chúng ta là 
phải đầu tư cho các em. Khi các em trưởng thành, và sẽ trở 
thành Trưởng (thế hệ kế tiếp), các em dễ sống chan hòa, thân 
thiện, huynh đệ với nhau hơn. 

Nối kết những ý tưởng của các Trưởng tâm huyết với 
những lời mách bảo của Cụ Tổ BP, tội nghĩ rằng, trong lúc chờ 
ngày tốt đẹp nhất, giải pháp cho vấn đề HĐVN hiện nay là: 
“MỘT CÂY NHIỀU CÀNH”. Một Cây là cùng chung mọt Nguyên 
lý, một Lời hứa và Luật; một phương pháp và mục đích. Nhiều 
Cành là nhiều nhóm khác nhau. Đây cũng chính là chủ đề của 
diễn đàn giới trẻ HĐTG lần thứ 12 vừa mới diễn ra vào tháng 8 
năm 2014. Với chủ đề này PT/HĐTG muốn nói lên sự thống 
nhất của Phong trào (Một Cây), nhưng không thiếu tinh đa dạng 
(Nhiều Cành) của các thành phần Hội viên. Hơn nữa Phong 
trào cũng đang có một tầm nhìn mới về hiện tình HĐTG để cho 
phù hợp với xu hướng thời đại, mà ncjuyên Tổng thư ký Văn 
phòng HĐTG, Laszlo Nagy đã tuyên bố: “Hiện đại- Hữu ích - 
và Trung thành: đó là 3 “cột trụ khôn ngoan” cho một phong 
trào vẫn luôn thích hợp trong một thế giới đang chuyển biến 
nhanh chóng”. Rõ ràng Phong trào phải luôn trung thành với 
cội nguồn, phải tuân giữ những Nguyên lý, Lời hứa và Luật, 
những điều cốt lõi mà BP đã đề ra. Đánh mất những giá trị căn 
bản đó, đã được thử thách qua thời gian và không gian, thì 
chúng ta sẽ không còn là Hướng đạo nữa. Nhưng phải hiện đại 
để phù hợp với thời đại, thích nghi với hoàn cảnh để hữu ích 
cho đoàn sinh. Theo chiều hướng đó, chúng ta nên nghe theo 
lời khuyên của 7 lão Trưởng kỳ cựu là: “Việc ai nấy làm, đơn vị 
ai nấy lo” và lời đề nghị của Trưởng Tôn Thất Sam “đừng phá 
giá hệ thống huấn luyện. Nếu muốn ban phát “danh vị hão” để 
lôi cuốn những kẻ hám danh theo mình thì cứ đặt thêm “chức 
tước” trong hệ thống quản trị chứ đừng dùng các cấp HL để làm 



69 



mồi nhử.”; Đồng thời cũng phải nghe theo lời mách bảo của BP 
là không thuyết phục được những Trưởng đương thời, nhưng 
phải để cho các em sống chung đụng với nhau trong tình huynh 
đệ Hướng đạo. Nên để cho các em HĐS có dịp gặp gỡ, trao đổi, 
thân thiện với nhau theo tinh thần điều luật thứ tư. Không bế 
quan tỏa cảng, không 

ngăn cấm các em giao lưu kết bạn, ngay cả trên các 
phương tiện truyền thông (Facebook, Ỵutube...). Thế hệ 
Trưởng của chúng ta do có sự nghi ngờ, đố kỵ không thể hòạ 
hợp, không thể chơi chung với nhau được, thì đừng để cho thế 
hệ sau cũng ung thối như chúng ta. Phụ huynh thì ngao ngán, 
đoàn sinh thì ngơ ngác. 

j\'cư anh chị còn thương tướng ổẳn chúng tôi. 

Xin anh chị hãy chắp nhận mọi sự khác biệt đẽ song chan hoà ván nhau. 

ầinh tẽ tìm tr.ắyhạnh nhúc an bình trong cành “ Hướng đạo nhất gia*. 

Thán kinh chào qui Trưởng. 




Nguvlr, Thúc TuAn 
( ÁknUi Leuder L 



Tỗr..Thấl Dông 



Lè Văn Ngoạn 

( IX nguyên ƯV ngành Au, Bộ TLTỶ ) 







Tôn -Thất Lồ ỉ 

( ALT' nguỵp.n Dạo Trường tìạo Huế ) 



Bước đầu chúng tôi xin đề nghị: năm 201 5, kỷ niệm 85 
năm thành lập HĐVN, chúng ta nên có một trại họp bạn chung 
cho tất cả mọi phe nhóm. Nhóm Ban Điều hành, thường được 
gọi là nhóm Liên ngành, là nhóm có số lượng HĐS đông nhất 
nên đứng ra tổ chức cuộc trại này và mời tất cả các nhóm cùng 
về dự trại. Mỗi nhóm có tiểu trại riêng, tổ chức và sinh hoạt riêng 
(Nhiều Cành) nhưng phải có những khoảng thời gian dành cho 
các em sinh hoạt chung, giao lưu, gặp gỡ và trao đổi với nhau. 
Mỗi nhóm cử mộtTrưởng vào Ban Điều Hợp chung để bàn bạc 
nội dung và chương trình cụ thể. Cái gì chung được thì chung, 
chung càng nhiều càng tốt. 

Xin mời BBT tập san Giữ vững Mối Dây, và trang 
Giupich.org, đứng ra làm trung gian kết nối, và thông tin liên lạc. 
Điều quan trọng đầu tiên là các nhóm phải có tinh thần thiện chí, 
biết hy sinh cái TA để phục vụ cho các em. Còn công việc cụ thể 
thì các nhóm phải trực tiếp trao đổi, bàn bạc với nhau. Qua kỳ 
trại này chúng ta mới thấy được “Gia sản tinh thần HĐ” của 
chúng ta nói chung, của mỗi nhóm nói riêng, to lớn đến cỡ nào, 
để các “sử gia Hướng đạo” còn lưu truyền cho các thế hệ mai 
sau. 



Trên bước đường tiến về mừng kỷ niệm 85 năm, ngày 
thành lập Hội HĐVN (1930-2015) chúng ta có quyền Mơ và 
Ước, có quyền Thêu và Dệt nên những bức tranh rực sáng, ít ra 
“mua vui cũng được một vài trống canh“. 



Phạm Cảnh Đáng 



71 



Trích từ quyển chúng ta là HĐS VN 

(trang 35, do HĐ Xuân Hòa phát hành tháng 11/2014) 



Thành tâm nhận khuyết điểm và mong được 
sinh hoạt HĐ theo đúng Mục đích^Nguyên lý 
và Phướng pháp của Phong trào HĐ Thế giới. 



Chúng tôi, các Nam Nữ Trường và Anh Chị Em Hướng Đạo Xuân Hoà đang 
sinh hoạt trong Châu Gia Định, thuộc Hội Hướng Đạo Việt Nam Tự GIÁC NHẠN 
KHUYẾT ĐIẺM,VÌ thiếu hiểu biết nên đã có những SAI LÀM dễ GAY RA TINH 
TRẠNG PHÂN RẼ trong sinh hoạt suốt nhiều năm qua. Nay Anh Chị Em Xuân 
Hoi chúng tôi sê quyết tâm còng cac Anh Chị Em Hướng Đạo các đon vi xiết chặt 
tay sinh hoẹt đúng đẳn theo MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LY và PHƯƠNG PHAP 
HƯỚNG ĐẠO truyền thống của Phong trào Hướng Đạo do Huân tước Baden 
Povvell sáng lập đang đưực các Hội Hướng Đạo trên toàn thế giói tuân hành. 

Xin Các Trưởng và Anh Chị Em Hướng Đạo vui lòng thông cảm bỏ qua cho 
nhau những sai trái của chúng ta để Anh Chị Em chúng ta được cùng các Trưởng 
và Anh Chị Em Hưứng Đạo khắp nori HIỆP NHÁT trong một Gia đình Hướng Đạo 
Việt Nam mà các Lão Trưửng tiền bối của chúng ta đi dày công xây dựng và chính 
chung ta đang góp phần phát triển và bảo tồn cho đến ngày hôm nay. 

CHÚNG TA LÀ HƯỚNG ĐẠO SINH VIỆT NAM 

HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP THEO QUY TRÌNH HỘI HĐVN ĐƯỢC CHÍNH PHỦ 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ DUYỆT Y NGÀY 07/02/1946 

CÓ Hội trưởng Danh dự là Chủ tịch Hồ Chí Minh 

CHÚNG TA LÀ HĐS VN - 35 



72 





Bài phỏng vấn Trưởng Trần Văn Hổng 

Được sự quan 
tâm đặt vấn đề tiền đồ 
của PT. HĐVN tôi thật 
sự đắn đo. Bởi vấn đề 
đựợc đặt ra quá cốt lõi 
đối với sinh mệnh của 
PT. 

Thôi tôi mạnh 
dạn trả lời theo hướng 
một con người bộp 
chộp, mà quý Trưởng 
đi trước đã dặn dò mãi 
mà tôi vẫn không 
chừa. 

1/ Câu hỏi: 

Phong trào HĐVN bắt 
đầu tư năm 1930 đến 
năm 1946 vận nước 
có nhiều thay đổi, 
chống thực dân Pháp kéo dài đến năm 1954, HĐVN ít nhiều bị 
ảnh hưởng và sau 1954 hồi phục đến năm 1975 lại phải tạm 
ngừng sinh hoạt. Trong suốt 45 năm (1930 - 1975) nay xin 
Trưởng có cái nhìn nhận xác đáng ảnh hưởng của phong trào 
đến các thanh thiếu niên thời bấy giờ. (Nếu Trưởng có tham gia 
giai đoạn nào xin nhận xét về giai đoạn đó). 

Trả lời: Khởi đi từ 1 930 lúc thế giới đang bước vào thời 
kỳ khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị sau thế chiến thứ 
1 . Vào thời điểm đó các cao trào cách mạng, giành độc lập tại 
Việt Nam đang hồi quyết liệt nhất. 

Văn hóa tập quán phong tục của người Việt Nam đang 
trải qua một thời kỳ thử thách trước những luồng gió mới: Đông 
Du, Tây Du, Tự lực văn đoàn, Tư tưởng Phạm Thượng Chi, 




73 




Chương trình Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn vv... Một số 
thanh niên trí thức lúc bấy giờ, tiêu biểu như Trần Văn Khắc, Võ 
Thành Minh, Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu vv... đã cùng với 
một số nhạc sĩ tài ba như: Hoàng Quý, Văn Cao, Lưu Hữu 
Phước vv... nhen nhúm ngọn lửa và thổi bùng lên PT. HĐVN. 

Lời hứa và luật HĐ, đáp ứng lòng mong mỏi khát khao 
của mọi tầng lớp thanh thiếu niên yêu nước. 

Những nhân tố nêu trên đã làm cho PT. HĐVN khởi đầu 
thuận lợi với một lý tưởng rõ nét. 

Khi nước VN DCCH ra đời 1945 và liền sau đó 1946, 
toàn quốc kháng chiến chống Pháp. Lạ thay, tất cả những 
thanh niên trí thức được đào tạo theo chế độ học thuật của 
nước Pháp, lại là tầng lớp chống thực dân Pháp mãnh liệt và 
hiệu quả hơn cả. 

Tổ chức Thanh Niên Tiền Tuyến, là nòng cốt của đội 
quân kháng chiến và có hiệu quả. Tuyệt đại bộ phận “Thanh 
Niên Tiền Tuyến” là Hướng Đạo Sinh. 

Nhưng bánh xe lịch sử đã được điều chỉnh theo một 
đường hướng khác! Bởi vậy sau Hiệp định Geneve, Phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam chỉ còn lại ở phía Nam. Mặc cho “tiếng 
sáo” bên hồ Leman réo rắt đến khản giọng! 

Sau khi Nhật đảo chánh (tháng 3/1944) tôi có cơ may 
tiếp cận với một tráng sinh, anh Nguyễn Ngật - thầy dạy kèm 
trong nhà -và một tráng trưởng-Trưởng Nguyễn Hy Đơn, một 
ngựời láng giềng. Vị này là Tráng Trưởng của Tráng sinh Tôn 
Thất Đông (Cò yêu đời). 

Trong sự hình thành con người của tôi, ngoài giáo dục 
Hướng Đạọ còn phải kể đến tư tưởng “Học làm người” của 
Nguyễn Hiến Lê và Phạm Văn Tươi, cộng tác với nhà xuất bản 
Khai Trí ở Sài Gòn. 

Sau năm 1 954, một bộ phận tổ chức và Hướng đạo sinh 
từ miền Bắc - cụ thể là Hà Nội, chuyển vào miền Nam. Từ đó 
hội Hướng Đạo Việt Nam được sinh hoạt trong một xã hội ổn 
định và được nhà cầm quyền thừa nhận và tạo điều kiện thuận 
lợi. Do đó Phong trào Hướng Đạo Việt Nam phát triển mạnh, có 
phẩm chất và số lượng. 



74 



Một số Huynh trưởng lãnh đạo có đạo đức, có lập 
trường đúng đắn thẳng thắn từ chối không tham gia các đoàn 
thể chính trị. Các vị Huynh trưởng này đã từ chối Danh - Lợi 
quyết không đưa Phong trào Hướng đạo Việt Nam vào cạm 
bẫy! 



21 Câu hỏi: Hiện nay HĐVN trong nước đang có sự 
phân hóa, bởi vì không được sinh hoạt chính thức, hay là vì một 
lý do nào khác? Xin Trưởng cho ý kiến. 

Trả lời: Phong trào Hướng Đạo Thế Giới sau thế chiến 
thứ 2 và Phong trào Hướng đạo Việt Nam sau năm 1 954, được 
sinh hoạt trong một xã hội ổn định, trên đà phát triển rộng khắp. 

Nhưng cũng từ đó nảy sinh mầm mống biến phong trào 
thành một tổ chức. Nguy cơ mà Người Sáng Lập đã tiên liệu, 
cảnh báo! 

Nhưng không dừng lại được! Các ban bệ của Phong 
trào được hoạch định, phân bổ . . . gây nên những hệ lụy! (Xem 
“Hoa Huệ bên hồ Leman” của Vĩnh Đào). 

Tại Việt Nam từ khi có sinh hoạt của Đại hội đồng (sau 
1 956) đã thấỵ có biểu hiện cạnh tranh phiếu bầu, từ đó nảy sinh 
“sáng kiến” để có thêm phiếu! 

Chuyển biến của bánh xe lịch sử sau 1975, lại đưa 
Phong trào Hướng Đạo Việt Nam vào một ngõ cụt. 

Ngõ cụt đó là khởi điểm của “rắn không đầu” dẫn đến 
tình trạng phân hóa. Vô hình dung chúng ta đã đi vào quỹ đạo 
mà ai đó đã giương bẫy ra! 

Các vị Trưởng Lão khắp ba miền đã thấy trước điều đó. 
Các vị đã mạnh dạn vận động cuộc Họp bạn tại đình làng Đại 
Yên - Hà Nội năm 1994. Đó là một công việc cố gắng cuối đời 
của các Trưởng: Hoàng Đạo Thúy, Lê Duy Thước vv... ở Hà 
Nội; cùng với Phan Kim Phụng, Nguyễn Duy Thu Lương, Trần 
Văn Lược, Tôn Thất Đông vv.... 

Chúng ta cũng không thể quên một gạch nối vô cùng 
thiết yếu, lúc bấy giờ là nhà sử học Dương Trung Quốc, người 
tự xưng không phải là Hướng Đạo Sinh, chỉ là “Người bạn của 
Hướng Đạo”. 



75 



Trong cuộc Họp bạn ấy, thật là ngỡ ngàng, đối với “giới 
chức”! Bởi đa phần Hướng Đạo Sinh từ Bắc Chí Nam có mặt tại 
Đại Yên, không phải là những kẻ “gọi dạ bảo vâng”! 

Hóa ra “Vâng lời Huynh Trưởng, không một lời biện 
bác”, không phải lúc nào cũng râm rấp! 

Nhưng đâu có dễ! Sau đó một trò chơi “giựt khăn” theo 
luật rừng, bắt đầu, bày ra. Đúng lúc cho bọn tu hú chớp thời cơ! 
Phân hóa là trò chơi cũ rích, nhưng vẫn còn hiệu quả. 

3/ Câu hỏi: Giữ lửa cho phong trào cũng phải tùy thuộc 
vào sự hiểu biết và thông cảm của các giới chức cầm quyền địa 
phương, vì vậy tư tưởng của các Trưởng chúng ta phải tự vận 
dụng cho thích nghi ì với hoàn cảnh cá nhân mình, như vậy nảy 
sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, xin Trưởng đề suất một số biện 
pháp để uốn nắn tư tưởng huynh trưởng, hay là cứ để như vậy 
tránh đụng chạm, dần dần sẽ tiến đến chuyện nhóm mạnh thu 
hút nhóm nhỏ, hoặc sau này có HỘI thì HỘI sẽ tự giải quyết như 
một số Trưởng đang lãnh đạo phong trào đã có ý kiến. 

Trả lời: May thay, trong đám hỗn mang ấy cũng còn 
không ít người tâm huyết với Phong Trào Hướng Đạo Việt 
Nam: quyết tâm giữ lửa. 

Giữ Lửa, không có nghĩa là “làm loạn”. Đã có một thời 
người ta cố tình chụp mũ. Thoát nạn này ở Sài Gòn nhờ có quý 
Trưởng Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng..v.v.. ở Huế nhờ Trưởng 
Dương Bá Nuôi-.v.v.. ở Hà Nội nhờ quý Trưởng trong Châu 
Thăng Long và một vài vị trong Ban Biên Tập tạp chí “Xưa và 
Nay”. Đặc biệt là Trưởng Nguyễn Khắc Kỳ. 

Bằng cách này hay bằng cách khác quýTrưởng nêu trên 
đã “giải độc”. 

Anh đi đường anh, tôi đường tôi. 

Tình nghĩa đôi ta vẫn đượm thôi. 

Lý tưởng anh yêu, tôi vẫn trọng 

Trò chơi tôi chọn, bạn đừng cười 

. . . Tấc lòng thẳng thắn mắc chi ngại 

Hắc bạch phân minh chỉ một lời. 



76 



Tiếp đó, trong tình hình “kinh tế chợ trời. Tùy nơi chốn, 
tùy cá nhân hoặc cả hai chiều v.v... đã vận dụng để “phục hoạt”. 

Đội Đoàn sống lại, thì phải có Huấn Luyện để đáp ứng 
nhucầuTrưởng “Điều Khiển-Điều hành“ 

Phải thừa nhận, lúc ban đầu trở lại Huấn Luyện, chúng 
ta có những “dễ dãi” mở rộng điều kiện. Từ đó vô tình đã hình 
thành cái nhìn nặng nề hình thức. Có khi có nơi bằng bất cứ giá 
nào cũng “đoạt” cho được một vài mẩu gỗ. 

Trong số các Trưởng đã được đào tạo Huấn Luyện thì 
hoặc đã luống tuổi hoặc thiếu tinh thần hiến dâng, hoặc vướng 
bận công việc làm ăn, hoặc áp lực công quyền V.V.. do đó khó có 
thể toàn tâm lo cho đơn vị. 

về phíạ các em, tức là “Đối tượng của sinh hoạt PTHĐ, 
cũng bị trực tiếp hoặc gián tiếp cản ngăn”. 

Môi trường xã hội thời hiện đại cũng tác động mạnh làm 
phân hóa “Cách chơi” của Thanh Thiếu Nhi..vv.. 

Xâu chuỗi các lý do nêu trên khiến “Ý niệm chờ thời” 
không thể không nảy sinh trong mỗi chúng ta. 

Nhìn chung, trong khối Đông Nam Á có những chuyển 
biến gần đây. “Chờ Thời” cũng không phải là viển vông, nhưng 
không khỏi sốt ruột!!! 

Ý tưởng “tre già triệt đường măng mọc” là mưu lựợc “bất 
chiến tự nhiên thành”. Thật là sâu sắc. . . Triệt đường kế thừa. . . 
là đã rõ ở một vài địa phương. 

Bởi vậy, muốn cho tiền đồ HĐVN khỏi diệt vong: Phải 
Huấn Luyện và thống nhất đường lối huấn lụyện. Đường lối 
Huấn Luyện của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới là kim chỉ 
nam của các Hội HĐ Quốc Gia. Tất nhiên không phải sao y 
nguyên bản. Tiếp thu có sàng lọc. 

Hiện naỵ, tại nựớc ta đang tạm thời có nhiều nhóm, nên 
có nhiều Hội Đồng Huấn Luyện. 

Nghiêm túc Huấn Luyện là điều ai cũng mong muốn. Để 
tránh hàng nhái, hàng dỏm, hàng giả. Chúng tôi đề nghị thành 
lập: Hội Đồng Giám Sát Huấn Luyện. 



77 



HĐGSHL, gồm có ba vị không ở trong nhóm nào và có 
nhiệm vụ: 

-Tiếp thu Tài liệu HL, sàng lọc, và phân phối đến toán HL 
của các nhóm. 

-Thanh tra giám sát. 

- Đưa ra khuyến cáo 

- Không giữ nhiệm vụ phong nhậm 

- Tự giải thể khi có Hội chính thức 

Sinh hoạt PT có tính cách nhạy cảm. Nhất thiết không 
thể “Bế quan tỏa cảng”. 

4/ Câu hỏi: Tri thức cá nhân trên thệ giới ngày nay có 
nhiều thay đổi mạnh mẽ so với trước đây, thế giới bây giờ là thế 
giới phẳng, chỉ cần 1 giây là thông tin lan tràn toàn cầu, các Hội 
HĐ Qụốc gia trong khu vực đã có nhiều cái mới trong sinh hoạt 
và huấn luyện, HĐVN vì chưa có HỘI nên không thể nào được 
tự do sinh hoạt hay huấn luyện theo ý muốn, Thưa Trưởng, 
Trưởng có thống nhất ý kiến là cái gì áp dụng được, cái gì đổi 
mới trong sinh hoạt hoặc huấn luyện được thì chúng ta nên 
thực hiện cho phù hợp với Đoàn Sinh, vì các em cập nhật thông 
tin trên Internet hàng ngày, hay là chúng ta khư khư giữ gìn 
truyền thống một cách cứng nhắc. Xin Trưởng chia sẻ một vài ý 
kiến với kinh nghiệm sống và sinh hoạt với phong trào lâu nay. 

Trả lời: Xa lộ thông tin hiện đại, trong một thế giới 
phẳng, là điều tất yếu, không thể cấm cản. Nhưng đây là một 
con dao hai lưỡi. 

Tuổi trẻ hiếụ kỳ và háu đá không khỏi gặp tai nạn, toan 
bước nhảy vọt! Thấy mà chưa thực hành. Bỏ qua phương pháp 
tiệm tiến cốt lõi của trò chơi HĐ. Hỏng cẳng là điều có thể xảy 
ra, đưa đến bỏ cuộc! 

Trong một cuộc trà đàm, Trưởng SCNT có xướng một 
bài thơ (theo Đường luật) 

Trách Nhiệm Chung 

Con thuyền Hướng Đạo lững lờ trôi, 



78 



Không biết bao giờ mới đến nơi. 

Lời Hứa thiêng liêng còn vọng rõ, 

Mười điều luật trọng vẫn y lời. 

Họp hành trại mạc theo nền nếp 
Tình nghĩa đệ huynh phải trọn đời 

Thanh Tâm (SCNT) 



Và bài họa: 

Đạo Nghĩa Trăm Năm 

Trăm năm Đạo Nghĩa há buông trôi. 

Bốn biển anh em khắp mọi nơi 
Siết chặt vòng tay, thêm rạng rỡ 
Quây quần thế giới, quyết chung lời 
Đăng đàn Họp Bạn năm châu lục 
Nối kết con tim vẹn một đời 
Việc phải, phải làm đừng ngại khó 
Tinh thần cốt nhục chẳng xa rời 

Trần Đông Giang 

51 Câu hỏi: Từ năm 1990 đến nay các Trưởng lớn của 
Phong trào HĐVN đã thành lập nhiều Ban liên lạc, nhiều Ban 
vận động và thậm chí nộp nhiều đơn từ cũng như kiến nghị với 
nhà nước Việt Nam để kêu gọi và xin cho Hướng đạo Việt Nam 
được phục hoạt hoặc thành lập, nhưng đều bị chối từ, một số 
Trưởng thì cho là cứ chờ đợi vì chưa đến lúc, một số Trưởng thì 
không đồng ý vận động con đường từ văn phòng Hướng Đạo 
thế giới hoặc khu vực cho phong trào HĐ tại VN. Trưởng 
Rasheed nguyên giám đốc APR cùng với các Trưởng Hướng 
đạo Asean cách đây 5 năm có đến Việt Nam thăm và bàn bạc 
công việc nhằm thúc đẩy sự hợp nhất phong trào cho lớn mạnh 
(theo nguyên tắc bó đũa), nhưng vì lý do nào đó các anh em 
HĐVN vẫn chưa ngồi lại tìm được tiếng nói chung (trong khi 3 
khóa HHR và 1 khóa ALT đã được mở cho các nhóm cử người 
đi học tại Philippines nhằm mục đích gần gũi thân tình và thống 



79 



nhất lý luận cũng như phương pháp, tuy nhiên số đông bao giờ 
cũng chọn nơi phù hợp, và càng ngày càng thu hút Đoàn sinh 
tập trung với nhau lại. Trước hiện tượng như vậy xin Trưởng 
cho nhận xét đây là thuận lợi cho phong trào hay là làm phong 
trào ngày một phân hóa thêm hay là Trưởng có ý kiến nào 
khác? HƯỚNG ĐẠO luôn luôn HƯƠNG THƯỢNG. Nếu được 
Trưởng có thể hiến kế (ngắn hạn, dài hạn) để phong trào ngày 
một rộng lớn, đều khắp vì đây là một tổ chức xã hội dân sự cần 
có trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Biết đâu trong năm 
2015 hoặc các năm tiếp theo sẽ có cái gì mới trong việc thành 
lập HỘI HĐVN, hiện nay Miến Điện từ cơ chế Đảng và quân đội 
lãnh đạo đã chuyển sang cơ chế dân chủ và đã có hội HĐ. 

Trả lời: Từ năm 1 990, cho đến nay anh chị em chúng ta, 
từ già đến trẻ, đã không khi nào ngừng nghỉ “kêu gào” được làm 
mộtĐiều phải. 

Nhà nước đã lắng nghe và chỉ đạo Đoàn Thanh Niên 
Cộng Sản điều nghiên báo cáo và đề xuất. 

Chúng ta đều có theo dõi động tác của Trung Ương 
Đoàn. Khởi đầu Đoàn TNCS có cử người đi thăm dân cho biết 
sự tình. 

Sau quá trình làm việc Đoàn đã đưa ra hai nghị quyết, 
nhưng không đối thoại trực diện với PTHĐVN. 

Nghị quyết hàm ý: nhứ đòn - răn đe gia đình con em - 
khuyến cáo học đường (Đoàn trường) - chi bộ Đảng cs tại các 
công sở. 

Mục đích của Nghị quyết là chặn đứng, không cho TRẺ 
tiếp cận với PTHĐVN! 

HĐ cho Trẻ Em. Mà trẻ con không được tiếp cận. Thì HĐ 
chơi với ai? 

Tất nhiên Trung Ương Đoàn đã tiên liệu lấp cái khoảng 
trống đó, bằng sân chơi: Đoàn Sao BắcĐẩu. 

Ra đời từ Công viên Tao Đàn từ năm ... (?) và sau đó 
truyền lan đến các tỉnh thành. Đoàn TN đã có bản tổng kết được 
đánh giá: Thành công, thành công, đại thành công. 

Hiện nay lại thấy nhiều lớp dạy “Kỹ năng sống” và “Học 
kỳ quân đội”, liên tiếp mở ra trong các dịp nghỉ hè. 



80 



Đoàn TNCS đã hết mình chăm lo cho các thế hệ trẻ. 

Phương pháp Giáo dục của PỊHĐVN cũng chỉ để Rèn 
Luyện Tính Khí Công Dân để phục vụ tốt cho Đất Nước. 

Bởi vậy, chúng ta tự mình và luôn luôn nhắc nhở các em 
cố gắng sống theo Hiến Pháp và Pháp Luật. 

Thượng tôn Pháp luật Quốc Gia. 

Nhưng Hiến Pháp cũng không phải bất di bất dịch, hiến 
pháp được luôn luôn đổi mới cho phù hợp với trào lưu và 
nguyện vọng của Quốc Gia Dân Tộc. 

Đất nước VN nói chung và PTHĐVN nói riêng đã và 
đang trải qua những khổ nạn! Chúng ta như đang chơi một ván 
cờ, đang ở vào thế bí. 

Cờ đương dở cuộc, không còn nước. 

Bạc chửa thâu canh đã chạy làng. 

Muốn phá vỡ thế trận, phải xuất tướng đưa tốt sang 
sông... 

Anh là HĐS, ai cho phép anh “chạy làng”?! Nhưng 
không chạy, lại cứ ngồi uống nước trà, ngó vu vơ Bên Đông, 
Bên Tây... chờ sung rụng ?! 

Chúng ta chơi HĐ tự nguyện tuân thủ Hiến Chương 
HĐTG.Đólàtấtyếu. 

Chúng ta HĐS không muốn và không đủ tài năng thủ 
thuật để chơi trò chính trị. 

Nhưng ý thức chính trị, thì chúng ta phải có. Không lẽ cứ 
chơi trò “bịt mắt bắt dê” mãi sao? Nghĩ cho cùng Lời Hứa, Luật 
HĐ có cho phép chúng ta làm con Đà Điểu, làm một thằng 
chột?! 

Thực hiện Lời Hứa và Luật một cách sống động, thông 
minh... thì mới mong thoát cảnh sinh hoạt HĐ nửa vời như hiện 
nay. 

Tất nhiên là còn nhiều cao kiến. 

Mong lắm thay! 

Trân trọng kính chào 

Trần Văn Hồng, HĐS. 



81 




Tr. Trần Văn Hồng và Tr. Nguyễn Thúc Tuân 




82 



Bài phỏng vấn Trưởng Nguyễn Thúc Tuân 

HUÊ 24-07 -2014 

Trưởng Nguyễn Thái Hùng thân mến, 

Trước hết tôi hoan nghênh việc đặt một số câu hỏi về PTHĐVN 
để có một báo cáo đầy đủ, chính xác cho lể kỷ niệm 85 năm của 
PTHĐVN là một sự kiện quan trọng. 

Tôi năm nay đã quá cao tuổi (102), không còn hơi dài nên chỉ 
nêu lên một vài suy nghĩ ngắn gọn: 

Tôi hiện nay là một Trưởng còn sanh hoạt với một bầy (Trường 
Sơn) ở Thừa Thiên Huế. Tôi tham gia HĐ từ 1938, đã tham gia 
hai khóa Bạch Mã cuối cùng, làm Bầy trưởng nhiều Bầy và là 
Akela Leadercủa trại trường Tùng Nguyên. 

1/ Câu hỏi: Phong trào HĐVN bắt đầu từ năm 1930 đến năm 
1946 vận nước có nhiều thay đổi, chống thực dân Pháp kéo dài 
đến năm 1954, HĐVN ít nhiều bị ảnh hưởng và sau 1954 hồi 
phục đến năm 1975 lại phải tạm ngừng sinh hoạt. Trong suốt 45 
năm (1930 - 1975) nay xin Trưởng có cái nhìn nhận xác đáng 
ảnh hưởng của phong trào đến các thanh thiếu niên thời bấy 
giờ. (Nếu Trưởng có tham gia giai đoạn nào xin nhận xét về giai 
đoạn đó). 

Trả lời 

Lịch sử vẻ vang của phong trào đối với cứu nước và xây dựng 
nước từ năm 1 930 thì đã có thành tích cụ thể với những huynh 
trưởng HĐ có tinh thần CM cao, sự nghiệp HĐ lớn. Ảnh hưởng 
của PT đối với tầng lớp thanh thiếu niên lúc bấy giờ vô cùng to 
lớn, cụ thể là đã đào tạo những con người sống đúng lời hứa và 
luật của PT để thành những công dân tốt, thật sự có ích cho đất 
nước. 



83 



21 Câu hỏi: Hiện nay HĐVN trong nước đang có sự phân hóa, 
bởi vì không được sinh hoạt chính thức, hay là vì một lý do nào 
khác? Xin Trưởng cho ý kiến. 

Trả lời 

Vì hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam, cho nên sau 1 975, HĐVN 
chỉ còn sanh hoạt từ Quảng Trị trở vào. Chúng ta hoạt động hợp 
pháp, nhưng chưa có giấy phép chính thức của nhà nước. 
PTHĐVN vẫn tồn tại, có nơi công khai, có nơi còn bị hạn chế 
thẹo địa phương, ngọn lửa HĐ có nơi vẫn cháy rực, có nơi âm 
thầm, nhưng nói chung tinh thần HĐ không chết. Vì không có 
BĐH của Hội, Bộ TUV và Trại trường cho nên với quy luật 
khách quan của xã hội, có khối này, khối kia, nhưng đều là hoạt 
động HĐ. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi Hội được chính thức 
công nhận. Hiện nay, kỷ luật chung thì còn, nhưng một tiếng nói 
cho mọi người phải y theo thì chưa có. Theo ý tôi, chúng ta 
không nên e ngại và đòi hỏi. 

3/ Câu hỏi: Giữ lửa cho phong trào cũng phải tùỵ thuộc vào sự 
hiểu biết và thông cảm của các giới chức cầm quyền địa 
phương, vì vậy tư tưởng của các Trưởng chúng ta phải tự vận 
dụng cho thích nghi với hoàn cảnh cá nhân mình, như vậy nảy 
sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, xin Trưởng đề suất một số biện 
pháp để uốn nắn tư tưởng huynh trưởng, hay là cứ để như vậy 
tránh đụng chạm, dần dần sẽ tiến đến chuyện nhóm mạnh thu 
hút nhóm nhỏ, hoặc sau này có HỘI thì HỘI sẽ tự giải quyết như 
một số Trưởng đang lãnh đạo phong trào đã có ý kiến. 

Trả lời 

Như trên, tôi đã trình bày rõ về tình hình hiện nay. Nếu chúng ta 
nhận thức đúng về nhân duyên thì chúng ta yên tâm chèo lái. 
Mọi tư tưởng chán nản, buông xuôi, bi quan là có tội đối với lịch 
sử PT. ở đơn vị nào, cương vị nào, PT vẫn đang cần chúng ta 
cùng hợp tác chèo con thuyền, chống đỡ cái nhà hiện nay. 



84 



4/ Câu hỏi: Tri thức cá nhân trên thế giới ngày nay có nhiều 
thay đổi mạnh mẽ so với trước đây, thế giới bây giờ là thế giới 
phẳng, chỉ cần 1 giây là thông tin lan tràn toàn cầu, các Hội HĐ 
Quốc gia trong khu vực đã có nhiều cái mới tronc) sinh hoạt và 
huấn luyện, HĐVN vì chưa có HỘI nên không thể nào được tự 
do sinh hoạt hay huấn luyện theo ý muốn, Thưa Trưởng, 
Trưởng có thống nhất ý kiến lậ cái gì áp dụng được, cái gì đổi 
mới trong sinh hoạt hoặc huấn luyện được thì chúng ta nên 
thực hiện cho phù hợp với Đoàn Sinh, vì các em cập nhật thông 
tin trên Internet hàng ngày, hay là chúng ta khư khư giữ gìn 
truyền thống một cách cứng nhắc. Xin Trưởng chia sẻ một vài ý 
kiến với kinh nghiệm sống và sinh hoạt với phong trào lâu nay. 

Trả lời 

Thực tế của thế giới và trong mọi nơi, đã chứng minh rõ về mặt 
huấn luyện, chúng ta phải thấy là đã có thay đổi lớn về thể xác, 
tinh thần, hiểu biết, nhu cầu của tầng lớp Ấu, Thiếu, Kha, bắt 
buột chúng tạ phải có thay đổi kịp thời, hợp lý. Mồi phải thích 
hợp với cá, nếu không, huấn luyện, giáo dục sẽ lạc hậu và kém 
hiệu quả. Hội cũng cho phép chúng ta làm trong hoàn cảnh chờ 
thời khi nào có Hội đồng toàn quốc, toàn ngành thì sẽ ổn định, 
chúng ta không ngần ngại, về ngành Ấu, chúng tôi đã mạnh 
dạn thực hiện. 

5/ Câu hỏi: Từ năm 1990 đến nay các Trưởng lớn của Phong 
trào HĐVN đã thành lập nhiều Ban liên lạc, nhiều Ban vận động 
và thậm chí nộp nhiều đơn từ cũng như kiến nghị với nhà nước 
Việt Nam để kêu gọi và xin cho Hướng đạo Việt Nam được 
phục hoạt hoặc thành lập, nhưng đều bị chối từ, một số Trưởng 
thì cho là cứ chờ đợi vì chưa đến lúc, một số Trưởng thì không 
đồng ý vận động con đường từ văn phòng Hướng Đạo thế giới 
hoặc khu vực cho phong trào HĐ tại VN. Trưởng Rasheed 
nguyên giám đốc APR cùng với cácTrưởng Hướng đạoAsean 
cách đây 5 năm có đến Việt Nam thăm và bàn bạc công việc 
nhằm thúc đẩy sự hợp nhất phong trào cho lớn mạnh (theo 
nguyên tắc bó đũa), nhưng vì lý do nào đó các anh em HĐVN 



85 



vẫn chưa ngồi lại tìm được tiếng nói chung (trong khi 3 khóa 
HHR và 1 khóa ALT đã được mở cho các nhóm cử người đi học 
tại Philippines nhằm mục đích gần gũi thân tình và thống nhất lý 
luận cũng như phương pháp, tuy nhiên số đông bao giờ cũng 
chọn nơi phù hợp, và càng ngày càng thu hút Đoàn sinh tập 
trung với nhau lại. Trước hiện tượng như vậy xin Trưởng cho 
nhận xét đây là thuận lợi cho phong trào hay là làm phong trào 
ngày một phân hóa thêm hay là Trưởng có ý kiến nào khác? 
HƯỚNG ĐẠO luôn luôn HƯỚNG THƯỢNG. Nếu được 
Trưởng có thể hiến kế (ngắn hạn, dài hạn) để phong trào ngày 
một rộng lớn, đều khắp vì đây là một tổ chức xã hội dân sự cần 
có trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Biết đâu trong năm 
2015 hoặc các năm tiếp theo sẽ có cái gì mới trong việc thành 
lập HỘI HĐVN, hiện nay Miến Điện từ cơ chế Đảng và quân đội 
lãnh đạo đã chuyển sang cơ chế dân chủ và đã có hội HĐ. 

Trả lời 

về việc xin chính phủ có văn bản công nhận Hội HĐVN, thì 
chúng ta đã xem như đã làm hết sức mình. 

Đã có nhiều Trưởng có đơn thỉnh cầu. Đặc biệt là Trưởng Đặng 
văn Việt đã có đơn gởi Bộ Chính trị yêu cầu, nếu không cho HĐ 
hoạt động chính thức thì xin chính phủ phải có quyết định bãi bỏ 
nghị định 46 và bãi chức Hội trưởng danh dự của Hội HĐVN 
của chủ tịch Hồ Chí Minh. Như thế đã là mức cao nhất rồi. 
Chúng ta yên tâm sanh hoạt, kiên tâm chờ đợi và phải cùng 
đồng tâm hiệp lực bảo vệ và phát triển PT với mức khả thi. 

Không còn con đường nào khác, thân ái 

Nguyễn ThúcTuân 



86 



THAM Dự LỄ KHAI TRƯƠNG 

VĂN PHÒNG HĐTGTẠI KUALA LUMPUR, 
MALAYSIA 2014 

LT. Nguyễn Tuấn 
ủy viên Quốc tế - Ban Điều hành HĐVN 




“Thật là những ngày đáng nhớ, rất ấn tượng, đầy tự hào 
và không thể nào quên trong cuộc đời Hướng đạo sinh của 
mình !“ 

Vâng, thưa các Trưởng và các bạn, đó là cảm nghĩ đầu 
tiên của tôi khi nhớ về những ngày 18, 19, 20/6/2014. Xin nói 
ngay, ngày 18/6/2014 là ngày tôi được tham dự Lễ khai trương 
Văn phòng Hướng đạo thế giới tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

Văn phòng Hướng đạo thế giới (WOSM Office) trước 
đây đặt tại Thụy Sỹ từ năm 1968 và sau nhiều nổ lực, nhiều 
chuẩn bị. . . đến tháng 6 vừa rồi, Văn phòng đã chính thức dời về 
Kuala Lumpur, thủ đô của^ Malaysia. Lễ khai trương (Grand 
Opening) được long trọng tổ chức vào lúc 1 5g (giờ địa phương) 
ngày 18/6/2014. Tổng thư ký (Secretary General of WOSM) là 



88 



Trưởng Scott A. Teare, người Mỹ và Trưởng Chánh VP (Chief 
of staff) là Sonny Kim, người Hàn quốc. Văn phòng đặt trên lầu 
7 của tòa cao ốc 1 5 tầng, nhìn ra chung quanh có cảnh quan rất 
đẹp. Tòa cao ốc có nhân viên bảo vệ riêng, mặc sắc phục và có 
thái độ rất nghiêm chỉnh, đặc biệt đội beret màu đỏ rất đẹp. Nếu 
bạn là người lạ muốn đến văn phòng HĐTG mà không có báo 
trước với văn phòng như trường hợp của tôi ngày 20/6/2014, 
nhân viên bảo vệ sẽ đưa bạn đến tận lầu 7 bằng thang máy chỉ 
có thể di chuyển nếu có thẻ từ, sau đó đưa đến cửa văn phòng. 
Tại đây, bạn cần liên hệ với nhân viên lễ tân của văn phòng để 
được mở cửa vào. 

Tuy nhiên, hãy để tôi kể với các Trưởng và các bạn về Lễ 
Khai trương Văn phòng HĐTG chiều ngàythứtư, 18/6/2014. 

Tôi xin không nói gì về việc tại sao tôi có mặt tại Kuala 
Lumpur chiều thứ tư đáng nhớ đó. Điều quạn trọng là tôi đã có 
mặt trên phi cơ đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM và đáp 
xuống sân bay quốc tế của Kuala Lumpur, Malaysia và đến nơi 
vào lúc 1 3g giờ địa phương. Thú thật với các bạn, do chủ quan, 
tôi cứ tưởng sân bay ở đó 
gần thành phố như ở TP. 

Hồ chí Minh, nên tin chắc 
rằng tôi sẽ có đủ thì giờ dự 
lễ khai mạc lúc 15g nên 
mới đi chuyến bay sát giờ 
nhự vậy. Thực ra, sân bay 
quốc tế Kuala Lumpur 
(KLIA) ở khá xa thủ đô 
Kuala Lumpur của 
Malaysia, cách khoảng 45 
km và nếu đi bằng ô tô sẽ 
mất hơn 2 giờ mới đến. Tôi 
sẽ kể với các bạn, chúng 
tôi - những tráng sinh 
Malaysia đi đón khách và 
tôi - đã làm như thế nào để 
đến kịp giờ khai mạc lễ 




89 






khai trương văn phòng. 

Sau khi nhanh chóng 
làm thủ tục nhập cảnh với hải 
quan sân bay KLIA, tôi náo 
nức ra cửa, lúc đó kim giờ 
đồng hồ đã chỉ gần đến số 2 
rồi. Vừa ra đến cửa, tôi rất vui 
mừng nhận ra 3 hướng đạo 
sinh Malaysia, 2 nam và 1 nữ, 
với đồng phục chỉnh tề đang 
vui cười đón tôi. Một điều 
đáng ngạc nhiên là 2 em 
Hướng đạo sinh nam là 2 
người quen cũ của tôi. Kwong 
Der Hao, một Hướng đạo 
sinh Malaysia tôi gặp trong 
dịp tham dự Hội nghị Vùng Á 
châu - Thái Bình dương lần 
thứ 2 4 ( 2 4 t h APR 

Coníerence) tại Dhaka, 
Bangladesh. Kvvong rất có ấn 
tượng với tôi vì đã có dịp tặng 
và đeo cho tôi khăn quàng 
của Hướng đạo Malaysia 
trong dịp đó tại gian hàng triển 
lãm của Malaysia. Hướng đạo sinh thứ hai là Vincent Chan, 
bạn của Kwong, đã có dịp cùng bạn gái sang Việt Nam du lịch 
và được các Trưởng trẻ của Liên đoàn Duy Tân cùng tôi đưa 
các em đi thăm thành phố. Hai em cho biết khi thấy tên tôi trên 
danh sách khách cần đón tại sân bay, hai em đã xung phong 
giành đi đón tôi. Phải nói là tinh thần Hướng đạo ở đâu cũng 
tuyệt vời. Tôi bỗng chốc là người hạnh phúc, gặp lại 2 người 
bạn nhỏ đáng mến, và cũng chính hai em đã tạo điều kiện cho 
tôi kịp thời gian tham dự Lễ Khai trương văn phòng HĐTG chiều 
hôm đó. 

Theo chương trình của ban Tiếp tân Hướng đạo 



90 





Malaysia, các em sẽ cùng khách đi bằng ô tô của Hướng đạo 
Malaysia về Kuala Lumpur. Với mong muốn rất chính đáng của 
tôi để kịp tham dự Lễ, hai em đã bàn với tôi thay đổi phương 
tiện. Chúng tôi đã nhanh chóng lên tàu điện (metro) dù có phải 
trả thêm tiền nhưng sẽ nhanh hơn khá nhiều. 

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện và cố quên đi quãng đường 
từ sân bay về Kuala Lumpur. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn đồng 
hồ, cây kim như có vẻ chạy nhanh hơn bình thường hay sao mà 
sao cứ nhích dần đến thời điểm 15 giờ. Cuối cùng, chúng tôi 
cũng về được Kuala Lumpur và rảo bộ về tòa nhà sẽ làm lễ gần 



JUNE 18, 2014 



wrriv»c 




91 







đó. 

Gần đến nơi, một khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra 
ngay trên các vỉa hè của tòa cao ốc, và các bạn có biết không, 
toàn là các Hướng đạo sinh Malaysia với đồng phục đang 
chuẩn bị đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân sẽ đến tham dự 
Lễ. Lúc đó là 15g kém 3 phút. Trưởng X (tôi quên mất tên), 
trưởng của hai em Kvvong và Chan đón tôi, đưa ngay vào bàn 
tiếp tân. Tôi được ghi tên và được choàng ngay 1 khăn quàng 
đặc biệt của HĐTG dành riêng cho sự kiện trọng đại này. Khăn 
quàng màu trắng, viền màu tím có ghi chữ HĐTG, phía sau là 
logo của sự kiện Lễ Khai trương văn phòng HĐTG, ngày tháng 
và nơi tổ chức. Khăn quàng này là kỷ niệm đầu tiên của tôi đối 
với sự kiện này. Tôi vẫn còn cất rất kỹ khăn quàng này. 

Điều luật thứ 3 của HĐS là Giúp ích mọi người bất cứ lúc 

nào. 

Điều luật thứ 8 là HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi. 

Tôi đã được cảm nhận ngaỵ hai điệu này với sự nhiệt 
tình của Trưởng X. Anh có nụ cười rật dễ mến. Anh đã đùa ngay 
với tôi rằng tôi là người quan trọng lắm đó, vì tôi đến trước Ngài 



92 




Thủ tướng chỉ 3 phút mà 
thôi, trong khi bao nhiêu 
các Trưởng khác từ khắp 
nơi trên thế giới đều đã tề 
tựu đông đủ trên khán 
phòng. Anh đã tình 
nguyện giữ dùm vali hành 
lý của tôi để tôi rảnh tay 
(chỉ đem theo laptop) đi 
ngay lên khán phòng, nơi 
sắp diễn ra Lễ Khai 
trương. Khán phòng khá 
rộng, chứa đầy kín người, 
khoảng 200 người, tôi 
phải xin lỗi mọi người để 
len lỏi vào phía gần cuối 
phòng, nơi còn được một 
hai chỗ đứng. 

Đang cố đi vào 
chỗ, khá nhiều người ra 
hiệu chào tôi. Tôi nhìn ra 
khá nhiều các Trưởng 
quen từ khắp nơi trên thế 



' Kuala Lui 

Mohd Najib b 




■pr Mj 




93 



giới: Tr. Prakorb, Tr. Peter ở Thái Lan, một số Trưởng ở 
Singapore, ở Hàn quốc, ở Bangladesh, Philippines, Nhật Bản, 
Hồng Kong, Campuchia... và nhiều nhất vẫn là các Trưởng 
Malaysia. Chúng tôi chỉ chạm taỵ, gật đầu chào nhau mà thôi, 
không ồn ào vì đã sắp đến giờ bắt đầu Lễ, chỉ riêng những nụ 
cười là không thiếu trên môi mọị người. Tim tôi đập rộn ràng lên 
vì sự thể hiện điều luật thứ tư nồng nhiệt của những người anh 
em Hướng đạo. Hướng đạo là vậy, tình thân ái luôn rộng mở, 
không phân biệt quốc gia, dân tộc, huống gì lại là người quen 
cũ. 

Ngay sau đó là Lễ khai mạc. Tôi không còn nhớ được 
hết tất cả mọi điều diễn ra vào giờ đó. Có chăng khi xem lại 
những hình ảnh tôi chụp để cố gắng lưu lại được những khoảnh 
khắc đáng nhớ mới hình dung lại được. Mặc dù vậy, cũng đâu 
phải dễ gì khi chụp hình. Tôi đứng ở gần cuối phòng, ráng lắm 
cũng chỉ chụp được xa xa, hình không được rõ. Nhưng không 
sao, tôi tự nhủ có còn hơn không, và điệu quan trọng là ở giờ 
phút này, mình được đứng đây chứng kiến tận mắt một sự kiện 
lớn của HĐTG đang diễn ra là đã quá hạnh phúc rồi. Đây là cả 
một hạnh phúc lớn lao, được sự giúp đỡ của bao nhiêu người, 




94 




từ những Trưởng ở quê nhà, 
cho đến những người anh em 
HĐ Malaysia, những Trưởng 
ở APR và VVÓSM... đâu phải 
ai cũng có được may mắn và 
hạnh phúc như mình. Nhìn 
quanh khắp khán phòng, và 
sau này khi được đi tham 
quan các phòng của WOSM 
cùng với mọi người, tôi nhận 
ra được hạnh phúc của tôi 
càng lớn lao hơn nữa khi chỉ 
có mình tôi là người Việt Nam 
(một Trưởng của HĐVN) có 
diễm phúc tham dự sự kiện 
này. 







* 




Grand Openỉng of the 
World Scout Bureau, Kuala Lumpur Offỉce 
18 June 2014 




.0 Sr! Mohd Najib bin Tun Abdul Ra/ak 
Prime Minister of Malaysia 



95 




Rất nhiều Trưởng của HĐTG phát biểu ý kiến trong Lễ 
Khai trương. Tôi còn nhớ có cả những kỷ niệm chương được 
trao, những lời nhắn nhủ rất chân tình của Ngài Thủ tướng 
Malaysia, lời chia xẻ của Trưởng Dato' Seri Paduka Dr. H.J. 
Shaíie B. H.J. Mohd Salleh, Chủ tịch Hội HĐ Malaysia (Chieí 
Scout of Malaysia), nước chủ nhà bảo trợ sự kiện, phát biểu 
của Tr. ScottA. Teare... Cảm nhận của tôi về buổi lễ là sự đơn 
giản trong hình thức nhưng có sự trang trọng, thân tình trong 
nội dung. Các sự kiện tiếp nối nhau tự nhiên và không thưa gởi 
rườm rà. Thời gian buổi lễ ngắn gọn nhưng đủ để mọi người 
cảm nhận sự quan trọng của việc chuyển dời địa điểm Văn 
phòng HĐTG từ Geneve-ThụySỹvề đây, một nước châuÁ. 

Phần tiếp theo của buổi lễ là chương trình tham quan 
các phòng của Văn phòng HĐTG. Mỗi người trước đó đã được 
phát 1 phiếu tham quan và cứ thế, theo từng nhóm đi lần lượt từ 
phòng này sang phòng khác. Các phòng rất sạch sẽ và đang có 
một số người làm việc. Tôi theo chân đoàn người đi từ phòng 



96 




họp chung ra lại hành lang của sảnh chính có trưng bày nhiều 
hiện vật của Hướng đạo, và qua nhiều phòng làm việc khác, ở 
cuối văn phòng là phòng của Trưởng Scott A. Teare, Tổng thư 
ký HĐTG. Bên cạnh đó là phòng của Trưởng Sonny Kim, 
Chánh văn phòng. 

Ngài Thủ tướng và phu nhân, các Trưởng của Hội đồng 
Hướng đạo Thế giới và các Trưởng khác lần lượt rời văn phòng 
sau khi tham quan. Buổi lễ chấm dứt, tôi tranh thủ bước ra hành 
lang, đón đoàn ra về, nhưng chỉ kịp đón phu nhân Thủ tướng 
Malaysia đi ra. Nhân dịp này, tôi bước lên, tự giới thiệu là một 
Trưởng HĐVN và chụp hình chung với phu nhân Thủ tướng 
Malaysia. Phải cảm phục sự chuyên nghiệp của một phu nhân 
Thủ tướng với việc đối xử trong tình huống này, bà rất vui cười, 
dừng lại một chút đủ để 1 ánh chớp của máy chụp hình lóe lên 
rồi bắt tay và vội tiến ra cửa. 

Nãy giờ tâm trí mãi cuốn theo các diễn biến của buổi lễ, 
theo sự hưng phấn trong tôi về việc được tham dự một sự kiện 
lịch sử lớn của HĐTG, tôi hầu như quên mấtTrưởng X đang giữ 
vali hành lý của tôi. Tôi quay ra hành lang và nhìn thấy Trưởng X 
vẫn đang đứng đó với vali của tôi dựng một bên. Thú thật tâm 
trạng tôi lúc đó hơi xấu hổ, tôi không sợ mất hành lý nhưng là sự 
phấn khởi của việc tham gia sự kiện đã khiến tôi làm phiền 
người bạn mới quen. Tôi ấp úng xin lỗi, nhưng lại một điều nữa 
làm tôi thấy tin tưởng ở lý tưởng của phong trào được thể hiện 
qua những người HĐS chân chính, Trưởng X đã niềm nở nói 
rằng anh không ngại, không phiền chút nào về việc này, chỉ 
mong tôi có được niềm vui khi kịp tham dự sự kiện này, đặc biệt 
lại là một Trưởng HĐ nước ngoài. Tạm biệt Trưởng X với một 
lời cám ơn chân thành và một cái bắt tay thật chặt, tôi hẹn gặp 
lại anh ở bữa tiệc do HĐ Malaysia chiêu đãi tối nay, nhưng anh 
nói rằng chỉ một số Trưởng lớn của Malaysia và các đại biểu 
nước ngoài được tham dự thôi. Anh hẹn tôi dịp khác sẽ gặp 
nhau. 

Vừa bước ra cửa sảnh, tôi chỉ vừa kịp thấy Tr. Prakorb 
Mukura của Hướng đạo Thái Lan (NSOT), Trưởng đã vui mừng 
ngoắc tôi đi về một hướng khác của sảnh, nơi đang có một số 



97 



Trưởng Hướng đạo các nước đang tụ tập quanh 1 bàn dài. Và 
các bạn có biết không, một bất ngờ nữa đang chờ đón chúng 
tôi. ở đó, đang có một dịch vụ cung cấp một vật lưu niệm nữa 
cho những ai vừa tham dự Lễ khai trương: họ chụp hình cá 
nhân của mình và đưa vào các con tem có in ngày đầu tiên Lễ 
khai trương văn phòng HĐTG. Dĩ nhiên phải có phí cho dịch vụ 
này nhưng ai ai cũng vui vẻ, sẵn sàng trả tiền ngay để chỉ mong 
có được lưu niệm cho sự kiện này. Tôi và Tr. Prakorb, Tr. Peter 
cũng không ngoại lệ, chúng tôi nhanh chóng có ngay những 
con tem có in hình của mình với cờ Malaysia và logo ngày khai 
trương văn phòng. 

Tôi quay về khách sạn SummerVievv đang ở, nằm ngay 
trước mặt tòa cao ốc văn phòng WOSM, ở góc đường, nên rất 
thuận tiện trong việc đi lại. Tôi ở chung phòng với 1 Trưởng của 
Myanmar, Tr. Maung Maung Oo, ủy viên Chương trình của Hội 
HĐ Myanmar (Program Commissioner of Myanmar Scouts 
Association). 

Buổi tối ngày thứ tư, 18/6/2014. 

Theo đúng hẹn, 18g tôi chỉ cần bước qua đường là có 
mặt tại trước sảnh của tòa cao ốc văn phòng HĐTG để cùng 
mọi người lên xe đi dự tiệc chiêu đãi buổi tối của HĐ Malaysia 
(VVelcome Dinner). Có đến 4 chiếc xe loại 50 chỗ ngồi đang đậu 
ngay trước sảnh. Chúng tôi lên xe, tôi nói chuyện với mấy 
Trưởng ngồi bên, cũng không phải ai xa lạ, cũng những khuôn 
mặt quen nhiều do đã từng nhiều lần gặp nhau trong các hội 
nghị của APR và cả của ASARC. 

Buổi chiêu đãi tổ chức rất lớn, tại nhà hàng của 
Convention Center, một nhà hàng thuộc loại lớn nhất của Kuala 
Lumpur, theo tôi tìm hiểu. Mở đầu buổi chiêu đãi là lời giới thiệu 
của ban tổ chức, HĐ Malaysia. Tiếp theo là văn nghệ chào 
mừng, giới thiệu các màn múa dân tộc đặc sắc của Malaysia. 
Văn nghệ của Malaysia nhiều màu sắc, nhạc cụ dân tộc réo rắc, 
các động tác múa uyển chuyển nhưng cũng không kém phần 
dứt khoát. Đặc biệt trong buổi trình diễn có hoạt cảnh về việc 
dựng nước của Malaysia khá ấn tượng. 



98 



Tiệc được dọn ra. Thức ăn theo kiểu của Malaysia, 
nhiều món khá lạ và có mùi vị đặc biệt, thực sự hấp dẫn. Nhìn 
quanh, tôi thấy rất nhiều đoàn HĐ các nước trên thế giới, nhưng 
nhiều nhất vẫn là châu Á. Tôi tranh thủ gặp Trưởng Rajalingam 
Ramasamy của HĐ Malaysia, là Trưởng liên lạc với tôi từ trước 
khi tôi quạ dự lễ và là Ban tổ chức sự kiện. Trưởng giới thiệu tôi 
với một số Trưởng chưa quen biết của các nước khác. Tôi nhìn 
thấy Tr. Scott A. Teare đang ngồi với phu nhân ở bàn giữa và 
sau khi đượcTr. Rajalingam giới thiệu, tôi tranh thủ giới thiệu 
vài lời và chụp hình chung với Tr. Scott A. Teare và phu nhân. 
Trưởng Scott có hỏi thăm tình hình HĐVN nhưng theo tôi, do 
thời gian và hoàn cảnh không cho phép, có lẽ đây chỉ là lời hỏi 
thăm xã giao ban đầu mà thôi. 

Trong buổi tiệc, tôi cũng gặp lại những người quen cũ. 
Một trong những người gặp tôi tay bắt mặt mừng làTr. Abdullah 
Rasheed, nguyên Giám đốc HĐ Vùng Á châu Thái Bình 
Dương; Tr. JR Pangilinan, Giám đốc Vùng; Tr. Habibul Alam, 
HĐ Bangladesh; nữ Trưởng của Macao, Tr. Francisca Vong, 
Phụ tá ủy viên quốc tế của Hướng đạo Macao; Tr. của HĐ 
Brunei Darussalam ... Đó là chưa kể đến các Trưởng 
Campuchia: Tr. Kong Uok, Phó Hội trưởng HĐ Campuchia và 
Tr. Tuon Siphan, ủy viên quốc tế; Tr. Prakorb của NSOT là bạn 
cùng khóa LTC tại Australia năm 2005, đã từng giúp đỡ HĐVN 
rất nhiều... 

Tôi cũng đã gặp Tr. Takayasu Sato, Phó tổng thư ký 
VVorld Jamboree sẽ được tổ chức tại Nhật Bản năm 2015 và 
cùng hẹn nhau sẽ gặp tại Nhật năm tới. Không biết tôi có thể 
tham dự Jamboree này được không nhưng tự đáy lòng, tôi rất 
muốn và sẽ cố hết sức để tham dự. 

Trong bữa tiệc, các đoàn HĐ các nước gởi những món 
quà HĐ đến Tr. Scott A. Tear và HĐ Malaysia. Tôi rất tiếc do 
không đem theo trong bữa tiệc nên nhủ thầm sẽ có dịp đến 
thăm sau tại văn phòng HĐTG và tại HĐ Malaysia. 

Gần cuối tiệc, Tr. Dato' Seri Paduka Dr. H.J. Shaíie B. 
H.J. Mohd Salleh, Hội trưởng Hội HĐ Malaysia tặng kỷ niệm 
chương nhân dịp Lễ khai trương văn phòng HĐTG tại Kuala 



99 



Lumpur cho đại biểu các nước. Tôi vinh dự được xướng tên để 
nhận một kỷ niệm chương. Điều vinh dự là mỗi nước chỉ được 
một kỷ niệm chương mà thôi. 

Bữa tiệc kết thúc trong sự lưu luyến của mọi người. Mọi 
người lên xe ra về kết thúc lễ khai trương văn phòng HĐTG tại 
Kuala Lumpur, Malaysia. Riêng tôi, tôi tự nhủ sẽ đến thăm lại 
văn phòng HĐTG trước khi về Việt Nam vì dễ gì có cơ hội được 
như vậy, mặc dù văn phòng dời về đây là cả một sự thuận lợi 
cho vùng Á châu Thái Bình Dương. 

Thứ sáu, 20/6/2014. Buổi sáng. 9 giờ. 

Tôi rảo bộ qua văn phòng Hướng đạo thế giới. Lần này 
đã nhớ đem theo mấy món quà đã có chuẩn bị sẵn từ Việt Nam: 
mấy cái bút nịt có logo và chữ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NẠM, mấy 
quạt tay làm bằng vải có vẽ hình chùa Thiên Mụ ở Huế, có chữ 
VIỆT NAM (mua ở Huế), mấy cái làm dấu sách có thêu hình cô 
gái Việt Nam mặc áo dài. 

Vào đến văn phòng, tôi đượcTrưởng Sonny Kim, Chánh 
văn phòng của WOSM, đón tiếp. Trưởng Sonny Kim là người 
Hàn quốc, còn khá trẻ, khoảng trên 30 tuổi, là người rất lịch 
thiệp và dễ mến. Biết tôi từ Việt Nam qua, Trưởng khá ưu ái và 
đón tiếp rất thân mật. Tôi thân ái gởi những món quà của 
Hướng đạo Việt Nam đến trưởng Sonny, Trưởng rất thích và 
đặt ngay lên kệ trong phòng. Chúng tôi chụp hình chung tại văn 
phòng. Trưởng Sonny mong muốn có 1 chuyến du lịch đến Việt 
Nam, tôi chân thành mời Trưởng. Trưởng hứa rằng ngay khi có 
điều kiện sẽ đi thăm Việt Nam và sẽ liên lạc trước với tôi. 
Trưởng Sonny ưu ái tặng tôi một bì thư có in tem ngày phát 
hành đầu tiên của Lễ khai trương này, là loại quý hiếm ở thời 
điểm này và có lẽ cả trong tương lai vì tem thư này đã được gởi 
tặng hết trước đó rồi. 

Để gặp được Tr. Scott A. Teare không dễ, vì theo lời Tr. 
Sonny, Tr. Scott rất bận rộn. Tr. Sonny đã bố trí cho tôi ngồi chờ 
Tr. Scott ở văn phòng. Đến khi gặp được Tr. Scott, ấn tượng 
của T rưởng T ổng th ư ký HĐT G đối với tôi khá đặc biệt. T r. Scott 
khá bình dị, tuy nhiên toát ra vẻ chuyên nghiệp. Chúng tôi vào 
văn phòng của Trưởng Scott. Văn phòng của Trưởng Scott khá 



100 



đơn giản, có lẽ do mới chuyển về hoặc do tính cách của Trưởng 
như vậy. Tr. Scott nhớ ngay đến tội, vì vừa gặp và chụp hình 
trong bữa tiệc chiêu đãi vừa rồi. Điều này tạo cho chúng tôi dễ 
dàng trao đổi hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi chỉ trao đổi được chút 
ít, chủ yếu là thăm hỏi vì thời gian không nhiều. Trưởng cũng 
hỏi sơ qua về tình hình HĐVN hiện nay. Tôi thân ái gởi đến Tr. 
Scott những món quà của Hướng đạo Việt Nam. Trưởng có vẻ 
thích thú với cái quạt tay bằng vải và để ngay lên kệ chưng bày 
cùng các vật lưu niệm khác của các nước. 

Cuộc gặp của tôi và Trưởng Scott A. Teare kết thúc sau 
khoảng 20 phút trò chuyện. Tôi qua chào từ biệt Trưởng Sonny 
và các nhân viên đang làm việc và ra về với tâm trạng vui vì đặ 
có cơ hội được thăm và tiếp xúc với văn phòng Hướng đạo thế 
giới trong dịp đặc biệt này. 

Cũng trong dịp mấy ngày ở đất nước Malaysia xinh đẹp 
này, tôi có dịp đi thăm Văn phòng Hội HĐ Malaysia, nơi Tr. Dato' 
Seri Paduka Dr. H.J. Shaíie B. H.J. Mohd Salleh, Chieí Scoutoí 
Malaysia làm việc, chụp hình chung với nhau và tham quan 
Scout shop của HĐ Malaysia. 

Thật sự, mãi đến giờ này khi viết lại những kỷ niệm này, 
tôi vẫn còn bồi hồi vui sướng nhớ lại những hình ảnh khi được 
tham dự Lễ khai trương văn phòng HĐTG tại Kuala Lumpur, 
Malaysia, nhớ những người bạn Hướng đạo trên khập thế giới 
dù đã quen hay chỉ mới lần đầu gặp mặt mà vẫn siết chặt tay 
nhau, vẫn giúp nhau, vẫn chào hỏi nhau như anh em một nhà. 
Phải chăng chỉ có trong phong trào Hướng đạo mới như vậy, 
mới chân thành, mới cởi mở, mới tin tưởng, mới nhiệt tình... 
với nhau như anh em ruột thịt như trong Điều luật thứ 4 của 
chúng ta. 

Cám ơn những người bạn mới quen, cám ơn những 
người bạn đã quen, cám ơn những ai dù đã biết hay không biết 
tôi vẫn giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để tôi có được 
những kỷ niệm tuyệt vời này. 

Cám ơn phong trào Hướng đạo và các Trưởng là Thầy 
của tôi, là đàn anh của tôi, các Trưởng cộng sự của tôi và tất cả 
các Hướng đạo sinh Việt Nam và trên khắp thế giới đã cho tôi 



101 



biết những điều hay, điều tốt của phong trào để tôi ngày một cố 
gắng hơn với mong muốn trở thành một Hướng đạo sinh giỏi và 
là một công dân có ích cho xã hội. 

Và điều cuối cùng để cám ơn là: 

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, 

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” 

(KalidGibran) 

Qua những kỷ niệm đáng nhớ này, tôi càng tin tưởng hơn 
vào lý tưởng Hướng đạo, vào nguyên lý: 

“Bổn phận đối với Thượng đế (Tín ngưỡng tâm linh) 

Bổn phận đối với tha nhân 

Bổn phận đối với bản thân” 

Tôi cũng càng tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn 
của Phong trào, một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, một 
phong trào với phương châm “ Creating a better world “ . 

Văn phòng HĐTG hiện nay có lực lượng điều hành rất 
tốt, kết hợp sự chín chắn, trầm tĩnh, uy tín, kinh nghiệm... của 
Tr. Tổng thư ký Scọtt A. Teare và sự nhanh nhạy, nhiều khả 
năng, đầy nhiệt huyết. . . của Tr. Chánh văn phòng Sonny Kim và 
các nhân viên trẻ sẽ là sức bật rất lớn cho giai đoạn mới đạt 
nhiều thành quả tốt đẹp. 

Việc dời văn phòng Hướng đạo thế giới về Kuala 
Lumpur, Malaysia, một nước thuộc châu Á, là một quyết định 
sáng suốt của Hội đồng HĐTG. Châu Á hiện nay đang có số 
lượng đoàn sinh Hướng đạo chiếm đa số trên thế giới, là tương 
lai phát triển về nhiều mặt. Điều này là cơ hội phát triển rất lớn 
cho Hướng đạo khu vực, dĩ nhiên trong đó có phong trào Hướng 
đạo tại Việt Nam. 

Kỷ niệm đáng nhớ về việc tham dự Lễ khai trương Văn 
phòng HĐTG tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/6/2014 này là 
một kỷ niệm thật tuyệt vời. Kỷ niệm này cho tôi lòng tin vào 
Phong trào, vào các Trưởng, vào tất cả các Hướng đạo sinh, 
vào các phụ huynh, vào chính bản thân tôi... sẽ tạo dựng sân 
chơi tốt đẹp hơn nữa, đưa đến những kết quả thiết thực, bổ ích 
hơn nữa nhằm đưa đất nước chúng ta phát triển hơn. 



102 



Sự hữu ích của Phong trào Hướng Đạo 

đối với Thanh Thiêu Niên 

Bài phát biểu của ông Nguyễn cảnh Bình, giám đốc công 
ty Alpha Books về Hướng đạo sinh nhân ngày 31/5/2014 tại Hà 
Nội 



BBT: Trong Lễ kỷ niệm 68 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhận làm Hội trưởng Danh dự của Hướng Đạo Việt Nam (1946- 
2014) được tổ chức tại Nhà Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội ngày 
31.05.2014, Ông Nguyễn Cảnh Bình - Giám đốc Nhà xuất bản 
Alpha Books - người đã quyết định cho in bản dịch cuốn 
“Scouting forBoys”của BP- đã có bài phát biểu dưới đây. 

GVMD hoan nghênh tinh thần dấn thân cho công tác giáo 
dục Thanh Thiếu Niên trong việc đã in và sẽ in các sách căn bản 
của Hướng Đạo & Kỹ năng sinh tồn để cho giới trẻ học hỏi kinh 
nghiệm sống 



Tôi biết đến Phong trào Hướng đạo sinh từ khi còn là đứa 
bé 7-8 tuổi khi cha tôi thường kể cho tôi nghe những hoạt động 
Hướng đạo mà ông đã tham gia những năm 1940-1944 khi cha 
ở Nghệ An và lần cắm trại ở Cửa Lò. Nhiều lần ông kể về ông 
Hoàng Đạo Thúy và về các phong trào Hướng đạo... Cứ thế, 
những câu chuyện về Hướng đạo ngấm dần vào tôi qua các câu 
chuyện của cha tôi: ấu sinh, thiếu sinh, tráng sinh. . . 

Dần dần tôi cũng tự tìm hiểu về Hướng đạo và nhất là các 
kỹ năng sinh tồn, sống sót ngoài trời... Và năm 2013, sau nhiều 
lần tìm hiểu, thật may mắn Alpha Books đã xuất bản cuốn 
Scouting for boys của Robert Baden - Povvell, người sáng lập 
Phong trào Hướng đạo trên thế giới. Tôi xin phép trích đọc Lời 
giới thiệu cuốn sách của chính ông, một Huân Tước mà đối với 
tôi thật tuyệt vời: 

“Phong trào Hướng đạo sinh đã được nhiều người say 
mê mô tả như là một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng nó 
không phải thế. Nó chỉ đơn thuần là một gợi ý ngẫu nhiên cho 



103 



một hoạt động giải trí vui chơi ngoài trời, vô tình lại trở thành một 
phương tiện hỗ trợ giáo dục thực tế. 

Nó có thể được coi như một môn học bổ trợ trong nhà 
trường để bổ sung những thiếu sót không thể tránh khỏi trong 
chương trình giáo dục thông thường của nhà trường. Hay nói 
cách khác, đây là một chương trình đào tạo công dân tốt thông 
qua hoạt động Hướng đạo sinh. 

Hướng đạo sinh bổ trợ cho các môn học trong nhà 
trường thông qua việc xây dựng tính cách, sức khỏe và sự khéo 
léo của mỗi học sinh và của mỗi công dân thông qua việc áp 
dụng nó để phụng sự đất nước. 

Tuy nhiên trên thực tế, Hướng đạo sinh nhằm vào các 
mục tiêu khác hơn là một môn học đơn thuần trong chương trình 
giáo dục. Nó dạy các cậu bé cách sống chứ không phải cách 
kiếm sống. Do đó mục tiêu của việc huấn luyện Hướng đạo là 
nhằm thay thế Cái Tôi bằng Sự cống hiến, làm cho các cậu bé 
trở thành người có ích, cả về mặt đạo đức và sức khỏe, để phục 
vụ cộng đồng. 

ở đây tôi không đơn thuần nói đến quân đội. Phong trào 
của chúng tôi không nhằm mục đích quân sự. Điều tôi muốn nói 
đến là lý tưởng phục vụ cho đồng bào của mình. 

Việc dạy học được thực hiện thông qua ví dụ và các cậu 
bé nhanh chóng học hỏi thông qua những kinh nghiệm thực tế 
mà các Trưởng Hướng đạo đã trải qua. Thông qua những người 
hướng dẫn giỏi, hiệu quả của việc huấn luyện này đã vượt lên 
trên cả mong đợi nhằm tạo nên những công dân vui vẻ, mạnh 
khỏe và có ích. 

Mục tiêu của những người sáng lập ra phong trào không 
chỉ để giúp những cậu bé có tiềm năng mà đặc biệt hơn nhắm cả 
vào những cậu bé binh thường. Chúng tôi muốn mang đến cho 
các em niềm vui trong cuộc sống, cho các em “tài sản” và cả 
những cơ hội mà những người anh em giỏi giang hơn các em đã 
có được để ít nhất các em cũng có cơ hội bình đẳng hơn trong 
cuộc đời mình. 



104 



Tất cả các quốc gia đều nhanh chóng nhận thấy hiệu quả 
của phong trào Hướng đạo nên đã áp dụng và phát triển việc 
huấn luyện này theo đúng như những gì mà cuốn sách này nêu 
ra. 

Kết quả là ngày naỵ số lượng anh em Hướng đạo sinh 
trên toàn thế giới đã lên đến khoảng 6 triệu người (năm 1954), 
tất cả đều phục vụ cho cùng một lý tưởng, theo cùng một lời thề 
và quy tắc. Tất cả mọi người đều coi nhau là anh em và quen biết 
nhau thông qua việc trao đổi thư từ kết hợp với những chuyến 
thăm trực tiếp. 

Không cần phải có trí tưởng tượng dồi dào lắm để nhận 
thấy những triển vọng quốc tế, kết quả của tình huynh đệ ngày 
càng lớn mạnh này trong tương lai gần. Tinh thần tình bạn và 
lòng thiện nguyện rộng mở giữa các công dân tương lai này 
không chỉ tạo nên linh hồn của Hựớng đạo sinh mà còn là sự bảo 
đảm mạnh mẽ chống lại rủi ro thế chiến trong tương lai. Việc này 
nghe có vẻ mơ mộng nhưng cách đây 40 năm ai đó cho rằng 
việc quyển sách này có thể tạo nên tình huynh đệ của hơn 6 triệu 
Hướng đạo sinh ngày nay và cả 3,25 triệu thành viên của phong 
trào Hướng đạo sinh nữ nữa cũng là một điều tưởng tượng xa xỉ. 

Nhưng thực tế đã xảy ra như thế. 

Và viễn cảnh đó hoàn toàn có khả năng xảy ra khi tất cả 
nam giới và phụ nữ cùng chung tay để thúc đẩy phong trào. 

Sự kết hợp của những sinh vật biển nhỏ bé đã giúp hình 
thành nên những đảo san hô. Không có công ty nào lớn mạnh 
nếu thiếu ý chí và sự hợp tác để xây dựng nên chúng. Hàng ngày 
chúng tôi phải từ chối nhiều cậu bé mong muốn được tham gia 
vàọ phong trào Hướng đạo vì chúng tôi không có đủ người để 
huấn luyện các em. Chúng ta có một lòng yêu nước nồng nàn. 
Nó tiềm ẩn trong rất nhiều người dân chưa có cơ hội được thể 
hiện ra. Tình anh em bằng hữu này đã mở ra cơ hội cho mọi 
người cùng làm việc với nhau đệ cùng hướng tới thành công và 
tạo cơ hội cho mọi người cùng cống hiến cho đồng bào mình. 

Nhà triết học Socrate đã đúng khi nói: “Không ai có một 
mục đích tốt đẹp hơn người sẵn sàng dạy dỗ không chỉ con mình 
mà cả con cái những người xung quanh.” 



105 



Giờ đậy, các bạn trẻ đang được sống trong thế giới 
phẳng, một thế giới khác biệt rất nhiều với thế giới mà Baden đã 
sống khi viết cuốn sách. Thế giới hôm nay chúng ta sống là nơi 
công nghệ thông tin chi phối, nơi con người ít dần sự giao lưu 
trực tiếp với nhau, ít dần sự tiếp xúc với thiên nhiên... Nhiều đứa 
trẻ hôm nay không còn điều kiện và môi trường tốt cho những 
sinh hoạt ngoài trời... 

Cũng trong thế giới này, chúng ta phải đối mặt với nhiều 
thách thức hơn: biện đổi khí hậu, thiên tai & những bất ổn trong 
cuộc sống... Vì thế, tôi tin rằng kỹ năng sinh tồn, vẫn giữ vị trí 
quan trọng và cần được tạo dựng lại, cần được bổ sung thêm. . . 

Năm 1 907, lần đầu tiên Robert Baden-Powell tổ chức trại 
Hướng đạo tại Đảo Brovvnsea ở Anh và viết ra các nguyên tắc 
của Hướng đạo trong cuốn sách “Hướng đạo cho trẻ em” 
(London, 1908). Đến năm 1930, Hướng đạo Việt Nam đã được 
thành lập bởi Trưởng Hoàng Đạo Thuý tại Hà Nội. Từ lúc thành 
lập vào năm 1930, Hướng đạo Việt Nam đã trải qua nhiều giai 
đoạn, thu hút rất đông những nhân vật sau này giữ những vai trò 
trọng yếu trên chính trường miền Bắc cũng như miền Nam như 
Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Tôn Thất 
Tùng, Võ Thành Minh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, 
Phạm Biểu Tâm, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên,... 

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhận lời làm Hội trưởng danh dự Hướng đạo Việt Nam 
31/5/1946-31/5/2014, rất vinh dự cho tôi đứng đây nhớ lại 
những câu chuyện về Hướng đạo mà cha tôi nói với tôi 35 năm 
về trươc. 

Chúng tôi cũng mong hợp tác với các bạn để tiếp tục phát 
triển và xuất bản nhiều cuốn sách về Hướng đạo, về kỹ năng 
sinh tồn và sống sót. 

Cám ơn Ban tổ chức đã mời tôi tới dự. 

Cám ơn các bạn! 



Nguyễn Cảnh Bình. 



106 



Tuthư&dich thuât 



BBT: Trong dịp đến thăm và thuyết trình cho Trại HL kỹ 
năng của Đạo cần Thơ tổ chức tại THIỆN LẮM- ĐÀ LẠT từ 30/4 
đến 01/05/2014. Sư tử Đảm đương nhận được 2 câu hỏi liên 
quan đến Tu thư & Dịch thuật đề cập ở dưới đây. Tuy đã giải đáp 
tại chỗ rồi, nhưng thấy những vấn đề đó cũng là thắc mắc chung 

của nhiều người nên chúng tôi ghi lại để đăng trong GVMD. 

* 



* VẤN ĐÈ THỨ NHẤT: Có nên dịch lại cuốn Scouting 
for boys hay không? 

+ Được một Trưởng báo tin vui: Nhà xuất bản Alpha 
Books vừa in ra 3 tập đầu của cuốn “Hướng Đạo cho trẻ em”... 
nhưng tiếc rằng chưa sát thuật ngữ của HĐ, vậy có nên dịch lại 
hay không? 

- Ý kiến của STĐĐ: Trước đây Nxb Giáo dục ở cần Thơ in 
bộ truyện tranh ĐỘI sóc NÂU, kể chuyện sinh hoạt - học tập - 
phục vụ cộng đồng . . . của các HĐS rất hay & rất bổ ích. Sách bán 
hết từ lâu, nhiều trẻ em mượn của bạn để đọc, thích quá muốn 
tìm muạ để sưu tập cho T ủ sách của gia đình nhưng kiếm không 
ra. Nhiều người thắc mắc sách bán chạy như thế, sao không tái 
bản để đáp ứng nhu cầu của các thiếu nhi trong khi những truyện 
trạnh nhảm nhí thì nhiều Nxb in và bán tràn lan... tìm hiểu mới 
biết nguyên nhân là Nxb Giáo dục không được cấp giấy phép tái 
bản. 

Nay Nxb Alpha Books gồng mình in cuốn “Hướng Đạo 
cho Trẻ em” nên chúng ta phải hoan nghênh, tuy rằng chưa được 
hoàn chỉnh vì dịch giả không phải là HĐS nên chưa sát với thuật 
ngữ HĐ. . . nhưng chúng ta cũng không nên phê bình vì đó không 
hẵn là lãnh vực chuyên môn của họ mà đã cố gắng dịch & in là 
quý lắm rồi... ngay cả những Trưởng HĐ cao cấp mà không 
chuyên về dịch thuật cũng còn sai sót: Ví dụ cùng là chữ 
Scouting, dù đều ở trong sách của BP viết cũng không hẳn là 
Hướng Đạo: bắt đầu từ cuốn Scouting for Boys ra đời mới dịch là 
HĐ, nhưng tựa đề cuốn Aids to Scouting for NCO and Men (in 



107 



năm 1899) mà dịch là “Hướng dẫn sinh hoạt Hướng Đạo cho sĩ 
quan phụ tá & binh sĩ’, in sờ sờ trong cuốn “Chơi cho đúng” lại là 
sai vì năm 1899 chưa có PTHĐ, nên phải dịch là “Hướng dẫn 
thuật thám thính (hay thuật trinh sát) cho Hạ sĩ quan & binh sĩ’, 
không những dịch sai chữ Scouting mà cả cụm từ NCO (Non 
commissioned Officer) cũng không phải là Sĩ quan phụ tá mà 
phải dịch là “Hạ sĩ quan” mới đúng! 

Vậy chúng ta không nên phê bình mà cũng không có 
quyền gì đính chính vì đó là trách nhiệm của dịch giả & Nxb. . . trái 
lại, chúng ta nên hoan nghênh để họ tiếp tục in những tập tiếp 
theo, dù không đạt yêu cầu cho lắm đối với chúng ta, nhưng ít ra 
cũng “đánh động” cho quần chúng biết những sinh hoạt của HĐ 
là gì... kẻo để lâu quá rồi, nhất là các đồng bào Miền Bắc & một 
số dân Miền Nam ở thôn quê chưa hề tiếp cận với sinh hoạt của 
chúng ta, nên khi nghe nói “Hướng Đạo” họ cứ hỏi là Đạo gì, thờ 
Chúa hay Phật hoặc vị Thần nào?! 

Chúng ta phải cổ vũ giúp cho sách bán chạy thì họ mới 
tiếp tục xuất bản để có sách cho các HĐS dùng... chúng ta chỉ 
cần hướng dẫn cho các em chỉnh sửa một số thuật ngữ chựa 
đúng với HĐ mà thôi là có thể tận dụng sách họ in ra. . . chứ nếu 
chúng ta dịch và in ra dùng trong nội bộ cũng khó thực hiện được 
vì không có đủ phương tiện và ngân khoản. Xin dẫn chứng như 
sau: 

- Trong thập niên '50 của Thế kỷ trước, Xưởng Thiếu 
Trưởng của Đạo Thừa Thiên có chia nhau dịch cuốn “Eclaireurs” 
(bản tiếng Pháp của Scouting for Boỵs), sau đó các Trưởng Lê 
Cảnh Đạm, Tôn Thất Đông, Tôn Thất Dương Vân và Lê Hữu 
Khải đã hiệu đính, Bộ TUV dưới thời Trưởng Dương Vân cho in 
Ronéo thành từng chương (Câu chuyện Lửa trại) để cho các 
Trưởng dùng. 

Trong thập niên '60, BỘTUVdời vào Saigòn, ngân quỹ dồi 
dào hơn nên in cuốn “Hướng Đạo cho Trẻ em” do Trưởng Mai 
Liệu biên soạn nhưng chỉ tóm lược mà thôi (có lẽ không đủ tiền in 
cả cuốn sách đầy đủ) do đó về sau không in lại toàn văn bản dịch 
của Xưởng Thiếu trưởng Thừa Thiên, sợ giẫm chân nhau mặc 
dù đã dịch đầy đủ từ trước. 

Cũng thế, tôi đã dịch cuốn LE GUIDE DU CHEF 



108 



ÉCLAIREUR (lúc đó không kiếm được bản tiếng Anh Aids to 
Scoutmastership) và đã đăng nhiều kỳ từ 1956-1959 trong Nội 
san Đống Đa của Tráng đoàn Sinh viên do Trưởng Quỳnh Hòe 
điều hành... (các cuốn in Ronéo đó ở nhà Trưởng Quỳnh Hòe 
còn lưu trữ)... nhưng vì lúc đó còn là Sinh viên nên chưa có tiền 
xuất bản. Trong thập niên '60 thì BTUV in cuốn HƯỚNG DẪN 
VÀO NGHÈ TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO do Trưởng Đỗ Văn Ninh 
dịch, vì vậy sau này Tủ sách Tu thư Huấn luyện Miền 2 không in 
lại cuốn này vì sợ hiểu lầm là dựa theo cuốn HDVNTHĐ của 
Trưởng Đỗ Văn Ninh dịch mà viết lại theo lối văn của mình, còn 
nếu in lại sách của Trưởng Đỗ Văn Ninh thì chưa được ủy nhiệm 
của dịch giả... 

VAN ĐỀ THỨ HAI: Sách “Đường Thành công” 

Có 2 ý kiến đưa ra: 

1- Một khóa sinh phát biểu... “Đọc Đường Thành công 
khó hiểu quá!”... 

Tôi hội Em đọc cuốn in năm nào? Em bảo cuốn xuất bản 
từ trước! Thế thì chỉ vì hồi đó dịch giả dùng Từ điển quá cổ, chưa 
được cập nhật nên các em không hiểu là phải. Ví dụ trong hình vẽ 
quả tim người bổ đôi, dịch chữ “Artère” là “phát huyết quản”, 
trong khi bây giờ học sinh cấp I đã biết là “Động mạch chủ” (vì 
phát ra từ tim), dịch chữ “Veine” là “Hồi huyết quản” mà bây giờ 
các em học là “tĩnh mạch chủ”, dịch chữ “Valvules íermée... 
Valvules Ouvertes” là “Biện mạc khép lại, ... Biện mạc mở ra” 
trong khi bây giờ các em học là “Van khép lại, ... van mở ra”, hoặc 
khi BP kể chuyện săn heo rừng suýt bị đâm thủng ruột bởi “ses 
déíences” mà dịch là “sừng của nó” thay vì phải viết là “nanh của 
nó”. Chữ déíẹnces là cơ quan tự vệ của con vật thì phải dịch là 
“sừng” nếu đối với Trâu, bò hoặc huơu, nai; với Vọi thì phải gọi là 
“ngà”; heo rừng thì là “nanh”... tuy nhiên các điệu đó đã được 
STĐĐ hiệu đính khi T ủ sách Tu thư Huấn luyện Miền 2 tái bản rồi! 

Lúc đó, Gấu Đa thiện Nguyễn Thái Hùng, Trại Trưởng 
Khóa HL, giải quyết ngay: 

“Vậy tôi sẽ tặng cho mỗi toán 1 cuốn Đường Thành công 
do Tủ sách Tu thư Huấn luyện Miền 2 tái bản”. 

2- Có một người lại bảo rằng đọc Đường Thành công 
buồn ngủ lắm! 



109 



Tôi đã giải thích rằng, trong bản dịch nguyên thủy vì theo 
từng câu từng chữ của bản tiếng Pháp nên không suông theo 
tiếng Việt, nhưng khi hiệu đính tội đã đảo đi đảo lại cho đỡ trúc 
trắc nhiều lắm rồi. Tuy nhiên lối viết của Cụ BP theo lối bình dị cho 
mọi người đều có thể cảm thấy gần gũi nhự nghe kể chuyện giữa 
người Cha với các con, chứ không dùng lối viết “hàn lâm”, do đó 
khi hiệu đính tôi đã có sửa rất nhiều so với bản dịch lúc đầu 
nhưng vẫn cố giữ bản sắc của BP... nhự Mario Sica phát biểu 
trọng lời “Ghi chú của Người Biên tập cuốn DẤU CHÂN NGƯỜI 
SÁNG LẬP”. . . “Nhằm bảo toàn bản sắc của BP càng được nhiều 
càng tốt, chúng tôi cố gắng giảm thiểu việc hiện đại hóa văn 
phong của Người. Tuy nhiên, một vài từ ngữ hoặc mệnh đề - rất ít 
- mà ngày nay trở thành khó hiểu làm cho người đọc hiểu lầm, 
nên đã được thay thế bởi những từ cập nhật”. 

Lúc đó LM Nguyễn Đức Bình, Tân Tổng Tuyên úy Hướng 
Đạo Công giáo, thuyết trình viên về Đường Thành công của 
Khóa HL do Đạo cần Thơ tổ chức tại ĐàLạt đã góp ý rất hay: 

“Phần lớn các Khóa sinh hôm nay đều có trình độ Đại học, 
các Trưởng hiện thời cũng thế, nên cách tốt nhất là tìm đọc thêm 
trong nguyên bản của BP, đồng thời đọc bản dịch, vừa luyện 
được sinh ngữ, vừa dễ hiểu vì đã có câu dịch gợi ý rồi cũng đỡ tra 
cứu Từ điển nhưng vẫn giúp ta hiểu đúng nội dung một cách dễ 
dàng”. 

Phần góp ý của Cha Bình thật xác đáng, giúp cho sự giải 

thích thắc mắc này được hoàn hảo hơn. 

* 



Sau khi ra HàNội tổ chức Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhận làm Hội trưởng Danh dự của HĐVN, Trưởng 
Phạm Thanh Hiệp được Giám đốc Nxb Alpha Books gợi ý in lại 
các sách căn bản của BP sau khi in bản dịch cuốn Scouting for 
Boys Trưởng Hiệp bèn gọi điện thoại cho tôi đề nghị đưa các 
sách mà Ban Tu thư Huấn luyện Miền 2 đã in ấn để Alpha Books 
xuất bản, trước tiên là cuốn Đường Thành Công nhưng đề nghị 
xem lại nên bỏ chương “Vô tôn giáo”. 

Tuy rằng rất hoan nghênh Nxb Alpha Bọoks trong việc in 
ấn các sách HĐ, tôi sẵn sàng đưa những cuốn mà DCC. Tôn 



110 



Thất Đông và STĐĐ đã dịch & Tủ sách Tu thư Huấn luyện Miền 2 
đã ấn hành để tái bản cho ace HĐ có sách đọc, nhưng việc xuất 
bản cuốn Đường Thành Công nếu in lại toàn văn thì còn phải đắn 
đo xét lạị... vì khi Trưởng Nguyễn Thúc Toản ủy nhiệm cho tôi 
toàn quyền tái bản (có làm giấy đưa chính quyền thị thực chữ ký), 
để cho được hoàn chỉnh, tôi đã hiệu đính trên 1 4000 từ (bản thảo 
còn được cất giữ tại nhà Trưởng Vũ Anh Tuấn - Tráng Trưởng 
Tráng đoàn 812) đó là chưa kể việc đảo vô số mệnh đề cho đúng 
văn phong hiện đại . . . để thêm phần giá trị cho các dịch giả mà tôi 
vẫn để là Nguyễn Thúc Toản & Nguyễn Tấn Đức mà thôi. Ban 
đầu vì định đưa cho Nxb Trẻ ấn hành nện theo nguyên tắc in sách 
do Nxb thì ở trang cuối cùng, sau cả phần Mục lục, phải có ghi tên 
người chịu trách nhiệm xuất bản; npười hiệu đính hoặc sửa bản 
in, phát hành bao nhiêu cuốn, số giấy phép. . . nên phải ghi người 
hiệu đính là tôi. Đến khi Nxb không chịu cấp phép và bỏ tiền in thì 
tôi lấy bản đánh máy vi tính về để Trưởng Vũ Anh Tuấn & Tráng 
đoàn 812 ấn hành mà quên bỏ trang cuối... Thế là có người nói 
ra nói vào làm Trưởng Nguyễn Thúc Toản vì không hiểu về thủ 
tục của Nxb nên hiểu lầm là tôi sửa lưng Trưởng ấy, mặc dầu tên 
dịch giả ở đầu sách vẫn để tên 2 Trưởng Nguyễn Thúc Toản & 
Nguyễn Tấn Đức mà thôi... rồi lại có vài Trưởng trẻ a dua theo, 
mặc dù chưa đọc cả 2 cuốn và so sánh mà dám phát biểu rằng 
cuốn do Tủ sách Huấn luyện Miền 2 ấn hành chẳng khác gì cuốn 
xb lần đầu, mặc dù trong đó tôi đã chỉnh sửa hơn 4000 từ mà ý 
nghĩa khác hẳn như đã nêu trên ... đúng là ếch ngồi đáy giếng mà 
đua đòi nói chuyện trên trời xanh! 

Nếu bây giờ bỏ thêm “Tảng đá ngầm thứ 5: “VÔ TÔN 
GIÁO” thì càng không ổn nên tôi không nhận lời Trưởng PTH 
đưa cho Nxb Alpha Books in lại cuốn ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, 
thà để người khác làm, chứ ace HĐ không nên dính vào rồi mang 
tiếng về sau. 

Cuốn Scouting for Boys do người ngoài phong trào dịch 
lại toàn thể thành thử khác với cuốn HĐCTE của Trưởng Mai 
Liệu tóm lược nên không ai dị nghị gì được, còn những cuốn 
khác thì nên tránh tiếng là hơn! 



STĐĐ 



111 



Phát triển đời sống tâm linh 

Trong sinh hoạt Hướng Đạo 

A. Tư Tưởng Của Baden Powell về ĐSTL 

I. Nhản đinh 

1. Tín ngưỡng vảTâm linh 

a. Tín ngưỡng : Khi nói đến tín ngưỡng, thông thường ta 
mụốn nói đến niềm tin tôn giáo (hoặc đạọ giáo) như đạo Cơ 
Đốc (Công giáo La mã, Tin lành, Chính thống giáo), đạo Phật, 
đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Hồi... 

b. Tâm linh : Là sự cảm nhận “Thiêng Liêng” ngoài phạm 
vi tôn giáo do một hiện tượng hoặc một tác động nào đó ngoài 
khả năng suy luận của con người, vượt lên trên những giải 
thích khoa học thuần lý. 

2. DuvTảm vả Duvvảt 

a. Duy tâm : Thuộc về chủ nghĩa duy tâm (triết học duy 
tâm) cho rằng bản chất của vũ trụ là ý thức, ý thức có trước vật 
chất, vật chất là sản phẩm của ý thức. Đời sống tinh thần, sự 
hướng thượng, sinh hoạt tâm linh, tôn giáo, triết học, nghệ 
thuật, đạo đức.. .nằm trong phạm trù ý thức còn gọi là “thượng 
tầng kiến trúc” vì ý thức quyết định sự tồn tại. 

b. Duvvảt : Thuộc về chủ nghĩa duy vật (triết học duy vật) 
quan niệm rằng bản chất của vũ trụ là vật chất, có vật chất rồi 
mới có ý thức. Vật chất là một sự thực khách quan ở ngoài ý 
thức của con người. Những sinh hoạt vật chất của xã hội như 
như vấn đề lao động, phương thức sản xuất... là “hạ tầng cơ 
sở” quyết định “thượng tầng kiến trúc”. 

3. Hữu thằn vả vô thằn : 

a. Hữu thằn : Những người có niềm tin tôn giáo, có 
những cảm nhận tâm linh, có đời sống hướng thưựng và biết 
quan tâm đến tha nhân... đều là những người hữu thần. 

b. Vô thằn : Những kẻ chủ trương con người là bản thể 
vật chất, không có niềm tin tôn giáo, không có đời sống tâm linh. 
Đối với họ, con người không có “nguyên ủy” cũng không có 



112 



“chung cuộc”, hoàn toàn không bị chi phối và tác động bởi thần 
linh hay Đấng Tạo Hóa. Trong cuốn Đường Thành Công 
(Rovering to Sucess), Baden Povvell có nhắc đến vấn đề vô 
thần như sau: “Phía đen tối của tảng đá ngầm này là sự tai hại 
của thuyết vô thần và vô tôn giáo.. 

c. Hữu thằn vả mẽ tín : Trong các xã hội chưa phát triển, 
con người tin vào thần linh là một hình thức của tín ngưỡng dựa 
vào sự mê tín dị đoan. Họ tin vào các thần linh tối cao có quyền 
sinh sát và biến hóa trong vũ trụ như làm ra mưa gió giông bão 
sấm sét.. .Họ cũng có những nghi thức cầu nguyện và thờ 
phượng những gì mà họ cho rằng đó là “Đấng Toàn Năng”. 
Trong những xã hội bộ lạc hoặc kém phát triển, con người có 
thể tin và thờ phượng cùng lúc nhiều “thần linh” trái với sự tín 
ngưỡng và thờ phượng của các tín đồ các tôn giáo. 

Tuy nhiên, trong những xã hội trên, người ta cũng có 
những nhận thức liên quan giữa con người và vũ trụ như trong 
sách “Đường Thành Công” Baden Povvell đã viết: “Trong miền 
rừng núi ở Mỹ Châu, tuy không ai cho họ hiểu về tôn giáo, 
nhưng họ nhận thấy sự hiện hữu của Thượng Đế qua công 
trình kỳ diệu trong thiên nhiên.” 

4. Baden Povvell: Là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, ông 
hoàn toàn tin vào “Đấng Tạo Hóa” toàn năng đã tạo ra vũ trụ và 
cọn người, ông phân biệt rất rõ ràng giữa nghĩa vụ của một tín 
đồ tôn giáo và những sinh hoạt có tính cách tâm linh. 

5. Tâm linh vươt ra ngoải các nghi thức tôn giáo : Trong 
cuộc đời đầy sinh động và hữu ích, Baden Povvell - ngoài tính 
cách thuần thành của một tín đồ Thiên Chúa Giáo, ông còn là 
một người có đời sống tâm linh hết sức phong phú. ông là 
người mà ngay từ những ngày còn rất trẻ, đã có nhiều cơ hội đi 
đây đi đó để chiêm ngưỡng và suy niệm về những điều kỳ diệu 
của tạo hóa. Sự tiếp xúc với thiên nhiên làm cho tâm hồn ông 
thăng hoa và hướng thượng. Dựa vào những nhận thức và 
cảm nhận về vấn đề tâm linh, Baden Povvell đã đưa vấn đề tâm 
linh vào trong sinh hoạt Hướng Đạo như là một trong những 
nguyên tắc của Phong Trào. 

II. Phát Biếu Của Baden Povvell về VầnĐềTâm Linh 



113 



1 . Tâm linh lả nguyên tắc căn bản của Hướng Đao : Tâm 
linh là một trong những nguyên tắc căn bản phát sinh ra từ mục 
đích của Phong Trào nhằm vào sự phát triển toàn diện của trẻ 
em: thể lý, tính khí, tinh thần trách nhiệm, óc tháo vát và tinh 
thần phục vụ, có tín ngưỡng và tâm hồn hướng thượng. Trong 
những tác phẩm căn bản viết cho Hướng Đạo như cuốn 
“Hướng Đạo cho trẻ em” (Scouting For Boys), “Đường Thành 
Công” (Rovering To Sucess), “Hướng Dan Vào Nghề Trưởng” 
(Aids to Scoutmastership)...Baden Povvell đều có nhắc đến 
“ Tâm linh là nguyên tắc căn bản của Hướng Đạo”. 

2. Tâm linh đã cò sẵn trong sinh hoat Hướng Đao : Ngày 
2 tháng 7-1 926 tại hội nghị Hướng Đạo Thế Giới, Baden Povvell 
đã phát biểu: “Tôi được mời để mô tả đầy đủ về những điều 
trong tâm trí tôi về tôn giáo khi tôi thành lập Hướng Đạo. Tôi 
được hỏi: Tôn giáo đi vào Hướng Đạo ở nơi nào? Lời đáp của tôi 
là: Tôn giáo không đi vào gì cả, vì tôn giáo đã có sẵn ở đó rồi. 
Tôn giáo là thừa số căn bản nằm trong Hướng Đạo. ” 

3. Tâm linh gồm moi tín ngưỡng tôn giáo : Phong trào 
Hướng Đạo có tính cách hoàn vũ vì nó nhấn mạnh trên tình 
huynh đệ thế giới giữa các Hướng Đạo Sinh thuộc mọi quốc gia, 
mọi tầng lớp và mọi tín ngưỡng. Hai chữ Tâm Linh được dùng 
để chỉ mọi tín ngưỡng tôn giáo. Do đó Phong Trào Hướng Đạo 
thu nhận mọi thành phần tôn giáo và cổ vũ Hướng Đạo Sinh 
luôn quan tâm đến việc thực hiện đời sống tâm linh. Baden 
Povvell không quên nhắc nhở Hướng Đạo Sinh rằng: “Phần 
nhiều tôn giáo tuy mang tên khác nhau, nhưng đều thừa nhận 
có một Đấng Tạo Hóa...” chứng tỏ Baden Povvell ngoài việc 
khuyến khích Hướng Đạo Sinh thực hiện nghĩa vụ của một tín 
đồ tôn giáo còn có sự suy niệm chung về Đấng Tạo Hóa- Đấng 
Toàn Năng hoặc Thượng Đế khi nói đến vấn đề tâm linh, về mặt 
đạo giáo, Baden Povvell luôn quan tâm đến sự lựa chọn của mỗi 
người do nhận thức và ảnh hưởng của sự giáo dục chứ không 
do một động lực cưỡng chế nào. Badẹn Povvell phân biệt giữa 
giáọ dục và huấn thị. Giáo dục là truyền đạt, gợi ý, hướng dẫn. 
Huấn thị là ra lệnh, cưỡng bách. Trong giáo dục có sự lựa chọn 
và tìm hiểu còn huấn thị là chỉ tuân phục. Năm 1938 Baden 



114 



Povvell viết trong tờ “Head Quarter Gazette” rằng: “Đạo giáo chỉ 
có thể nắm bắt chứ không do giảng dạy mà có được" (Religion 
can be only caught not taught). Điều này cho chúng ta hiểu 
rằng: mỗi người đều được tự do tìm hiểu, lựa chọn để theo đuổi 
một đạo giáo. Không ai có thể bị buộc phải theo đạo giáo này 
hay đạo giáo khác ngoài ý muốn của mình. Con người là một 
thực thể tự do có lý trí và khả năng suy xét để tự quyết định sự 
chọn lựa của mình. 

4. Tâm linh lả yếu tố của nhản cách: Theo Baden Povvell, 
“tâm linh là yếu tố của nhân cách, là sự khắc phục nội tâm chứ 
không phải là một môn học.” Baden Povvell viết: “Tôn giáo là 
một điều thuộc về nhân cách, về sự xác tín của tâm hồn chứ 
không phải là sự huấn thị.” Con người có lý trí và tình cảm. Hai 
yếu tố này cho phép chúng ta nhận biết và đánh giá mọi sự vật 
qụanh mình trước khi có hành động ứng xử. Người có một đời 
sống tâm linh phong phú bao giờ cũng hành xử như một người 
có nhân cách, biết khắc phục nội tâm để hướng thượng và 
phục vụ tha nhân. Cư xử có nhân cách và khắc phục nội tâm 
không phải là điều được giảng dạy trong lớp, trong giảng 
đường mà là một sự suy niệm tiệm tiến trước các đối vật và hiện 
tượng quanh ta. Hướng Đạo Sinh là những người có rất nhiều 
cơ hội để tự rèn luyện nhân cách và khắc phục nội tâm thông 
qua các chương trình sinh hoạt và tiếp xúc với tha nhân cũng 
như sống trong môi trường thiên nhiên. 

5. Những vếu tố liên quan đến Đời sống Tâm Linh : Bản 
thân, tha nhân, thiên nhiên và phục vụ. Từ những phát biểu của 
Baden Povvell, Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (VVOSM) đã 
đưa ra các yếu tố chính có liên quan đến Đời sống Tâm Linh 
của Hướng Đạo Sinh là bản thân, tha nhân, thiên nhiên và 
phục vụ. 

Chính bản thân ta là chủ thể của lý trí và tình cảm tiếp 
xúc với tha nhân và thiên nhiên trong ý thức phục vụ. Các yếu 
tố trên đưa đến mục đích cuối cùng là đi tìm hạnh phúc cho đời 
sống. Vì vậy, rất cụ thể, Baden Povvell đã khuyên rằng: “Mỗi 
Hướng Đạo Sinh nên có một một tôn giáo và phải coi tâm linh là 
nền tảng cho đời sống của một Hướng Đạo Sinh". Nhưng 



115 



Baden Povvell cũng nhắc nhở: “ Tôn giáo không thể được xem 
như là chiếc áo được mặc trong ngày chủ nhật. Vì tôn giáo là 
một phần trung thực về cá tính của một Hướng Đạo Sinh, là sự 
phát triển tâm linh chứ không phải là một lớp sơn có thể gỡ bỏ đi 
được. ” 

B. Thiên Nhiên Và vấn Đề Tâm Linh 

Bi kịch tác gịa danh tiếng nhất của nước Anh vào cuối 
thế kỷ thứ XVI và đầu thế kỷ XVII là VVilliam Shakespeare viết: 
“Lời thuyết pháp của đá, ngôn ngữ của cây, cuốn sách của suối 
reo và điều tốt lành ở trong sự vật. ” 

Francis Bacon, triết gia người Anh vào cuối thế kỷ XVI 
đầu thế kỷ XVII cũng viết: “Học hỏi cuốn sách của thiên 
nhiên là nắm được cái chìa khóa để mở quyển sách của 
huyền bí. ” 

Kinh Coran viết: “Anh có thấy chăng là mọi sự trên trời 
dưới đất đều phụng sự Thượng Đế: mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 
núi non, cây cối, thú vật và tất cả mọi người. ” 

Baden Povvell viết: “Thiên nhiên là cuốn sách vĩ đại. Sự 
hiểu biết thiên nhiên đưa đến hiểu biết sự hiện hữu của Thượng 
Đế.” 

I. Sư Hiếu Biết Vả Hoc Hỏi Thiên Nhiên Của Baden 

Povvell 

1 . Thời niên thiều : ở vào lứa tuổi thiếu niên, lúc còn đi 
học, Baden Povvell thường một mình hoặc đôi lúc với bè bạn 
hoặc với mấỵ anh em trong gia đình đã thường vào chơi ở các 
công viên, đến các khu rừng một mình để săn thỏ, thường ra 
sông suối câu cá... rồi quan sát và khám phá ra nhiều điều kỳ thú 
của thiên nhiên như cây cối, hoa lá, đất đá, thú vật... ông cũng 
nhiều lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trăng sao trên bầu trời vào 
lúc ban đêm, xem cảnh mặt trời mọc lúc bình minh, cảnh hoàng 
hôn vào lúc trời chiều. ..để rồi nhận thấy niềm cảm xúc dạt dào 
trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ do bàn tay nhiệm mầu 
của Đấng Tạo Hóa dựng nên. Với lòng yêu kính thiên nhiên và 
tinh thần mạo hiểm như thế, ông đã từng một mình chèo thuyền 
lên tận nguồn của dòng sông Thamẹs. Một lần khác ông cùng 
với mấy anh em trong nhà chèo thuyền đi vòng quanh bờ biển ở 



116 



phía nam nước Anh. 

2. Trong quản đôi : Với tư cách là một sĩ quan phục vụ tại 
Ấn Độ để huấn luyện binh sĩ và được điều động đi đóng quân 
nhiều nơi như vùng Balkan, Nam phi, Malta... rồi chuyển qua 
Châu Phi giúp bảo vệ thành Mateking trong cuộc chiến với 
người Boers, Baden Povvell đã có rất nhiều cơ hội học hỏi nhiều 
điều của thiên nhiên. Đặc biệt Baden Povvell đã từng sống 
chung và sinh hoạt với các sắc dân thuộc các bộ lạc Phi Châu 
như những người con của thiên nhiên và học hỏi nhiều điều kỳ 
diệu của thiên nhiên trước những cảnh vật hoành tráng đầy vẻ 
huyền bí. Chính vì vậy mà Baden Povvell đã thấy sự hiện hữu 
của Thượng Đế khi đọc cuốn sách Thiên Nhiên: “Thiên nhiên là 
cuốn sách vĩ đại. Sự hiểu biết thiên nhiên đưa đến hiểu biết sự 
hiện hữu của Thượng Đế. ” 

3. Đi Du Lích : Sau đời sống quân ngũ, Baden Povvell đã 
dành nhiều thì giờ để đi du lịch nhiều nơi thế giới kể cả việc đi 
thăm các quốc gia có Hướng Đạo, tham dự các trại họp bạn 
Hướng Đạo thế giới. Trong các chuyến du lịch, ông có nhiều cơ 
hội đến thăm các kỳ quan thiên nhiên như những thác nước nổi 
tiếng, các ngọn núi hùng vĩ.. .Được gần gũi với thiên nhiên, ông 
đã cảm nhận được sự hiện hữu của Thượng Đế. Baden Povvell 
viết trong Đường Thành Công: “ Nếu anh chưa bao giờ du hành 
qua các rừng ở Ba Tây hay ở Trung và Tây Phi, khó lòng mà 
tưởng tượng nổi mối cảm xúc lạ lùng và ghê sợ khi nhìn thấy 
những cảnh trí đẹp đẽ và kỳ diệu của miền rừng ở nhiệt đới. Đối 
với những tâm hồn lạnh nhạt đến đâu, nó cũng gợi lên được tất 
cả vẻ mỹ lệ và sự trang nghiêm của một giáo đường. ./'Khi một 
mình leo lên dãy núi Andes nhìn thấy cảnh vật vô cùng kỳ diệu, 
ông đã viết: “Thật là quá sực tưởng tượng: trí óc hèn kém của 
người khó nỗi nhận thấy hết những vẻ đẹp ấy; tôi tự thấy mình 
như một kẻ đã xâm nhập vào chốn thiêng liêng. Ngắm cảnh 
trang điểm của tạo vật vào lúc ban mai như thế này là một việc 
lạ thường và ngoài sức tưởng tượng...” Baden Povvell cũng ghi 
lời của Abraham Lincoln khi ngắm thác nước Niagara: “ Những 
thác nước này gợi lại thời đại tối cổ khi Christophe Colomb trông 
thấy lục địa này lần đầu, khi Chúa Cứu Thế thọ hình trên thánh 



117 



giá, khi Moise dẫn người Do Thái qua Hồng Hải. . . ” 

4. Trai Hướng Đao đầu tiện ở Brovvnsea Island: Luận 
đôn là thủ đô và là một thành phố lớn của nước Anh có nhiều 
công viên và khu đất trống. Tại sao Baden Povvell lại không sử 
dụng những nơi đó để tổ chức cuộc cắm trại đầu tiên cho 20 em 
thiếu niên mà phải đưa các em qua tận đảo Brovvnsea? Điều 
này rất dễ hiểu vì , qua kinh nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên 
nên sự lựa chọn nơi cắm trại cho các em - một nơi hoang dã có 
nhiều cây cao bóng mát, hồ nước, rừng cây, các loài kỳ hoa dị 
thảo và các loài thú vật... là để cho các em có cơ hội thoát ra khỏi 
cái không khí ồn ào chen chúc của chốn thị thành, được sống 
với thiên nhiên, được tai nghe mắt thấy những điều mà ở trong 
thành phố không bao giờ các em thấy được. Các em được biết 
và học về các loài cây cỏ, các loài thú hiếm, ban đêm được 
ngắm những vì tinh tú trên bầu trời mênh mông, được xem 
cảnh mặt trời mọc vào buổi bình minh, cảnh trăng soi trên mặt 
hồ. Trong suốt những ngày trại ở Brovvnsea, các em đã nhận 
thức được cảnh thiên nhiên quá hùng vĩ và con người quá nhỏ 
bé của mình, nhận thức được rằng có một vũ trụ bao la do bàn 
tay của Đấng Tạo Hóa dựng nên. Từ trại thử nghiệm đầu tiên 
đó, Baden Povvell đã xử dụng thiên nhiên làm bối cảnh cho 
công cuộc giáo dục của Phong Trào Hướng Đạo. 

II. Tâm LinhTronq Bối CảnhThiẽn Nhiên: 

1 . Trẻ em cằn tiếp xúc với thiên nhiên: Năm 1 926 Baden 
Povvell viết về vấn đề tôn giáo cho các nam nữ Hướng Đạo có 
đoạn: “Thiên nhiên đem lại cho chúng ta phương pháp dễ hiểu 
và dễ học nhất. Khi ta cố gắng để dạy cho các trẻ em những quy 
luật về thần học trong bốn bức tường của lớp thì bên ngoài mặt 
trời chiếu sáng và thiên nhiên đang kêu gọi các em qua mắt mũi 
và xúc giác để phơi bày những kỳ quan và sự đẹp đẽ của Đấng 
Tạo Hóa”. Vì lý do đó, chúng ta hiểu được tại sao khi tổ chức kỳ 
trại “lịch sử” vào đầu tháng 8 năm 1907, Baden Povvell đã đưa 
các em đến đảo Brovvnsea. Mặt khác, Baden Povvell cũng hiểu 
tâm lý trẻ em là hiếu động, thích chạy nhảy, nô đùa ngoài trời 
hơn là thích ngồi trong các phòng ốc. Ta có thể nói mà không sợ 
quá đáng là: “Tiếp xúc với thiên nhiên như là một nhu cầu tự 



118 



nhiên của trẻ em. ” 

2. Thiên nhiẽn-trườnq giáo duc tâm linh: Baden Povvell 
viết: “Hướng Đạo không phải là một câu lạc bộ, cũng không 
phải là một trường học Đạo ngày chủ nhật nhưng là một trường 
giáo dục thiên nhiên, cần hoạt động ngoài trời nhiều hơn... Sự 
cảm nhận mạnh mẽ rằng thiên nhiên khả hữu tạo nên một bầu 
không khí dẫn đến sự suy tưởng về những điều cao hơn như 
nghĩ về Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa. ..hay sự biến chuyển của 
vũ trụ như giông tố, núi lửa, sóng thần, động đất. . . ” 

Cũng thấy được tác dụng của thiên nhiên đối với trẻ em 
trong việc giáo dục nên văn hào Pháp là Alexandre Dumas (fils) 
đã viết như sau: “Nếu tôi là vua nước Pháp, tôi sẽ cấm trẻ em 
dưới mười hai tuổi sống nơi thành thị. Chúng phải sống nơi 
quang đãng, dưới ánh mặt trời, ngoài đồng nội, giữa cỏ cây và 
làm quen với các súc vật, cùng sống trực tiếp với thiên nhiên. 
Nhờ đó thân thể chúng sẽ trở nên cường tráng, trí khôn minh 
mẫn, tâm hồn dạt dào ý thơ và chúng sẽ khao khát tìm tòi. Điều 
sau này rất hữu ích đối với giáo dục hơn bất cứ quyển văn phạm 
nào hiện hữu trên thế gian. . . ” 

Nhiều nhà giáo dục và tâm lý trẻ em cũng đã đồng quan 
điểm là dùng thiên nhiên như là một ngôi trường mà ở đó trẻ em 
học được nhiều thứ, trên hết là làm cho đầu óc chúng mở rộng 
tầm nhìn ra vạn vật và tâm hồn chúng trở nên quảng đại, hướng 
thượng và nghĩ đến tha nhân nhiều hơn. Nhưng chưa có một 
nhà giáo dục nào có một phương thức khả dĩ đưa các em đi vào 
thiên nhiên theo ý muốn của họ ngoại trừ Baden Powelj, người 
sáng lập Phong Trào Hướng Đạo. Baden Povvell đã đề ra các 
nguyên lý và phương pháp Hướng Đạo phù hợp với nhiều lứa 
tuổi khác nhau như Âú -Thiếu Thanh -Tráng để huấn luyện cho 
những thành phần này trở thành những công dân hữu ích cho 
xã hội đồng thời có một đời sống tâm linh phong phú. Phong 
Trào Hướng Đạo đã bước sang năm thứ 105 với gần ba mươi 
triệu đoàn sinh có mặt khắp nơi trên thế giới. 

c. Những Định hướng trong việc Phát triển Đời 
Sống Tâm Linh 



119 



I. Chỉ dẫn của Văn Phòng Hướng ĐạoThế Giới: Trải qua 
những sinh hoạt tâm linh có tính cách thực tiễn của Hướng Đạo 
Sinh thuộc nhiều tôn giáo trên thế giới, Văn Phòng Hướng Đạo 
Thế Giới kể từ năm 1922 trở đi đã tu chính và đưa ra một số 
mẩu mực cho Hướng Đạo Sinh dùng trong lúc tuyên đọc lời 
hứa. Vài ví dụ: 

Phật giáo: Dutytomyreligion 

Hồi giáo: To be faithful to God and follow in the íootsteps 
of His Prophet and His Disciples 

Hindu: Dutyto my Dharma 

Cơ Đốc Giáo: Duty to God 

Thực hiện việc phát triển Đời sống Tâm Linh cho Hướng 
Đạo Sinh là: Sự Khôn Ngoan, Sự Đón Nhận, Sự Thờ Phượng, 
Làm Việc và Tiếp Cận Với Thiên Nhiên. 

1 . Khôn Ngoan (VVỈsdonrO: Hướng Đạo không buộc các 
em phải theo một mẩu rpực định sẵn. Các em được mời gọi để 
“Làm Hết Sức li/lình” hầu phẩt triển đầy đủ đời sổng cá nhân - 
trong đó có cả vấn đề tâm linh. Các em sẽ dễ thành công khi 
bước vào đời sống người lớn có đầy đủ khả năng, sự quyết tâm 
và tinh thần trách nhiệm để xây dựng một đời sống luôn luôn 
thăng tiến và hướng thượng. 

2. Sư Đòn Nhản (VVelcome) : Một trong những đặc tính 
của trẻ là Muốn Chơi và Được Chơi với bạn bè. Do đó ảnh 
hưởng của bạn bè đóng vai trò tích cực cho sự phát triển của 
trẻ. Hệ thống Hàng Đội Tự Trị làm nền tảng cho phương pháp 
Hướng Đạo: phân công trách nhiệm, chia sẻ với bạn bè, sinh 
hoạt dân chủ, tin tưởng vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Các em 
Được Đón Nhận và Đón Nhận Người Khác để từ đó phát sinh 
ra sự khoan dung. Kết quả là: Phát triển mặt tình cảm xã hội và 
phương diện tâm linh. 

3. Sư Thờ Phương (VVorship): T heo Baden Povvell “Tôn 
giáo thật là một việc rất đơn giản”. Ngoài việc kính mến và 
phụng sự Thượng Đế theo đạo giáo của mình, Hướng Đạo 
Sinh phải có những giây phút tâm linh không tách rời với những 
sinh hoạt thường nhật. Những giây phút tâm linh này giúp cho 
Hướng Đạo Sinh có dịp suy ngẫm đến những sự kiện mà các 



120 



em đã gặp và trải qua để các em hiểu được những giá trị của nó 
rồi từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Các sự kiện có thể là từ 
một bài hát, một bài thơ, lúc dựng lều, khi nấu ăn, tham dự trò 
chơi, lúc tĩnh tâm hay chào cờ.. .Việc cầu Nguyện cũng cần 
thiết và cần quan tâm. Baden Povvell viết: “Cần những giây 
phút nguyện gẫm về một vấn đề gì...” nhưng “Hãy để những 
lời cầu nguyện đến từ tấm lòng hơn là thuộc lòng lời 
nguyện”. 

' 4 . Lảm Viẽc (The VVorkV Năm 1996 tổ chức Văn Hóa 
Giáo Dục và Khoa Học của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhấn 
mạnh rằng: “ Học để biết không còn đủ cho thế giới hôm nay. 
Phải kèm theo học bằng việc làm. Học để nên người và học để 
sống với người khác”. Thông qua Luật và Lời Hứa của Hướng 
Đạo -”Giúp ích” là làm việc trong tinh thần phục vụ. Hiến 
chương của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới có đề cập đến 
việc “Tham gia vào việc phát triển xã hộỉ’ tức là làm việc trong 
phạm vi phát triển cộng đồng như công tác giáo dục (dạy học), y 
tế (chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em...), dinh dưỡng 
(giúp kẻ thất nghiệp, vô gia cư...), chống kỳ thị, chống bài 
ngoại. ..Làm việc là cơ hội thể hiện lòng nhân ái và từ tâm - một 
trong những hình thức thực hiện Đời sống Tâm Linh của người 
Hướng Đạo Sinh. 

5. Tiếp Cản Với Thiên Nhiên (Contact With Nature): 
Thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của trẻ 
em về thể lý cũng như tinh thần, đặc biệt là phương diện tâm 
linh. Nên đưa các em đến sinh hoạt ở những nơi khác nhau như 
sông hồ, thác nước, rừng núi, biển, hang động để các em cảm 
nhận được tình yêu thiên nhiên đối với cây cỏ, thú vật, trăng sao 
và chiêm ngưỡng những kỳ quan của vũ trụ và sáng tạo của 
Thượng Đế. Khi đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, các em là tín 
đồ Cơ Đốc Giáo có thể liên tưởng đến những bài giảng của Đức 
Chúa trên núi, các em Phật tử nhớ đến việc thái tử Tất Đạt Đa 
lìa bỏ hoàng cung vượt qua sông A Nô Ma để vào nơi rừng sâu 
núi thẳm tu luyện tìm đường giải thoát chúng sinh. Khi thuật lại 
những lời của Abraham Lincoln trước cảnh trí vô cùng hùng vĩ 
của thác nước Niagara, John VVesley viết: “Những lời nói đó 



121 



bao hàm tất cả các vấn đề về tạo vật, về sự hiện hữu của 
Thượng Đế, về sự huyền bí và sức mạnh của vũ trụ, về lịch sử, 
về ý nghĩa cứu thế và về vận mệnh của con người. Sự thừa 
nhận cộ Thượng Đế trong thiên nhiên và trong sự tin tưởng có 
một Đấng Thiêng Liêng trong công việc làm của của loài người 
chỉ cách nhau một bước. ” 

II. Thưc Hiên Viẽc PhátTriền Đời sống Tâm Linh 

1. Đối với Trưởng: 

a/ Phải là tín hữu của một tôn giáo. Một Trưởng Hướng 
Đạo không tôn giáo hoặc là kẻ vô thần thì không có đủ tư cách 
để giáo dục các em nhất là về phương diện tâm linh. Có một 
đạo giáo cũng chưa đủ, Trưởng Hướng Đạo phải biết sống 
theo những điều dạy của đạo giáo mình. 

b/ Phải làm gương tốt. Baden Povvell luôn nhắc nhở rằng 
Trưởng là người luôn luôn phải nêu gương tốt cho các em mọi 
lúc mọi nơi. Trưởng dạy cho các em làm điều tốt điều thiện mà 
chính Trưởng là người không làm theo những gì mình nói với 
các em thì Trưởng đó nên xét lại mình xem có xứng đáng để 
“giáo dục” các em hay không! Trưởng không nện biện minh 
những điều sai trái của mình như hút thuốc lá, uống rượu, nói 
khoát, phát ngôn bừa bãi...trướcmặtcácem.Đó cũng là những 
điều mà Baden Povvell có nhắc đến trong cuốn “Đường Thành 
Công” viết cho tráng sinh - những người nắm tương lai vận 
mệnh của Phong Trào. Tóm lại là Trưởng phải sống đúng tinh 
thần của Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. 

c/ Yêu thiên nhiên: Đứng trước thiên nhiên Trưởng 
Hướng Đạo cảm nhận được “Vũ Trụ Vô Biên” và con người chỉ 
là một sinh vật nhỏ bé. Trưởng là người dạy cho các em hiểu và 
yêu mến thiên nhiên, loài vật, cây cỏ. ..Trưởng dạy cho các em 
biệt cám ơn thiên nhiên vì thiên nhiên đã cho các em biết bao 
điều hữu ích, ngoạn mục và nhất là tác động mạnh mẽ vào tâm 
hồn trong sáng của các em. 

d/ Ỷ thức và chấp nhận việc phát triển Đời sống Tâm 

Linh. 

Trưởng phải tham dự các khóa huấn luyện từ căn bản 



122 



trở lên để thu nhận những kiến thức và kỹ năng mới của Phong 
Trào. Đặc biệt là Trưởng phải ý thức và chấp nhận một cách 
đứng đắn về vấn đề phát triển tâm linh. Tìm đọc tài liệu và ghi 
danh tham dự các khóa học về hướng dẫn tâm linh. Khuyến 
khích và sắp xếp cho đoàn sinh của mình tham dự các khóa học 
như Religion Avvard hoặc Religion Merit Badge do District hoặc 
Council tổ chức vì các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đều nằm 
trong hệ thống của BSA hoặc GSUSA. 

e/ Làm việc thiện. Trưởng phải giải thích ý nghĩa và tác 
dụng của việc thiện và khuyến khích các em thực hiện mội 
ngày. Đối với Sói Con là: Mỗi ngày làm vui lòng một người. Đối 
với Thiếu sinh: Mỗi ngày làm một việc thiện. Châm ngôn của 
tráng sinh là: Giúp ích. Nhưng trên hết, Trưởng phải là người 
phải dấn thân vào những công việc thiện nguyện với tư cách là 
một thành viên của nhân loại, của quốc gia và của cộng đồng. 
Làm được điều đó, Trưởng mới có cơ hội thể hiện lời hứa “Giúp 
ích mọi người bất cứ lúc nào" một cách cụ thể trước khi khuyến 
khích và hướng dẫn các em thực hiện Lời Hứa thứ nhì. 

f/ Tự học để thăng tiến. Trưởng Hướng Đạo nên tìm hiểu 
các tôn giáo bạn để chia sẻ và kính trọng mọi người chung 
quanh. Đọc sách thuộc các lãnh vực nhân văn như giáo dục, 
tâm lý, xã hội, văn học, kinh tế... để mở mang kiến thức.Tham 
dự các sinh hoạt đặc biệt như hội luận, hội thảo, thuyết trình các 
đề tài trên.Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sinh hoạt gia đình 
và cộng đồng để rút tỉa những kinh nghiệm hầu làm phong phú 
thêm cho sinh hoạt Hướng Đạo.Thường xuyên viếng thăm gia 
đình các đoàn sinh để tạo sự liên hệ mật thiết giữa gia đình và 
Hướng Đạo. Nên học hỏi nơi các Trưởng có kinh nghiệm về đời 
sống Hướng Đạo và cách tổ chức sinh hoạt tâm linh cho đoàn 
sinh. 

2. Đối với đoản sinh Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, trẻ em 
cũng đều thích chơi. Các em tự tìm ra cách thức để chơi, đồng 
thời tìm phương tiện để chơi như xử dụng các món đồ chơi, tự 
tạo ra các món đồ chơi, tìm nơi để chơi. Nếu không có đồ chơi 
thì các em chạy nhảy, leo trèo, đuổi bắt ngoài trời hoặc ngay cả 
trong phòng ốc. Dĩ nhiên các em cũng cần đến các em khác để 



123 



cùng chơi. Điểm đáng lưu ý nữa là trong lúc chơi, các em đều 
có tâm lý là muốn hơn bạn bè như giành giật nhiều đồ chơi, 
chạy cho nhanh hơn, trình diễn hay hơn... Nếu chơi theo toán 
hay đội thì luôn luôn muốn toán hay đội củạ mình thắng toán 
khác đội khác. Khi càng lớn các em đều muốn thành công như 
muốn học giỏi, hoàn tất công việc tốt đẹp, ra trường đạt điểm 
cao, muốn kiếm việc làm tốt cũng như thành công trong việc 
giao tế xã hội. Như vậy giữa cá nhân của mỗi em đều có sự liên 
hệ gắn bó với những người và sự kiện chung quanh. Dựa vào 
những yếu tố trên, Trưởng phải biết hướng dẫn cho các em - 
ngoài việc chơi trong tinh thần Hướng Đạo, các em còn biết 
được giá trị đích thực của sự liên hệ giữa người và người, giữa 
người và các biến cố chung quanh. Từ đó các em dần dần hiểu 
biết và khám phá ra rằng các em còn có một đời sống tâm linh 
tùy theo mức độ nhận biết của mình về vũ trụ. Cụ thể là các em 
được hướng dẫn để tham gia: 

a/ Các trò chơi: Các ẹm được dự các trò chơi để phát 
triển khả năng của các em về sự tìm tòi khám phá, mưu lược, 
sự nhanh nhẹn, khéo léo. Các em được chơi chung với các bạn 
bằng Phương Pháp Hàng Đội. Nhưng trên hết các em phải 
chấp hành các quy định của trò chơi trong đó có sự thẳng thắn 
và sự quan tâm đến kẻ khác như giúp cho các em không hiểu 
nội dung trò chơi, giúp các em có sức khỏe kém hơn mình để 
cùng được tham dự trò chơi một cách bình đẳng. 

b/Trại: Các kỳ trại của đơn vị, trại liên đoàn, trại họp bạn 
miền trại họp bạn quốc gia hay thế giới sẽ làm tăng hiệu quả 
của việc nối kết sinh hoạt với tâm linh. Tình “Huynh Đệ Hướng 
Đạo”, anh chị em “Bốn Biển Một Nhà” sẽ dẫn đến sự hướng 
thượng vì mọi người đều có chung một niềm vui, một ước mơ 
và hy vọng. 

c/Làm việc thiện: Nhắc lại câu chuyện Làm Việc Thiện 
của một Hướng Đạo Sinh người Anh. Một thương gia người Mỹ 
đến thủ đô Luân Đôn vào một sáng sương mù dày đặc và 
không tìm được địa chỉ cần đến . Một cậu bé từ đâu chạy đến hỏi 
người khách lạ , biết người khách từ xa đến Luân Đôn và vì 
sương mù nên đi lạc. Cậu bé tình nguyện dẫn đường cho người 



124 



khách lạ đến đúng địa chỉ muốn đến. Khi đến nơi, người khách 
định trả tiền thù lao dẫn đường nhưng cậu bé không nhận. 
Người khách lạ hỏi tại sao thì cậu bé trả lời rằng “Hướng Đạo 
sinh làm việc thiện không nhận thù lao”. ông ấy bèn tìm hiểu 
Hướng Đạo là gì, biết được Phong Trào Hướng Đạo có từ Anh 
do huân tước Baden Povvell sáng lập năm 1 907. Sau đó ông về 
Mỹ và vận động để thành lập Hướng Đạo vào năm 1 91 0. Đó là 
ông VVilliam D. Boyle, người đã đem Phong Trào Hướng Đạo từ 
Anh sang Mỹ. Hiện nay tại trại trường Gilvvell ở Anh có một bức 
tượng Con Bò Rừng do hội Hướng Đạo Mỹ tặng để nhớ đến sự 
kiện nói trên. Có rất nhiều việc thiện nhỏ rất cụ thể mà các 
Hướng Đạo Sinh có thể thực hiện mỗi ngày chẳng hạn như mở 
cửa cho người già đi vào tiệm, nhặt một mẩu rác trong nhà ăn ở 
trường học, nhường chỗ trên xe bus...Các em được giải thích 
cặn kẽ về mục đích của việc thiện để các em hãnh diện việc làm 
của mình. 

d/ Viếng thăm kỳ quan và thắng cảnh: Dạo biển, leo núi, 
chèo thuyền, thăm các thắng cảnh và kỳ quan thiên nhiên để 
các em khi đứng trước cảnh thiên nhiên sẽ dễ nhận ra thực tại 
tâm linh do sự cảm nhận và suy niệm. Những khung cảnh hùng 
vĩ và huyền bí sẽ kích thích sự tò mò của các em để từ đó các 
em tìm hiểu sự liên hệ mật thiết giữa người và vạn vật. Đó là 
những suy niệm thuộc về tâm linh. 

e/Sinh hoạt xã hội: Các em có thể đến thăm các cơ sở 
tôn giáo và xã hội như nhà dưỡng lão, trung tâm dành cho 
những người vô gia cư, trung tâm chăm sóc trẻ em, trung tâm 
sinh hoạt của những trẻ em phạm pháp. ..Các em cũng có thể 
tham gia sinh hoạt cộng đồng trong khu vực gia cư mình ở, 
trong trường lớp, cộng đồng các sắc tộc... Tham gia vào các 
công cuộc cứu trợ như lụt lội, bão tố, động đất bằng cách đi bộ 
gây quỹ, bán sản phẩm cứu trợ. ..Các em cũng có thể tham gia 
vào các sinh hoạt có tính cách văn hóa như trình diễn văn nghệ 
hoặc thi đua thể dục thể thao, võ thuật.. .Những sinh hoạt này 
giúp phát triển nhân cách và lòng nhân ái của mình. 

f/ Thăng tiến cá nhân: Ngoài việc học văn hóa ở trường, 
các em luôn phải kiếm cơ hội học hỏi để gia tăng kiến thức và 



125 



đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của đời sống và sở 
thích của mình như âm nhạc, hội họa, nấu ăn, điện toán, nhiếp 
ảnh, cơ khí , võ thuật, kịch nghệ. ..Đặc biệt là các em tham gia 
các chương trình chuyên hiệu của Hướng Đạo trong đó có 
chuyên hiệu về tôn giáo (Religion Merit Badge) và phần 
thưởng về tôn giáo (Religion Award). 

Ngoài ra, các em nên tổ chức các cuộc thăm viếng các 
bạn Hướng Đạo cùng đội cùng đoàn để cùng nấu ăn, bơi lội , 
xem phim, đọc sách. ..để từ đó tình bạn chân thật được nẩy nở. 

D. Kết Luận 

Đức Đạt Lai Lạt Ma viết trong cuốn “Sống Hạnh Phúc- 
Chết Bình An” rằng: “Con người có đời sống tâm linh là những 
con người sống hạnh phúc “. 

Sở dĩ Phong Trào Hướng Đạo đã vượt qua con số một 
trăm (100) năm là vì: 

1/ Hướng Đạo là một Phong Trào giáo dục thực tiễn 
dùng bối cảnh thiên nhiên để rèn luyện trẻ em về phương diện 
tính khí, óc tháo vát, tinh thần công dân và phục vụ tha nhân. 

21 Phong Trào Hướng Đạo khuyến khích và hướng dẫn 
cho trẻ em có một đời sống tâm linh và luôn có tâm hồn trong 
sáng và hướng thượng. 

Những đặc tính trên có thể gọi là Nhân Bản của Hướng 
Đạo. Thay lời kết luận, xin mượn lời của giáo sư Fisher, một 
cựu phân khoa trưởng của đại học Oxtord và đồng thời cũng là 
chủ tịch ủy Ban Giáo DụcAnh Quốc như sau: 

“Phọng Trào Hướng Đạo là một trong những phát minh 
tốt đẹp nhất về mặt giáo dục cũng như những phát minh vĩ đại 
nhất. Thành công của Phong Trào này là ở chỗ nó đã đặt nền 
móng trên sự đánh giá một cách xác thực bản tính của trẻ em và 
nó đã tiếp xúc chặt chẽ với các yếu tố chân thực của bản tính 
con người, chứ không ly khai với những yếu tố ấy. ” 

Một Hướng Đạo Sinh được hướng dẫn thực hiện đời 
sống tâm linh một cách đầy đủ và ý nghĩa mới có thể trở thành 
con người toàn diện về mặt thể lý, tính khí, tinh thần công dân 
và phục vụ tha nhân. 



126 



Hoàng Kim Châu RS 



Tài liệu tham khảo 

- Scouting and Spiritual Development của VVorld Scout 
Bureau, October2001 

- Đường Thành Công của Baden Povvell, bản dịch của 
Trưởng Nguyễn Tấn Đức & Nguyễn ThúcToản 

- Quan Điểm Của B.p (B.P' Out Look), bản dịch của 
Trưởng Tôn Thất Sam 

- Dấu Chân Người Sáng Lập (Footsteps Of The 
Founder), bản địch của Trưởng Tôn Thất Sam 

- Một số sách báo Hướng Đạo Việt Nam 




127 




Môi trường và phương pháp giáo dục nào 
đã tạo ra một BP, một anh hùng của 2 cuộc đờì 

Bà Henrietta Grace (mẹ của BP) kết hôn với giáo sư Baden 
Povvell đã sinh hạ 10 người con từ Henry VVarington Smyth Povvell 
(1847) đến Badẽn Fleícher Smyth (1860) mà BP là thứ 8 (1857). 

Với một gia đình đông con như thế, hai ông bà giáo sư Baden 
Povvell rất chú trọng về giáo dục và đặc biệt là đối với stephen (BP), bà 
Henrietta Grace là một bà mẹ đầy đủ tình thương và khả năng nuôi dạy. 
Bà chăm sóc, theo dõi với sự cộng tác của một nữ trợ tá người Đức. 

Bà giảng dạy nặng về quan điểm lý tượng, về danh dự và 
nhiệm vụ. Mỗi khi thời tiết tốt, các con được khuyến khích rong chơi tại 
các công viên để học hỏi về thảo mộc và sinh vật. Khi thời tiết không tốt, 
các con được học và chơi với thư viện phong phú của giáo sư Baden 
Povvell đầy dụng cụ khoa học, những mẫu về khoạ học tự nhiên. Các 
con cũng được giáo dục về giá trị của tiền bạc và tiết kiệm. Một hộp tiết 
kiệm chung đã được đặt ra để các con có tiền bỏ túi riêng và tuân thủ kỷ 
luật chi tiêu. Bà mẹ tìm mọi cách để STEPHE cố gắng sức, chú trọng về 
tương lai của STEPHE làm sao theo kịp bước đi của cha là một người 
có tri thức cao rộng, khả năng mỹ thuật sáng ngời. 

Giáo sư Baden Povvell mặc dù vô cùng bận rộn về nghề nhà 
giáo và nghiên cứu khoa học, vẫn dành thời gian để sống cạnh các con, 
thời gian rảnh, ông ta chơi đàn Organ, hướng dẫn họa và hoạt họa... 
Ông ta biên soạn nhiều sách về vật lý, thần học và triết lý. 

Nhờ môi trường thuận lợi và phương pháp giáo dục toàn diện 
của cha mẹ, STEPHẸ biết soạn kịch, tự diễn kịch với anh chị ẹm, thông 
minh và sáng tạo, biết cách biến những vật vô dụng thành đồ hữu ích, 
thích hội họa với bút chì vẽ và các màu nước. 

Năm 13 tuổi, bắt đầu vào học tại Charterhouse, sau khi ra 
trường STEPHE thi vào quân đội Hoàng gia và đã thi đỗ với vị trí 7 trên 
71 8 thí sinh trúng cách. 

Vào 30/1 0/1 876, STEPHE từ biệt gia đình để bắt đầu một cuộc 
đời rạng rỡ về binh nghiệp và cả sự nghiệp giáo dục, đào tạo thanh 
thiếu nhi thành người hữu dụng. 

Nguyễn Thúc Tuân 

SCNT 

Trích và lược dịch từ 

The two lives of a hero 

Của VVilliam Hillcourt 



128 




Ngày Tháng Cũ 



Tạ bỗng nhớ lung linh ngày tháng cũ 
Lối mòn xưa vang vọng tiếng cười reo 
Nắng sớm mai đơm hoa tình Bách Hợp 
Gió chiều lên nhớ giấc ngủ lưng đèo 



Đồi núi thênh thang hồn ta lãng đãng 
Dòng nước trôi theo chiếc lá vàng rơi 
Thắp sáng đỉnh trời vầng trăng mộng mị 
Sóng bờ xa tình ấp ủ biển khơi 



Nhịp bước chân vang lời ca tuổị trẻ 
Trái tim hồng nung nấu mảnh hồn trai 
Lời sông núi phiêu du đường huyết quản 
Mơ giống nòi rạng rỡ một ngày mai 



Ta bỗng nhớ lung linh ngày tháng cũ 
Sương khuya rơi thấm ướt Lửa Dặm Đường 
Chim vui hót chào bình minh vẫy gọi 
' ng lòng ta mãi vấn vương 



Phong Châu 



Tôi đã chụp ảnh cùng với Cụ Bi Pi 



Sư tử Đảm đương TTS 

Năm 201 0, khi qua Hoa Kỳ tham dự Trại Họp bạn kỷ niệm 1 00 năm 
thành lập BSA, tôi được T rường Nguyễn T ấn Đệ đưa đi thăm T rụ sở 
Trung ương Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Dallas-Texas và National 
Scouting Museum ở cạnh đó. Trong dịp này, tôi đã chụp ảnh chung 
với Vị sáng lập PTHĐ. 

Thật thế, không phải Cụ Baden Povvell hiện hồn giữa ban 
ngày, cũng không phải tôi nằm mơ vì tôi sẽ đưa những hình ảnh đã 
chụp để in theo đây cho các bạn xem. 

Khi vào đại sảnh, nơi thuyết trình Lịch sử thành lập Hướng 
Đạo Hoa Kỳ, trong ánh sáng lờ mờ của phòng chiếu những hình ảnh 




130 







về quá trình thành lập và những sinh hoạt của BSA trên màn ảnh 
rộng đại vĩ tuyến, cỏ một người ngồi phía trước để thuyết minh, 
miệng nhóp nhép theo lời nói, đầu nghiêng qua nghiêng lại, mắt 
chớp chớp... tuy trông hơi trẻ hơn BP như ta thường thấy, nhưng 
không thể là ai khác vì dây đeo cổ có 6 mẩu gỗ Dinizulu. 

Khi đèn bật sáng, tôi thấy rõ một người ngồi sống động như 
thật. Tôi nói với người quản lý ở đây rằng mình là khách phương xa, 
muốn chụp hình với Cụ BiPi để làm kỷ niệm. Một thoáng ngần ngừ 
nhưng khi thấy tôi đưa tấm thiếp SPECIAL GUESTS AND VIP 
INVITATION của BSAgửi đích danh tôi thì ông ta bằng lòng cho tôi 
lên đứng gần “Cụ” để ông chụp hình giùm. 

Đó là một robot Ịàm giống như thật, khi tôi đặt tay lên vai “Cụ” 
cũng thấy mềm mại, đầu Cụ nghiêng qua nghiêng lại nhìn tôi, mắt 
nhấp nháy & miệng cũng mỉm cười như người sống. Tôi chụp với 
hình tượng mà tưởng như là chụp với Cụ BiPi khi còn sống vậy. Hình 
tượng này lấy mẫu lúc còn trẻ nên mặt ít nếp nhăn, có lẽ khi Cụ qua 
thăm Hướng Đạo Hoa Kỳ và chụp hình với VVilliam Hilcourt mà tôi đã 
thấy trong cuốn sách THE TWO LIVES OF A HERO do Green Bar Bill 
viết chung với Phu nhân của Cụ BP. 



Tôn Thất Sam 



131 




* UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 

BBT. Chỉ mới 6 tháng đầu năm 2014 đã có một số 
Trưởng lìa rừng. Họ là những huynh trưởng kỳ cựu đã từng 
cống hiến một cách tích cực trong việc xây dựng phong trào. 
Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, GVMD. Xin có bài tưởng 
nhớ các Trưởng Ngô văn Phương, ALT Đỗ Văn Ninh, ALT Tôn 
Thất Hy, ALT Đinh Xuân Phức, Akela Trần thị Hóa. 

GVMD 

Gấu Điềm đạm - Ngô Văn Phương 

Sáo Dễ thương 




Trưởng Gấu Điềm Đạm Ngô Văn Phương sinh ngày 
22/2/1931 tại Cái Răng, Châu thành, cần Thơ. Nguyên quán Vắn 
Hà, Bắc Ninh. Tên khai sinh khi ra đời Ngô Minh Ngọc, bí danh khi 
tham gia cách mạng Lê Bạch Sơn, bút hiệu Trần Việt Hải. Tên Rừng 



132 



Gấu Điềm Đạm. Tham gia sinh hoạt HĐ từ Sói con - gián đọạn thời 
gian dài vì vào bưng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 
Sau năm 1975, công đã thành danh đã toại ông tái sinh hoạt HĐ hết 
sức bài bản đầy hấp lực: ông lập LĐ Trương Định, tự mình đảm trách 
Liên Đoàn Trưởng, sáng chủ nhật y phục chỉnh tề dẫn sói con là cháu 
nội cháu ngoại đi bộ từ nhà ở đường Phạm Ngũ Lão, gần chợ Thái 
Bình, băng qua công viên Quách Thị Trang, ngang hông chợ Bến 
Thành đến công viên Tao Đàn. Bây giờ thì chuyện này là bình 
thường; nhưng lúc bấy giờ sinh hoạt HĐ bị cấm kỵ, huynh trưởng nào 
còn ghiền hướng đạo thì “sinh hoạt chui”. Giáo dục con em mà phải 
“chui” thì quả là trớ trêu. Hình ảnh cụ già đồng phục dẫn Sói con, 
Thiếu sinh đi họp, đi trại là một hình ảnh vừa đẹp lại vừa hiên ngang, 
đập mạnh vào mắt mọi người ở ngay trung tâm thành phố là niềm tự 
hào và khích lệ cho phong trào, ông cho in lạl những cuốn sách cũ 
của HĐ như: “Bước đường đầu, Phép hàng đội, Hướng đạo cho trẻ 
em, Đội của tôi, Nghi thức, Chương trình đẳng thứ...” ông cũng cho 
tập hợp các đơn thư xin tái lập Hội in thành 1 cuốn rất công phu. In 
sách xong ông gởi biếu các Trưởng ở các tỉnh xa, còn ở Sài Gòn thì 
thuê xe ôm đẹm đến các Trưởng. Những người thân quen ở cách xa 
độ 5, 7 cây số thì chính anh tự đi xe gắn máy chở đến. Những đơn vị 
cộ lễ lạc anh kéo các Trưởng của LĐ đến dự. Thú thật anh em ta có 
đầu óc kỳ thị cho rằng anh là HĐ quốc doanh nên đối xử với anh và 
đơn vị anh không mấy mặn mà. Mặc dù vậy anh kiên trì lấy nhiệt tâm 
nhiệt tình sống chan hòa với anh em. Anh đã thành công từ LĐ anh 
chuyển lên thành Đạo Phong Châu, mời một Trưởng giỏi là cụ Vượn 
Tận Tâm làm Đạo phó, mời Trưởng Đỗ Hữu Long thay mình làm Liên 
Đoàn Trưởng Trương Định, còn anh thì gánh vác trách nhiệm Đạo 
Trưởng Phong Châu. Song song với việc này anh còn được anh em 
tín nhiệm trong vại trò “Trưởng ban liên lạc HĐS tại Sài gòn”. Thành 
công vang dội nhất là sinh nhật lần thứ 149 củạ BP anh đã được anh 
em họp tại nhà Tr. Nguyễn Duy Thu Lương bầu làm Trưởng Ban tổ 
chức, anh lập tức mời các Trưởng sau đây làm phó ban: Trần Văn 
Hợp, Nguyễn Tiến Lộc, Trần Minh Thiện, Phạm Thanh Hiệp, Bùi Tiến 
An, Vương Thới Trung. Buổi lễ thành công tốt đẹp, hơn 800 HĐS từ 
khắp nơi trên đất nước về tham dự. 

Trưởng Gấu Điềm Đạm Ngô Văn Phương đã thanh thản lìa 
rừng hồi 22 giờ 30 ngày 6 tháng 1 năm 2014 hựởng thọ 83 tuổi. Linh 
cửu được quàng tại nhà tang lễ thành phố. Suốt 3 ngày tang lễ luôn 
có sự hiện diện của anh chị em HĐS với đầy đủ đồng phục nghiêm 



133 



túc. Ngày tiễn đưa Trưởng Phương đến nơi an nghỉ cuối cùng có cả 
anh em từ các tỉnh ở xa về như: Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha 
Trang, cần Thơ cũng về dự. Phúng viếng Trưởng Gấu có đủ mặt anh 
em trong tứ đại môn phái, cụ Trần Văn Lựợc bệnh không đến được 
cũng cử con gái là chị Oanh đến phúng viếng chia buồn. Lễ truy điệu 
thì các HĐS và gia đình đứng gần guan tài. Cái nhân tốt mà Trưởng 
Phương gieo đã có kết quả tốt. Để tưởng nhớ một dân rừng đáng 
kính, chúng tôi xin kể một đôi điều về T rường: 

* Người “Nhiều Nhà” : Trong tiệc mừng thọ 75 của Trưởng 
Phương, nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà bạn thân của Trưởng đã 
phát biểu: “Tôi quen thân với anh Phương từ lâu, biết anh là người có 
nhiều nhà: nhà chính trị, nhà kinh doanh, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, 
nhà thể thao, nhà từ thiện, hôm nay lại biết anh còn là nhà hướng đạo 
nữa. 



* Khôi hài đen : Đến sân Tao Đàn khi rỗi rãnh anh mời các 
Trưởng ngồi uống nước giải khát, để nghe anh kể chuyện tiếu lâm 
thật dí dỏm, kiểu khôi hài châm biếm chê trách những thói hư tật xấu, 
tham ô, cửa quyền. Anh em thích thú lắng nghe nhưng giữ thái độ 
“silent est d'or” vì sợ lôi thôi. 

* Hảo sảng : Các bữa tiệc HĐ thường góp gió thành bão, gió ít 
quá nên không đủ sở hụi. Những lúc như thế Trưởng Phương sẵn 
sang đứng ra bao chót, nhờ thế mà chén chú chén anh thoải mái. Còn 
nhớ đến ngày Hội trưởng Nguyễn Thành Cung Nai Ngơ Ngác nằm 
xuống, gia đình ở cả bên Pháp. Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương, 
Trâu Đắn Đo và Sáo Dễ Thương đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm và 
cầu siêu tại chùa Kiều Đàm. Đang bí vì sợ thiếu tiền tổ chức bữa tiệc 
chay, Trưởng Phương đã đến kịp lúc, hứa sẽ bao chót. Lễ tất, thiếu 
1 .450. OOOđ, Trưởng Phương giữ đúng lời hứa, vui vẻ mở hầu bao. 

* Việc thiện: Ngoài việc in lại sách báo hướng đạo để biếu 
anh em, mỗi khi có Trưởng nàọ bị bệnh là ông lập tức đến thăm ngõ 
lời an ủi, động viên, ông sưu tầm những bài thuốc hay về đông y và 
nam dược, tỉ như bài “Cậy kim cứu một mạng người”, in thành tập 
sách dày 600 trang gởi biếu mọi người khắp toàn quốc và kiều bào ở 
hải ngoại. 



134 



* Tôn kính các bảc trưởng thương : ông rất tôn kính các 
bậc Trưởng Lão. Nghe tin cụ Cò Yêu Đời từ Huế bay vào Sài Gòn. 
Anh tìm đến thăm ngay. Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản lâm 
trọng bệnh anh đến viếng thăm nhiều lần. Trưởng Nguyễn Duy Thụ 
Lương đau, hằng ngày ông đều đến thăm. Khi Trưởng Bạch Văn Qụế 
từ Huế viết một thư góp ý về sinh hoạt hướng đạo hiện nay là thiếu 
nghiêm túc, lời phê bình có vẻ khắt khe. Trưởng Phượng nói: “Cụ già 
90 tuổi mà còn cặm cụi viết bức thư dài 9 trang là quí lắm rồi”. Khi anh 
làm trại trưởng bằng rừng thế kỷ 21 tại Phú Lợi Bình Dương. Anh đã 
gởi vé máy bay khứ hồi ra Huế cho cụ Nguyễn ThúcTuân và Tôn Thất 
Lôi vào giảng khóa. Trưởng Lôi có vào Trại, còn Tr. Tuân thì vào Sài 
Gòn rồi bay lên Đà Lạt làm huấn luyện viên cho ngành Bầy chứ không 
đến Bình Dương giảng khóa. Mọi người bực mình thì Trưởng cười 
nói: “Chim Sơn Ca ưa sống ở xứ lạnh, Trưởng Tuân là Sơn Ca Ngoài 
Trời tìm về Đà Lạt là đúng rồi”. 

* Khéo léo : Không biết quan hệ thế nào mà Tr. Phương cùng 
với Tr. Bùi Tiến An đã đến nhà đại tướng Mai Chí Thọ (một tráng sinh 
Châu Sơn Nam thời tiền chiến) để mời ông tham dự Lễ sinh nhật BP. 
Đại tướng bệnh không dự được nên đã viết một bức thư dài và giao 

cho thư ký đem đến nhà. Trong thư có đoạn: “ Bác Hồ là chủ tịch 

danh dự của Hội HĐVN. Nay ai không cho hướng đạo sinh hoạt là bất 
kính với Bác”. Trưởng Trần Văn Lược đã có lời nhận xét ngắn gọn 
như sau: “Phương nó sống khéo lắm”. 

* Vui vé cho đến lúc lâm chung : Bệnh nặng, Tr. Phương 
nhập bệnh viện Chợ Ray chuyển qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
rồi bệnh viện Vạn Hạnh. Anh vô ra bệnh viện Vạn Hạnh nhiều lần, hể 
xuất viện là anh lại đến công viên Tao Đàn gặp anh em. T rước khi anh 
mất 5 hôm, tôi đến nhà thăm, thấy anh hơi ốm (mất 1 2 kgs) nhưng nói 
cười vui vẻ, mời uống nước trà, nói chuyện tiếu lâm. Anh cho biết là 
đã khỏe, mỗi ngày tiêm 2 ống thuốc bổ để lấy lại sức, hẹn tuần sau sẽ 
ra sân Tao Đàn. về nhà tôi điện thoại cho anh Trâu Lịch Thiệp Nguyễn 
Thế Hậu là người ở gần nhà anh Phương. Tôi hồ hỡi cho anh Hậu 
biết về sức khỏe của anh Phương. Anh Hậu buồn bã nói: Bệnh anh 
đã đến hồi nguy ngập, không cứu chữa gì được nữa, thuốc bổ mà 
anh Phương nói chỉ là morphin chích vào để đỡ đau mà thôi. Bác sĩ 
và người nhà đều dấu. Mấy hôm sau thì anh lìa rừng trong nỗi ngậm 
ngùi thương tiếc của anh em. 



135 



* Đời chính tri : Đã là hướng đạo sinh thì phải yêu nước; yêu 
nước tùy theo hoàn cảnh và ý thức của mình. Từ lúc 14 tuổi Tr. 
Phương đã vào Đoàn Thanh Niên Tiền Phong. Năm 1 947 anh lên 1 6 
tuổi vào chiến khu Đồng Tháp Mười tham gia kháng chiến chống 
Pháp. Năm 1954 cán bộ tại An Biên, Rạch Giá, Khu 9. 

Năm 1955 được kết nạp Đảng và làm bí thư Đoàn Thanh 
Niên Lao Động Hồ Chí Minh. 

Năm 1975 Tổng Thư Ký UBMTTQ Quận 2. 

Năm 1 976 Phó CT UBMTTQ Quận 1 kiêm chỉ huy trưởng khu 
kinh tế mới Gia Lành (khu kinh tế mẫu của thành phố HCM). 

Sau đó giữ các chức vụ: Phó GĐ XN Cung ứng Vật T ư Quận 
1. Giám đốc CtyXNK Quận 1 (Fidimex). 

Năm 1981 -1984: Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1. 

Năm 1987-1989: Chủ nhiệm Intershop Saigon, sau này là 
TTTM Quốc tế TP HCM . 

Năm 1994-1999: Đắc cử đại biểu HĐND TP. HCM. Cũng 
trong thời gian này, ạnh là Phó TBT Báo Công Thương TP HCM. uv 
thường vụ Hội khuyến họcTP HCM. Phó CT Hội BảoTrợ khuyến học 
TPHCM. 

Anh đã viết nhiều cuốn sách có giá trị trong đó có cuốn “Vì một 
nước Việt Nam phát triển” do nhà xuất bản Văn hóa Saigon xuất bản, 
Fahasa phát hành năm 2003. Đặc biệt trong tác phẩm này anh đã việt 
về “Trường Sa, Hoàng Sa hôm nay, ngày mai và mãi mãi là vùng đất 
thiêng của tổ quốc Việt Nam”. 

Trong Lễ Truy Điệu có bài ai điếu thống thiết do ông Ngô Diệu 
Kế đọc, có đoạn: “Anh đã tham gia tích cực trong việc xây dựng và 
phát triển phong trào HĐVN. Là một huynh trưởng trong phong trào 
hướng đạo Việt Nam, anh có tên gọi thân mến là Gấu Điềm Đạm. Một 
thời gian dài, anh giữ trọng trách LĐT LĐ Trương Định, Đạo trưởng 
Đạo Phong Châu. Anh đã sưu tầm và biên soạn Tìm hiểu phương 
pháp giáo dục thanh thiếu niên của phong trào HĐVN và thế giới'. . . 

83 năm của cuộc đời anh là những năm tháng anh đóng góp 
tích cực cho đất nước, chọ xã hội, cho gia đình. Anh sống thân ái, 
thẳng thắn và bao dung, đầy trách nhiệm với cuộc đời và đông đảo 
bạn bè, thắn hữu của anh cũng dành cho anh những tình cảm thân ái, 
quý trọng như thế Xin anh hãy thanh thản ra đi”. 

* Trưởng Phương ơi! 

Gấu Điềm Đạm đã ra đi nhưng lòng quảng đại của anh còn 
đọng lại. Anh lìa rừng đã 1 năm mà mỗi khi đến Tao Đàn chúng tôi vẫn 



136 



còn nghe văng vẳng tiếng nói tiếng cười sảng khoái của anh. 

Hôm nay nhân ngày giỗ đầu của anh, chúng tôi xin có đôi lời 
tưởng nhớ một vị huynh trưởng đáng kính của phong trào. 



VỊ OYVIEN NGÀNH THIEU 

Hữu CÔNG NHẤT ĐÃ RA ĐI 

Phạm văn Nhơn SDT 




Trưởng Đỗ Văn Ninh sinh ngày 11 tháng 1 năm 1923 tại 
Hà Nội. Là con thứ trong gia đình gồm hai anh em. ông mồ côi 
cha rất sớm, được mẹ nuôi nấng và hấp thụ nền giáo dục thời 
Pháp thuộc. 

Tên rừng của Tr. Đỗ Văn 1 Ninh là Hoẵng Láu, ông là tác giả 
của một số sách nổi tiếng và rất quen thuộc như “Bước Đường 
Đầu”, “Hướng Đạo Hạng Nhì”, “Phương Pháp Hàng Đội” (biên 
soạn riêng cho Nữ Hướng Đạo), “Cầm Đoàn”, dịch sách “Hướng 



137 



Dần Vào Nghề Trưởng Hướng Đạo” từ cuốn “Aids to 
scoutmastership” của Baden Povvell. . . 

Từ tuổi niên thiếu ông đã tham gia phong trào Hướng 
Đạo, năm 1 939 ông tuyên hứa ở Liên đoàn Bá Đa Lộc. 

Vào khoảng năm 1945, Tr. Ninh đảm nhiệm chức vụ 
Thiếu trưởng Thiếu đoàn Nguyễn Hoàng. Năm 1949, Tr. Đỗ Văn 
Ninh thành hôn cùng Tr. Nguyễn Thị Đáp, rồi từ đó, hai trưởng đã 
cùng đồng hành trên cả hai con đường: Gia Đình và Hướng Đạo, 
đã cùng nhau đóng góp tâm huyết xây dựng phong trào Hướng 
Đạo của đất Việt. Cũng trong năm này, hai trưởng rời Hà Nội vào 
sinh sống ở Hải Phòng. Tại đây, Tr. Ninh làm việc với một công ty 
thầu xây dựng của Pháp để mưu sinh, ông cùng vợ gây dựng và 
tái lập phong trào Hướng Đạo, ông làm Thiếu trưởng Thiếu đoàn 
Bạch Đằng. 

Năm 1954, ông vào miền Nam và sinh hoạt ở Đạo Tân 

Bình. 

Năm 1959, Tr Ninh cùng vợ lập Liên đoàn Lê Bảo Tịnh 
thuộc Đạo Xuân Hòa. Cũng trong năm ấy Tr. Ninh tham dự Trại 
Họp Bạn Thế giới lần thứ X với tư cách là Thiếu phó và là Thông 
dịch viên của phái đoàn, cùng với các trưởng Nghiêm Văn 
Thạch, Lê Mộng Ngọ, Phan Kim Phụng, Phan Mạnh Lương, Âu 
Nhật Chương, LM Nguyễn Văn Thích yà 59 Độj trưởng tại 
Makiling, Phi Luật Tân. Một thời gian ngắn sau, Tổng ủy Viên 
Hướng Đạo Việt Nam, Tr. Phan Như Ngân đã cử Tr. Đỗ Văn Ninh 
làm Đạo trưởng Đạo Kỳ Hòa dành cho con em cộng đồng người 
Trung Hoa ở Chợ Lớn. 

Năm 1960, Tr. Ninh đảm trách chức vụ ủy Viên Ngành 
Thiếu của Hội Hướng Đạo Việt Nam, trưởng đã tổ chức rất thành 
công Trại Họp Bạn Đội Trưởng tại Thảo cầm Viên, Sài Gòn. 

Năm 1961, Tr. Ninh tham dự Bằng Rừng Thiếu. Năm 
1962, bắt đầu thực hiện tờ “Mối Dây” dành riêng cho anh em 
Hướng Đạo Công Giáo, làm chủ bút cho tờ “Nhịp cầu” dành cho 
các Đội trưởng. Năm 1 963, Tr. Đỗ Văn Ninh cùng các Tr. Huỳnh 
Văn Diệp, Mai Ngọc Liệu là phái đoàn đại diện Hướng Đạo Việt 
Nam để đến các nước Phi Luật Tân, úc, Singapore để làm sáng 
tỏ một cách rất thành công các hiểu lầm về xu hướng chính trị 
của phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 



138 



Năm 1964, Tr. Ninh cùng các trưởng Mai Ngọc Liệu, 
Nghiêm Văn Thạch đến Thailand tham dự khóa huấn luyện ITTC 
do trại trưởng Giwell hướng dẫn. Năm 1973, vì công vụ, Tr. Đỗ 
Văn Ninh sang sinh sống ở Okinavva (Nhật Bản). Trong thời gian 
này Tr. Ninh đã bàn giao mọi công việc liên quan đến phong trào 
Hướng Đạo cho Tr. Nguyễn Văn Hiệp. Tuy nhiên, trưởng vẫn 
thường xuyên liên lạc, cố vấn, yểm trợ cho phong trào. 

Năm 1993, Tr. Ninh đã cùng gia đình sang định cư ở 
Virginia, Hoa Kỳ, sau đó chuyển sang Caliíornia. Qua nhiều thập 
niên hoạt động hăng say cho phong trào Hướng Đạo ở quê nhà 
từ Bắc vô Nam, dường như Hướng Đạo đã thấm sâu vào huyết 
quản của hai trưởng Đỗ Văn Ninh và vợ là Nguyễn Thị Đáp nên ở 
xứ người dù đã lứa tuổi thất tuần, Tr. Ninh lại lần nữa tham gia 
phong trào Hướng Đạo từ Đông sang Tây Hoa Kỳ. Năm 1994,Tr. 
Ninh làm chủ bút cho tờ “Nội San Trưởng” của Ban Thường vụ 
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại. 

Năm 2008, phong trào Hướng ĐạoViệt Nam Hải Ngoại đã 
vinh tặng Tr. Đỗ Văn Ninh và Tr. Nguyễn Thị Đáp huân chương 
cao quý nhất của phong trào đó là Bắc Đẩu Bội Tinh, để tri ân tâm 
huyết hai trưởng đã giành cho phong trào Hướng Đạo qua hơn 
sáu thập niên. 

Năm 2009, vào tuổi xế chiều, Tr. Ninh đã cùng phu nhận 
quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Vì di chứng của tai biến 
mạch máu não, những năm tháng sau này, Tr. Ninh chợt nhớ 
chợt quên, các trưởng đến thăm nói chuyện HĐ thì trưởng thích 
lắm. Khi chị Nguyễn Thị Đáp mất, trưởng buồn và bệnh nặng 
hơn, không tự mình ăn uống và vệ sinh được. Gánh nặng đổ trên 
đôi vai gầy còm của ái nữ là Đỗ Quyên Lý Luận Đỗ Thị Thanh 
Nga. 

Ngày 4 tháng 7 năm 2014, Tr. Đỗ Văn Ninh đã nhẹ nhàng 
êm ái trở về cùng Chúa trong một giấc ngủ, để hội ngộ với người 
vợ đã cùng đồng hành hơn 60 năm, người đã lìa rừng hơn hai 
năm trước. 

Là một trưởng Hướng Đạo, cả cuộc đời Tr. Đỗ Văn Ninh 
tận tụy với phong trào và sống theo ba điều luật và 10 lời hứa 
Hướng Đạo. Là một ngựời cha của một gia đình gồm 9 người 
con và rất nhiều cháu chắt, di sản trưởng để lại cho thế hệ sau là 



139 



YT3: Yêu Thương và Tha Thứ. 

*ĐÊM CHIA TAY VĨNH BIỆT 

Để tưởng nhớ vị huynh trưởng đáng kính đã ra đi lúc 21 
giờ đêm ngày 4 tháng 7 năm 2014, hợn một trăm anh chị em 
Tráng sinh và Huynh trưởng đã quây quần chung quanh quan tài 
Tr. Ninh. Điều khiển chương trình là Tr. Voi Hoạt Bát Tiến Lộc và 
Nai Chu Đáo Vĩnh Thịnh vì Tr. Ninh ngưnp sinh hoạt HĐ tại quê 
nhà gần 40 năm nay ,thế hệ trẻ ít ai biết đến nên chỉ có các 
trưởng lớn tuổi góp ý mà thôi, như anh Phó Đạo trưởng Đạo Kỳ 
Hòa nói về công ơn của vị Đạo trưởng đầu tiên của Đạo Kỳ Hòa, 
Tr. Đặng Thanh Long, Trần Trọng Thảo kể một vài kỷ niệm của 
ngày xưa thân ái, Tr. Lê Ngọc Bưu hỏi: “Nghe nói Tr. Ninh và Tr. 
Đáp hay nói chuyện HĐ; kể cả trong các bữa cơm. Riết rồi mấy 
con không chịu nổi nên viết câu “Yêu cầu không nói chuyện HĐ 
trong bữa cơm”. Vậy có không?” Trưởng Phạm Văn Nhơn nói: 
“Phật giáo thường nói: “Sinh ký tử quy” tức là sống gửi thác về. 
Công giáo thì thường nói: về với Chúa, về nhà cha và ngay tại 
đây hôm nay trước cửa có treo câu “Vui ngày trở về” vậy thì 
chúng ta nên nói chuyện vui chứ không nên kể lể thảm sầu ,đề 
nghị những thành viên của gia đình nói về cha mình.” 

Anh Đại - con trai của Tr. Ninh dành trọn 22 phút nói về 
người cha thân yêu của mình với nếp sống gia đình chan hòa yêu 
thương. Cách sống của ông thật mẫu mực, nghiêm túc, ngay 
trong bữa cơm cũng phải chỉnh tề, không được ở trần, thậm chí 
không được mặc áo maillot. Kế đó chị Đỗ Thị Thanh Nga, người 
đã trực tiếp chăm sóc bố mẹ những ngày tháng dài họ nằm trên 
giường bệnh. 

Chị Nga kể: “Vất vả nhất là cho ông ăn, ông lười ăn lắm, 
đút một muỗng cơm, ông ngậm vào miệng chứ không nụốt, tôi 
phải bắt một bài hát cho ông hát theo, muốn hát thì phải nuốt cơm 
vì thế mà ăn được, bữa ăn kéo dài cả giờ. Bữa nọ bí bài hát, tôi 
bắt nhịp bài HĐ hành khúc: “Là la lá la lạ... Nâng cao lá cờ HĐ 
nhuộm oai hùng...” 

Ông không hát mà nhìn tôi một lúc rồi nói: “Đây là bài ca 
chính thức của HĐ, không được hát bậy, chỉ khi nào họp đoàn 
mới được hát.” 



140 



Ba tôi yêu HĐ đến thế đấy. Mãi khi tôi nhập rừng, điện qua 
Mỹ báo tin cho ông rõ. ông hỏi: 

-Được đặt tên gì? 

- Dạ, Đỗ Quyên Lý Luận. 

- Hừ, mẹ lý luận, con lý luận thiên hạ chịu sao nổi. 

Tôi trả lời: 

- Hai con chim “lý luận” cũng chẳng bằng Hoẵng Láu. 

Ba tôi cười nói: 

- Nhưng mà con phải nhớ phụ nữ không được làm Tráng 
trưởng vì còn phải lo việc gia đình . HĐ mình bây giờ ra sao? 

- Dạ, ngày trước các trưởng lo việc thăng tiến cho phong 
trào, bây giờ các trưởng chỉ lo việc thăng tiến cho mình. 

- Hãy yêu thương và tha thứ. ông bảo. 

Những ngày tháng sau cùng, ông bỏ ăn nhưng trí óc thì 
rất minh mẫn, nhớ rành mạch chuyện xưa. Biết ông sắp ra đi, tôi 
thưa: 

- Khi bố mất thì mặc veston cho đẹp hay là mặc đồng phục 
Hướng Đạo. 

Bố tôi trả lời: 

- Mặc đồng phục Hướng Đạo. 

Ý nguyện này đã đượcthựchiện nghiêm túc. 

Những ngày săn sóc bố tôi trên giường bệnh là những 
ngày vất vả nhất nhưng bây giờ có muốn vất vả như thế cũng 
không được nữa rồi. Trước đây thì thỉnh thoảng tôi bỏ việc may 
vá chạy sang phòng xem ông thế nào bây giờ thì phòng không 
,lạnh lẽo nữa, muốn nhìn cũng chẳng thấy ông đâu.” 

Đã gần 23 giờ, anh em còn đọng lại nói chuyện râm ran. 
Nhà tôi xa quá nên tôi thắp cho cụ Hoậng nén nhang rồi ra về. 
Trời mưa lất phất, lành lạnh. Tôi nghĩ đến luật nhân quả, Trưởng 
Hoẵng đã gieo quả tốt và hôm nay trưởng đã gặt được nhân 
lành, thanh thản ra đi trong sự thương tiếc của anh em. Ai đã là 
HĐS mà không đọc Bước Đường Đầu. Ai là huynh trưởng mà 
không có cuốn Nghệ Thuật cầm Đoàn và Trau Dồi Nghề Trưởng 
HĐ làm hai cuốn sách gối đầu giường. 

Xin vĩnh biệt vị uv ngành Thiếu tài ba mà mẫu mực. 



141 



VINH BIETCOP GIA LAI 




TRƯỞNG TÔN THẤT HY 
CỌP GIA LAI 

(1/1/1929- 10/7/2014) 

LÌA RỪNG lúc 1 0g24 ngày 1 0/7/2014 
(14 tháng 6 năm Giáp Ngọ) 

TIỀU Sử TRƯỞNG TÔN THÁT HY 

T rưởng T ôn Thất Hy 

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1929 tại Huế. 

Pháp danh: Nguyên Lý 
Tên Rừng: CọpĐứngĐắn. 

Bút hiệu: Cọp Gia Lai và Quang Chi. 

- 1943: Gia nhập Thiếu đoàn Bạch Đằng. Sau đó lên Tráng 
đoàn Bạch Đằng. 

- 1962: Dự khóa HL Bạch Mã Tráng tại Tùng Nguyên. Làm 




Tráng trưởng Bạch Đằng. 

- 1963: Trao chức Tráng trưởng cho Tr. Phan Gia Anh. Lập 
Liên đoàn Bạch Mã. 

- 1 965: Trưởng Xưởng soạn thảo quy chế ngành Tráng tại Mỹ 
Khê, Đà Nắng. 

- 1966: Thành lập Đạo Gia Lai tại Pleiku. Tổ chức Trại Họp 
Bạn Châu Trường Sơn tại Biển Hồ Pleiku. Nhận Bằng Rừng Kha. 

- 1967: Phụ tá Khóa trưởng Bằng Rừng Kha, được đề cử 
ADCC Kha, Tráng. 

- 1971: Thành lập Liên đoàn Đơn Dương. Xuất bản sách 
“Xem Sao”. 

- 1972: Tham dự Khóa NTC tại Tam Bình, Thủ Đức. Khóa 
trưởng Tr. Mai Liệu. 

- 1974: Thành lập Liên đoàn Gia Long tại thị trấn Dương 
Đông, Phú Quốc. 

- 1992: Ấn hành bản tin Bạch Mã. Tính đến nay đã được 22 
năm với 84 số. 

- 2007: Tham dự Trại họp bạn thế giới tại Anh Quốc. Thăm 
Trại Trường GILVVELLvà Brovvnsea Island. 

- 2014: Phát hành cuốn “Sổ Tay Trưởng Hướng Đạo” do 
chính Trưởng viết, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu của đời HĐ. 

NHỮNG ĐIỂM NHỎ TRONG CUỘC ĐỜI LỚN: 

Gạt bỏ tánh cực đoan qụá khích thì trưởng Tôn Thất Hy là một 
vị huynh trưởng đáng kính, suốt đời tận tâm đem hết nhiệt tình, tận 
tụy xây dựng và phát triển phong trào. 

Những năm của thập niên 60 sinh hoạt trong LĐ Bạch Đằng 
Đạo Thừa Thiên, anh thành lập Tráng đoàn Bạch Mã bằng ngón nghề 
Judo. Anh là võ sư Judo đệ tam đẳng huyền đai nên khi anh lập “tapi” 
tại Hội Quán (rạp Lửa Hồng Huế) thì thu hút nhiều võ sinh. Dần dà 
những võ sinh này sẽ trở thành Tráng sinh. Là một sĩ quan quân cảnh 
tư pháp nên anh được phục vụ nhiều nơi, từ Huế thuyên chuyển lên 
miền rừng núi Gia Lai, ở chốn núi rừng này, trò “tapi Judo” được tái 
diễn và anh nhanh chóng lập Đoàn, lập Toán. Đạo Gia Lai ra đời, anh 
đích thân làm Đạo trưởng với các Trưởng phụ tậ rất giỏi như trưởng 
Trương Văn Thanh, Trần Tiển Huyến, Tôn Thất Hàn, Nguyễn Văn 
Phó. Anh xây dựng ở đây một Đạo quán thật khang trang. Khi anh đổi 
lên Đơn Dương thì lập LĐ Biệt lập Đơn Dương. Khi đổi ra Phú Quốc 



143 



thì lập LĐ Dương Đông, sang Mỹ thì chủ biên tờ Bạch Mã làm diễn 
đàn Tráng sinh. Qua tờ báo này anh cung cấp cho anh em nhiều tài 
liệu quí giá. 

KHO TÀNG -TÀI LIỆU HĐ 

Dường như năm 1975, ông Cọp có điều kiện mang theo 
nhiều tài liệu của HĐVN nên khi làm tờ Bạch Mã anh đem xử dụng 
dần những tài liệu quị giá này rất được anh em ưa thích. Năm 2004 
anh gởi về cho tôi mấy tờ Handbook của HĐ Hoa Kỳ, dụng cụ học 
Sao, xem Phương hướng và đặc biệt một tập báo Sóng Bạch Đằng 
của trưởng Trần Trung Du. Tôi đã trao lại tập báo quí giá này từ số 1 
đến số cuối cùng của tháng 3 năm 1975 cho bà Nguyễn Thị Ngọc 
Anh, quả phụ củaTrưởng Du để “Châu về hợp phố”. 

CÂY BÚT HĐ CÓ TÀI 

Tờ Bạch Mã không những có nhiều tài liệu quí mà còn qui tụ 
nhiều cây viết hữu danh của HĐ như cụ Hổ Cáu Trần Văn Thạo, Beo 
Vui Vẻ Tôn Thất Cảnh, Đà Điểu Điều Độ Lý Nhựt Hướng, Gấu Linh 
Hoạt Nguyễn Đức Chánh, Tôn Thất Lương, Lê Văn Lệ, Nguyễn Xuân 
Viên... Anh Hy viết “chính luận” ở trang đầu và mục “Câu chuyện bên 
lửa” với bút hiệu Quang Chi rất được anh em ưa chuộng. T rong kỳ trại 
Thẳng Tiến X anh phát hành cuốn “Sổ Tay Trưởng Hướng Đạo”. Đây 
là cuốn sách mà Anh đã đem hết tâm huyết và kinh nghiệm để truyền 
lại cho đàn em mai sau. 

VẪN LÀ CHÚA SƠN LÂM 

Tuổi cao sức yếu lại bận rộn biết bao công việc anh vẫn dành 
thì giờ để đặt tên Rừng cho một số trưởng niên. Chị Nguyễn Thị Hạnh 
Nhơn 87 tuổi là phu nhân của trưởng Đà Điểu Điều Độ Lý Nhựt 
Hướng được anh đặt tên là Hạc Bác Ái. Chị Trần Thị Thu BaAkéla kỳ 
cựu của Huế năm xưa được anh đặt tên là Sơn Ca Yêu Đời. Anh 
Nguyễn Xuân Huề tráng sinh Hoa Lư, Đạo Thừa Thiên được anh đặt 
tên là Ngựa Vui Tính. 

TÂM HUYÉTVỚI PHONG TRÀO 

Trưởng Hy sinh hoạt HĐ với tất cả sự hăng saỵ. Năm 1960 
anh còn là Tráng sinh khăn trắng của Bạch Đằng mà đến năm 1966 
anh đã có BR Tráng và BR Kha, sau đó là ALT. Tận tâm tận lực với HĐ 
đến giây phút sau cùng của cuộc đời. Thật đáng trân trọng. Chúng tôi 



144 



xin trích bài viết sau đây trên bản tin Liên Lạc ra ngày 11/7/2014 của 
Tr. LAnh Dũng - để thấy giờ phút cuối cùng Anh vẫn nghĩ đến Hướng 
đạo. 

"... Tôi đến phòng 359A lúc 11:15AM ngày 6 tháng 6 năm 

2014. 

Phòng không mở đèn - Trưởng Hy đang nằm trên giường 
nhắm mắt. 

Tôigọivàlayđộng:Anh Hy 

Anh mở mắt- một hồi mới nhận ra tôi. 

TỒNG QUÁT: - Yếu, nói năng không rõ ràng - vẫn còn 
tỉnh táo nhưng đôi lúc trả lời tôi không hiểu. 

Ví dụ: Tôi hỏi anh: Người ta giải phẫu anh chỗ nào vậy? Anh trả 
lời: Trong bệnh viện. Tôi hỏi lại: 

Nhưng họ mổ cái gì và chỗ nào trên người anh? Anh trả lời: 
Họ giải phẫu tâm hồn. 

Tôi không hiểu và nói: Bác sĩ nào mà giải phầu tâm hồn 
được? Anh nói: Có chớ! Họ làm cho hết bệnh để mình tĩnh dưỡng (?) 
Tôi lại không hiểu hỏi: Anh theo đạo Phật - sao có chuyện giải phẫu 
tâm hồn? Anh cười: Thì có đấy. . . 

Cuối cùng thì tôi không thể hỏi nữa vì anh sẽ không trả lời 
theo bình thường... 

Anh nói về chuyện HĐ, tôi gạt phắt: ở đây, lúc nầy anh nên 
quên hết đi và tĩnh dưỡng. Anh cười - hai mắt nhìn rất yếu . . . 

TRƯỞNG TÔN THẤT HY BỊ TÉ TẠI NHÀ RIÊNG, ĐƯỢC 
ĐƯAĐI CÁP CỨU TẠI BỆNH VIỆN 

Được tin Trưởng Tôn Thất Hy bị ngã té tại nhà riêng, được gia 
đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. May mắn, chỉ bị các vết trầy nhẹ 
trên mặt và đầu. Tình trạng sức khỏe của Trưởng Hy hiện đã ổn định. 
Liên lạc ghi nhận được trên email group của Hướng Đạo Trưởng 
Niên tường thuật nhỏ của Trưởng Lê Anh Dũng, xin phép trích đăng 
để anh chị em các nơi biết tin: 

“Lúc 10:40 ngày 14 tháng 4 năm 2014, vừa cho xe vào 
parking lot là gặp ngay Trưởng Trần Trọng An Sơn cũng đang kiếm 
chỗ đậu xe... Hai anh em vào khu nhà thương, đến phòng 390 thì gặp 
được Tr. Hy đang nằm giường B - Bên giường A là một ông Mỹ. 

Trưởng Hy rất tỉnh táo, vui mừng bắt tay hai anh em chúng tôi. 
Tiếng nói của Tr. Hy vẫn mạnh khỏe, nước da đã hồng tốt, tay chân cử 



145 



động bình thường. Nhưng trên sống mũi thì có dán keo - có thể là lúc 
té bị... ăn trầu! 

Trán và một nơi trên đầu hơi. . . bầm dập! 

Theo lời “tường thuật: của chính Tr Hy: Khoảng 5 giờ sáng, 
thức giấc đi “xả nước trong lòng” thì tối tăm mặt mày và “bổ”. . . một cái 
rầm! Con anh lậ Bác Sĩ, ở phòng bên nghe tiếng - bèn cứu cấp - sau 
đó cho xeòe đến nhà thương! 

Lúc đầu sau khi té xuống sàn nhà, Tr Hy không biết gì, nhưng 
mấy phút sau thì cảm nhận được... Bây giờ đang được theo dõi đủ 
thứ, bị dây thần kinh vận động kẹt sụn số 7. Có thể mổ cần cổ... 
Nhưng Sóc khuyên ông Cọp đừng nghe xúi dại... theo kinh nghiệm 
“bề trên” của Sóc mấy năm trước. BS dọa nếu không mổ thay sụn cần 
cổ thì sẽ bị liệt toàn thân trong vòng 6 tháng..., nhưng “bề trên” của 
Sóc từ chối, đi bơi và tập thể dục dưới hồ nước đã trên 2 năm, không 
thấy bị liệt mà còn hết luôn! 

Anh em hàn huyên tâm sự hơn một giờ về việc bệnh thì ít mà 
việc HĐ thì nhiều. 

Tr. Hy gởi lời cảm ơn Tr. Nguyễn Đình Tuấn và toàn thể các 
Trưởng đã gởi lời “vấn an”. Tuy nhiên ông Cọp - quan trọng hóa vấn 
đề - Rang thì là NHẮN NHỦ RANG: 

- Đề nghị “sửa” nhiệm kỳ từ 2 năm thành 4 năm. 
- Đề nghị bầu Tr Võ Thành Nhân thêm một nhiệm kỳ nữa... là 4 năm!” 

- Đề nghị Tr Nguyễn Đình Tuấn lưu lại... đừng đi! và đề cử Tr 
Trần Anh Kiệt làm phó cho Tr Tuấn. 

Tôi và Tr Sơn cứ liên tục ngăn cản không cho Tr Hy nói nhiều 
và nói với Tr Hy là chờ lúc về nhà sẽ nói - Tr Hy cười phán: “Sợ không 
còn kịp...” 

Và quả là không kịp. Cọp Đứng Đắn đã bỏ Rừng Già lúc 
10giờ24 ngày 10/7/2014. 

Kính chúc Trưởng “Khứlaitựtại” 

Tây phương là cảnh, 

Tịnh Độ là quê, 

Sống thì ta ở, 

Thác thì ta về. 



146 



Tưởng nhớ "Sói cười" 
ĐINH XUÂN PHỨC 




Trong tháng 7 năm 2014, Anh Chị Em hướng Đạo Việt Nam 
nhận một lúc 3 tin buồn: ngày 4 tháng 7 Trưởng Hoang Láu Đỗ Văn 
Ninh, ngày 1 0 tháng 7 Trưởng Cọp Đứng Đắn Tôn Thất Hy và ngày 24 
tháng 7 Trưởng Sói Cười Đinh Xuân Phức, mặc dù biết rằng quý 
Trưởng ấy đã ngoài 80 tuổi, nhưng nỗi buồn không tránh cho chúng ta 
khi phải tiễn biệttiền bối ra đi vĩnh viễn. 

Người viết rất may mắn có cơ hội sinh hoạt cả 3 Trưởng trong 
thời gian tại Nam Caliíornia, Hoa Kỳ, mặc dù mãi đến sau 1 975 mới có 
dịp; đối với Trưởng Sói Cười thì gần gủi hơn vì cơ duyên đến từ năm 
1983 khi về tham dự hội nghị huynh trưởng Hướng Đạo Việt Nam tổ 
chức tại Costa Mesa khi ấy người viết đang sinh sống tại Hawaii. Sự 
hòa nhã và thân thiện của Trưởng Sói Cười Đinh Xuân Phức và sự 



147 




khiêm nhượng của Trưởng Đoàn Văn Thiệp đã tạo cho người viết sự 
kính mến và thường xuyên thư từ thăm hỏi và thăm viếng mỗi năm khi 
có dịp du lịch từ Havvaii sang Nam Cali cho đến khi sang định cự lập 
nghiệp tại Caliíornia vào đầu năm 1 986. 

Mãi đến năm 1 995 người viết mới có cơ hội tái sinh hoạt trở lại, 
dù rằng trước đó vẫn thỉnh thoảng gặp gởTr. Phức và luôn được nhắc 
nhở “sao còn chưa sinh hoạt trở lại, các em đang chờ” thế rồi nhờ 
phonc) trào, người viết có thêm cơ hội gặp gỡ cácTrưởng đàn anh đàn 
chị để học hỏi nhiều điều khi cùng sinh hoạt trong Gia Đình Bách Hợp 
Nam Cali kể từ sau Thẳng Tiến 6 vào năm 1 998, có thể nói, người việt 
được trưởng thành và có thể hoạt động có kết quả do một phần sự bồi 
đắp của các Trưởng trong Đại gia đình Hướng Đạo nói chung và Gia 
Đình Bách Hợp Nam Cali nói riêng, riêng đối với Tr. Sói Cười, người 
viết không thấy sự trách mắng nào cả mỗi khi gặp Người để vấn an và 
học hỏi; Trưởng chỉ cười và khuyến khích thật nhiều cho những việc 
làm khi nghe trình bày hay đọc bản tin Cờ Lau. 

Có thể nói, đơn vị nơi người viết sinh hoạt là nơi thường xuyên 
họp mặt của Gia Đình Bách Hợp Nam Cali trong thời gian còn các 
Trưởng Vũ Thanh Thông, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thị Đáp, Đinh Xuân 
Phức, Lê Mộng Ngọ, Nguyễn Văn Đích, Trương Như Sáu, Đoàn Văn 
Thiệp, Nguyễn Minh Thể, Đoàn thị Liên... các hướng đạo sinh nhìn 
thấy các Trưởng niên quy tụ họp mặt thật vui, tuy không cùng các em 
sinh hoạt nhưng đã bày tỏ nỗi vui khi được nhìn thấy đoàn sinh chạy 
nhảy, vui đùa và học tập chuyên môn, nghi thức Hướng đạo, bức hình 
nào có thể bày tỏ cảm xúc hơn được. 

Thời gian trôi qua, các Trưởng lần lượt ra đi, với thời gian dài 
cống hiến cho đời, cho phong trào, sự ra đi vĩnh viễn của các Trưởng 
cũng đã để lại rất nhiều không chỉ những kinh nghiệm, những đóng 
góp mà còn sự luyến tiếc, sự kính trọng của mọi người, Những tấm 
gương sẽ không bap giờ mờ luôn soi đường cho người viết trong mỗi 
lúc mỗi khi để có thệ tiếp tục noi gương trong nhiệm vụ cống hiến cho 
phong trào với sự cố gắng rất hạn chế của mình. 

Tang lễ của Tr. Sói Cười liên quan đến Hướng Đạo do gia đình 
yêu cầu Gia Đình Bách Hợp đảm trách, tuy nói rằng sẽ dùng nghi thức 
hướng đạo để thực hiện lễ tiễn biệt chọ vị Trưởng lão của Phong tràọ 
lìa Rừng, nhưng đến nay, với người viết, không biết nghi thức như thế 
nào là đúng, mỗi người một cách, mỗi ý kiến đóng góp đều hợp tình 
hợp lý, trách nhiệm người viết vì là Gia Trưởng trong tập thể Gia Đình 
Bách Hợp Nam Cali nên cần có những quỵết định giúp gia đình tổ 
chức buổi lể vừa đơn giản, trang nghiêm và đầy đủ. 



148 



Sự quyết định buổi lễ của Gia Đình Bách Hợp Nam Cali cần 
phù hợp với sự mong mỏi của gia đình tang quyến, phối hợp nhịp 
nhàng với ACE Hướng đạo 5 Châu đặc biệt đối với Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam và Hướng Đạo Trưởng Niên hải ngoại, 
với sự tham dự của mỗi thành viên, buổi lễ trang trọng và đơn giản từ 
buổi cầu nguyện bởi ACE Xuân Hòa hải ngoại sau nghi thức phát tang, 
lễ tiễn biệt cuối ngày, tham dự Thánh Lễ tiễn đưa với sự góp sức của 
các Hướng Đạo Sinh và các Trưởng trang nghiêm 2 hàng chào 
Tr.Đinh Xuân Phức lần cuối và một nghi thức chia tay lần sau cùng tại 
nghĩa trang, tất cả nói lên sự luyến tiếc ra đi của một Huynh Trưởng 
Hướng Đạo cống hiến đời mình cho phong trào, không chỉ tại nơi đất 
khách quê người mà tại nơi quê Cha đất Tổ, ACE Xuân Hòa cũng đã tổ 
chức Thánh lễ cầu nguyện cho Tr. Sói Cười Đinh Xuân Phức sớm về 
với Chúa và gặp lại BP. 

Dựa vào sơ lược tổng hợp saụ đây từ các T rường, chúng ta sẽ 
nhận thấy được những vai trò và sự cống hiến của Tr. Đinh Xuân Phức 
nói lên con người của một Hướng Đạo Sinh mẫu mực : 

Sinh hoạt Ấu từ năm 1934 

Liên Đoàn Trưởng LĐ. Lê Bảo Tịnh (đạo Vị Hoàng, châu Sơn 
Nam) ở Bùi Chu, Bắc Việt Nam 

Đầu năm 1 950 ở trại Họp Bạn Bắc Việt tiếp đón đại hội nghị HĐ 
Nam-Trung-Bắcđể phục hoạt Phong Trào (bị gián đoạn từ 1945-46) ; 
ban chấp hành thứ nhất của tân Hội HĐVN chính là do đại hội này bầu 
lên. Tr.Phức đã dẫn bầy Sói của Trưởng từ Vùng Bùi Chu (Nam Định} 
dùng đò máy từ Sông Hồng vượt qua những vùng còn có chiến sự để 
tới Hà Nội. 

Năm 1 953, T ừ Bùi Chu sang thăm Thiếu đoàn Trần Bình Trọng 
(đạo Vị Hoàng) tại Nam Định. 

B. Sau Hiệp định Geneve, 1 954 

Di cư vào Nam năm 1954, đã cùng với Tr.Đoàn Văn Lụy sáng 
lập Đạo Xuân Hòa trong Châu Gia Định rồi thay thế Tr.Lụy làm Đạo 
Trưởng Xuân Hòa 

Bạch mã Ấu 1958 

Bạch mã Thiếu 1961 

Huy Hiệu Rừng Ấu 1965 

Đạo T rường đạo Xuân Hoà, 1 958-65 

Đạo Trưởng đạo Thủ Đô, 1967 

ALT Ngành Ấu 1970 



149 



Thành viên Phái đoàn HĐVN, tham dự Hội nghị HĐTG lần thứ 
23tạiTokyo, 1971 

Đạo Trường đạo Trùng Dương 1974-1975 
Châu Trưởng châu Bình Triệu, 1 974-1 975 
ủy Viên Kiểm Toán Hội HĐVN/ban Tài Kiểm, 1 969-75 
Trưởng Phức có nhà riêng là cửa tiệm Thánh Giá, ngoài việc 
bán các ảnh, tượng Công Giao, còn xem như là Scout Shop đầu tiên ở 
VN vì còn bán phù hiệu và sách HĐ... Với bản tính khiêm nhuờng và 
hòa nhã, Tr Phức ngoài nhiệm vụ Đạo Trưởng chỉ chuyên chú phục vụ 
trong Toán Trưởng HL Ngành Ấu. 

c. 1 979 Định cư tại Tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ 
Sau 1 năm, về quận Cam liên lạc ngay với các Trưởng kỳ cựu 
và thăm hỏi các đơn vị đang sinh hoạt, thực hiện các tài liệu Hướng 
đạo mang theo cung cấp cho các đơn vị. 

1 982 Tổ chức khóa huấn luyện Dự bị đầu tiên cho cácTrưởng. 

1983 cùng tổ chức Hội Nghị Huynh Trưởng HĐVN tại Costa 

Mesa 

1984 Hỗ trợ, đốc thúc thành lập Hội Đồng Hướng Đạo Việt 
Nam thuộc Châu Orange County 

1 987 - 1 989 tiếp tục tổ chức các khóa Huấn Luyện Dự Bị cho 
cácTrưởng tại Miền Nam Cali 

1990 cùng các Trưởng kỳ cựu thành lập Gia Đình Bách Hợp 
Nam Cali 

Trong khoảng thời gian này, Tr. Phức và Tr. Trần văn Bốt là một 
trong số ít ỏi các Trưởng kỳ cựu chịu hòa mình cùng các thế hệ đàn 
em, các Trưởng đã nêu tấm gương sáng cho các thế hệ sau, chúng ta 
rất hãnh diện vì những Trưởng không ham chức vụ nhưTr. Phức 

1998 HĐTU/HĐVN với quyết nghị số 5/1998 quyết định trao 
tặng Huân Chương BắcĐẩu choTr. Phức 

Hướng Đạo Việt Nam lại mất đi một Hụynh Trưởng lỗi lạc, 
người viết mong rằng một Sói Cười ra đi chắc chắn sẽ để lại nhiều Sói 
Cười khác để phong trào Hướng Đạo Việt Nam chúng ta có thể tiếp tục 
con đường hướng dẫn thanh thiếu niên Việt nam không chỉ tại hải 
ngoại mà cả trong nước trở nên những công dân hữu dụng. 

Lý Nhật Hui 



150 



Nhớ về chị 
TRẦN THỊ HổA 




ChịHoá! 

Chị là cô giáo dạy ở trường em học - Trường nữ trung học 
Bùi Thị Xuân Đà Lạt. 

Chị bằng tuổi má em - Hơn em 32 tuổi. 

Vậy mà chúng em cứ quen gọi chị là chị. Bởi chị là huynh 
trưởng Hướng Đạo. 

ở trường, chị không dạy lớp em. Trong Hướng Đạp, chị 
cũng không là huynh trưởng trực tiếp của em. Nhưng nói đến chị 
em nghĩ đến vai trò một huynh trưởng hơn là cô giáo. 

ở trường, em thường nghe học sinh than rằng: “Cô khó tính 
dễ sợ “. Em rất thông cảm với các bạn và nhủ thầm: “ Các bạn ơi! 
Đấy là các bạn không chơi Hướng Đạo nghe. Nếu các bạn là Nữ 
Hướng Đạo Sinh thì còn khiếp hơn nữa 



151 



Nhớ ngày ấy, chúng em còn là thiếu sinh, tuy sinh hoạt ở Đà 
Lạt nhưng thuộc Đạo Thủ Đô ở Sài Gòn, trong hội Nữ Hướng Đạo 
Việt nam, nghĩa là không thuộc Đạo Lâm Viên với chị. Thế mà có lúc 
chị bảo quỳ gối xuống để chị đo jupe: chỉ được cách mặt đất tối đa 
3cm. Khổ nỗi tuổi thiếu sinh đang lớn, sau vài tháng thì jupe đã ngắn 
lên rồi! May không kịp. Mỗi lần đi họp đoàn, chúng em đều né tránh, 
không đi ngang qua đất họp của bầy Lê Lai. Nói cách khác là trốn 
chị. 

Khi lớn lên qua chơi bầy bên Đạo Lâm Viên, em không dám 
vào bầy Lê Lai củạ chị. Mẩu mực quá!. Em xin chơi bầy La San của 
anh Chu Sơn, xuề xoà dễ thở hơn, vì tính em không được chỉnh 
chu. Tuy nhiên chị vẫn coi chung nữ trưởng toàn ngành. Dạy bảo, 
điều chỉnh các “Sói già non nớt “ mới học nghề như tụi em. 

Thuở thiếu sinh, chúng em mặc plisse 8 nếp. Khi qua chơi 
bầy, chị bảo nên mặc jupe culotte cho thuận tiện trong sinh hoạt. 
Nhưng lúc đó, để tiết kiệm, em tự may đồng phục, mà em lại chỉ biết 
may plisse. Dưới mắt chị, em giống như đứa không vâng lời! 

Năm 1 973, đi trại huấn luyện ở Nha Trang, em bị say xe nên 
bỏ quên mất mũ rộng vành trên xe. Sau khi đi trại về, em chưa có 
tiền mua mũ mới, mỗi lần họp bầy phải mượn mũ 4 múi của em trai 
đội đỡ, chị không bằng lòng. Lúc nào em cũng phải tránh chị vì bộ 
đồng phục. 

Em còn giữ sổ khoá khi tham gia các trại huấn luyện. Chị ký 
lưu niệm vào sổ của em với tên rừng Sáo Kiên Tâm. Trại Đạo nhân 
dịp sinh nhật BP 1 973 em lấy tên rừng, chị bảo em: “Thế là cùng nhà 
Sáo với chị Nhưng sau này đọc trong Kỳ Thú Chuyện Tên Rừng 
lại thấy chị là Sơn Ca Hay Hót. Rồi mới đây, khi chị đi xa lại thấy cáo 
phó là Hoạ Mi Hay Hót, em chẳng biết sao. Nhưng dù là Sáo, Hoạ 
mi hay Sơn ca đều là chị. Kiên Tâm và Hay Hót đều là đức tính của 
chị - Người huynh trưởng gương mẫu mọi mặt. 

Năm 1 974, ngành ấu HĐVN phát động cuộc săn lớn cho tất 
cả các sói toàn quốc, đó là cuộc săn SƯU TẮM TEM theo đơn vị 
bầy. Cuộc săn sẽ kết thúc, chấm điểm và phát thưởng vào dịp trại 
Họp bạn Quốc Gia Tự Lực tháng 12 / 1974 tại Tam Bình. Tất cả 
chúng ta, sói già, sói con đều hăng hái tham gia sưu tầm sắp xếp... 

Cuối năm, trại họp bạn đã đến. Ngành ấu Đạo Lâm Viên có 
chị và em đưa các sói đầu đàn về dự trại và đương nhiên mang theo 
album tem của các bầy. Em biết bầy La San của em chẳng thể nào 



152 



sánh được với các bầy cả nước nên đề nghị với chị: 

- Em tặng chị tất cả tem của bầy La San sưu tầm được để 
dồn vào bầy chị cho phong phú . 

Chị bảo: 

- Em nghĩ thế nào về cuộc săn này ? Không phải để nhận 
giải, mục đích chính tập cho các sói sưu tầm, sắp xếp, nghe được 
tiếng nói của những con tem, rèn tinh thần đồng đội. ...Em hãy giữ 
lấy để làm tài sản bầy. Kỷ niệm quý báu đó em. Không được giải 
không có nghĩa là vô ích. Sau giải mình vẫn có thể tiếp tục cuộc săn. 

Em chợt nhận ra bài học từ chị, người huynh trưởng đáng 
kính và. ..đáng sợ. Cứ nhỏ nhặt như thế, em học được ở các huynh 
trưởng Hướng Đạo nhiều bài học hay cho cuộc sống. Em còn nhớ, 
bầy của chị - Bầy Lê Lai Đạo Lâm Viên - đã đạt giải nhất trong cuộc 
săn đó. Vui ghê! 

Thế rồi biến cố xảy ra, anh chị em mỗi người một ngả. Tan 

đàn! 

Năm 2005, nghe nói có trại họp mặt huynh trưởng ở Vũng 
Tàu. Em xuống trại và gặp chị (đã 85 tuổi). Qua phút bỡ ngỡ ban 
đầu, chị nhận ra em và ôm em như ôm đứa con lâu ngày không gặp. 

Em thật cảm động khi thấy chị còn giữ chiếc áo len xanh rêu, 
đồng phục của sói con xứ lạnh ba mươi năm trước với chiếc huy 
hiệu Đạo Lâm Viên đã nhuốm màu thời gian. Chị em sống với nhau 
ba ngày trại. Ngày chia tay chị dặn nếu có dịp về Sài Gòn thì ghé chị. 

Ngày chị mất em không về được, chỉ biết cầu nguyện cho 
chị và ghi lại đây vài dòng tưởng nhớ chị thôi! AKELA vừa dữ vừa 
oai trên đá hội đồng năm xưa. 

Dù cố gắng không kiếm tìm những thứ đã mất. 

Dù cố gắng không níu kéo những thứ đã được an bài. 

Dù cố gắng không lưu luyến những thứ đã ngoài tầm với... 

Nhưng nhắc đến chị, em bỗng thấy quá khứ trở về. Những 
ngày vui trên Đồi Cù xa xưa ấy. 

Đã cũ rồi! Đã mất rồi! Đã ngoài tầm với rồi! 

Nhưng vẫn còn chút gì đó làm nhớ đến tận cùng! 

Em - Sáo Nhiệt Thành 



153 



Các logo dự thi trại họp bạn Hợp Lực 201 5 










Tráng sinh Kiến chăm chỉ 




& 

j| VIETNAM 

I ÌÃMBỎRỆE 

I HỢP Lực 

12015 




VIETNAM ỊAMBOREE VIETNAM ỊAMBOREE 

HỢP Lực 2015 HỢP Lực 2015 



155 






156 



•y 






Mèo đắn đo 




157 














158 






Tráng đoàn Bình Định 




159 









Nguyễn Hoàng Long 




160 










Vén màn bí mật chuyện cũ 40 trước 

BÀN GIAO Hội QUÀN NĂM 1975 

Đúng ra đề bài này phải viết 
như sau mới rõ nghĩa: Năm 1 975 khi 
bàn giao Hội Quán HĐVN tại 18 
đường Bùi Chu, trong đó có những 
gì? Chắc quý trưởng đã rõ TUV lúc 
độ là Tr Trần Văn Lược, người trực 
tiếp bàn giao Hội quán, yề sau Tr 
Lược thường phát biểu: “ối dào, chỉ 
mấy hôm sau khi bàn giao xong thì 
những đồ đạc quý của 1 HĐ được bày 
bán ở chợ trời, các lề đường”. Tôi 
hỏi: 

- Thưa trưởng, có biên bản 
bàn giao không? 

-Có chứ. Tr Lược nói. 

Tôi xin được xem qua nhưng 
Tr Lược bảo sẽ cho xem sau. Kiên trì 
và muốn biết rõ thực hư, mỗi khi đi 
thăm trưởng, tôi đều nhắc Ịại 
chuyện này nhưng Tr Lược đều 
không cho và đến khi gặp Tr Lược 
nhân lễ kỷ niệm 70 năm HĐVN, ông cho tôi hay biên bản bàn giao Hội 
quán và những giấy tờ tài liệu quan trọng đã giaọ cho một trưởng 
khác giữ, bây giờ không lấy lại được. Bó tay!!! Đến khi, Tr Nguyễn 
Đức Phúc (tức Phúc già, Thư kí của hội), có hiện diện trong khi bàn 
giao Hội, sang định cư ở Hoa Kỳ viết bài nói về tài sản của hội HĐVN 
khi bàn giao đăng ngoại quốc. 

Chắc hẳn quý vị khi đọc những lời trên và khi nghe lời TrTrần 
Văn Lược nói đều cho rằng Hội HĐ có đồ đạc quý khi bàn giạo. Thật 
ra, Hội lúc đó chẳng có gì quý giá, các trưởng chức sắc buồn bã vì 
mất Hội quán nên nói cho oai vậy thôi. Tôi mạnh dạn nói như vậy lậ vì 
chính Hội quán ở 18 Bùi Chu là nơi chốn thắn yêu mà tôi đã sống 
nhiều ngày, nhiều lần ở đó ròng rã 9 năm trời, HĐS hơn người ở chỗ 
trọng danh dự có sao thì nói vậy, không thêm không bớt. Hôm nay tôi 




161 



xin được nói rõ, đúng sự thật về việc này, trò múa rối năm 1965 của 
HĐ. 

Năm 1965, đại hội huynh trưởng HĐ toàn quốc họp tại Sài 
Gòn, mượn trụ sở to lớn của Nông Tín Cuộc ở đường Đinh Tiên 
Hoàng làm chỗ họp. Đại hội này quyết định thành lập ngành Kha 
nhưng điều tôi tâm đắc nhất là “trò múa rối” mà Châu Gia Định đã diễn 
giúp vui cho các trưởng tham dự đại hội. Trò diễn mới lạ này đã làm 
mọi người thích thú, riêng tôi mê ngay người thuyết minh pha trò hết 
sứcduyên dáng với giọng nói pha trộn ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau 
buổi biểu diễn, tôi tìm gặp và được biết anh là Tr Mai Xuân Tý, Châu 
trưởng Gia Định, Thủ quỹ của hội. về Huế tôi thuật lại trò diễn mới lạ 
này cho các Đoàn sinh Trần Quốc Toản nghe. Các em thích lắm. Tôi 
viết thư cho anh T ý, lập tức anh gởi ngay ra Huế cuốn Marionnettes là 
một hộp có 5 con búp bê, có sách hướng dẫn, có dụng cụ. Các em 
chuyên cần tập luyện và chỉ 5 tháng sau là biểu diễn cho cả Đạo xem 
ngạy tại rạp Lửa Hồng. Anh Đạo trưởng Nguyễn Hòe khen hay và 
xuất quỷ Đạo cho lOOỌđ để sắm thêm dụng cụ. Từ đó cứ mỗi tháng 
đoàn xuất du một lần về các vùng thôn quê quanh thành phố Huế như 
Kim Long, An Hòa, Long Thọ, Bao Vinh, Vĩ Dạ, An Lăng, Nam Hòa, 
Thuận An, Tắn Mỹ... Đến nơi, sau khi tìm địa điềm cắm lều xong là 
tiếng phèn la nổi lên, trẻ em (và cả trẻ lớn bụ đến xem đoàn HĐ biểu 
diễn trò búp bê nhảy múa). Họ đến đông lắm, các cụ già cũng đến 
xẹm. Các em thạo việc hớt tóc thì hớt cho các em nhỏ, giá hớt một 
đầu là 5 củ khoai lang hoặc khoai mì. Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 
các em nhỏ cho là thật. Có cả phụ huynh mang đến một rổ khoai lang, 
trái mít hay rau chuối, mấy trái bưởi Thanh Trà để tặng cho Đoàn. Tha 
hồ nấu nướng ngay trong trại, xế chiếu mới đạp xe về . 



* * * 

Ngày vui qua mau, tháng 4 năm 1967, ông bầu ban múa rối 
lên đường vào quân trường theo lệnh tổng động viên. Mãn giai đoạn 
1 SVSQ được đi phép 24 giờ, trước khi đi phép được thưởng thức 
một đêm văn nghệ thật đặc biệt do các nghệ sĩ tài danh thời bấy giờ 
từ Sài Gòn về Thủ Đức trình diễn như Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, 
Kim Loan, Phương Dung, Duy Khánh, Hùng Cường, Nhật Trường, 
Duy Trác. Mỗi SVSQ được một giấy mời thân nhân đến dự, gia đình 
tôi ở Huế, biết mời ai đây. Thiệp mời rất đẹp và sang trọng, bỏ đi thì 
uổng quá, mà mời thì chẳng biết mời ai, mời với thiện ý nhưng có thể 
gây phiền cho người được mời. Cuối cùng tôi chợt nhớ đến anh Mai 



162 



Xuân Tý. Đúng rồi, anh là một huynh trưởng lớn nhưng bình dị và có 
máu nghệ sĩ. Tôi gửi thư đi để khỏi bận tâm chứ chắc mẫm anh sẽ 
không đến. Tối đó đang hành lễ thì trời đổ mưa, mùa mưa mà. Mọi 
người ướt đẫm nhưng rồi cùng đội mưa xem Văn Nghệ. Một số sv đã 
theo thân nhân đón về nhà. Tôi tính chuyện về phòng ngủ thì anh xuất 
hiện, vẫy tay chào vào gọi tôi. Tôi sững sờ một lúc rồi tiến đến anh. 
Anh nhẹ nhàng bảo: 

- Em lên xe, anh đưa về Sài Gòn. 

Tôi thưa: 

- Dạ em còn có 2 người bạn. 

- Lên xe luôn, càng đông thì càng vui mà. 

Nhìn chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng của anh, tôi ái ngại 
nói: 

-Anh cứ để bọn em lên xe GMC của quân trường, áo quần tụi 
em sũng nước không lên xe anh được. 

Anh vui vẻ nói: 

- Không sao đâu, có nước mới có mình mà. 

Sau câu nói vì von dí dỏm đó, anh mở cửa mời chúng tôi lên 
xẹ. Hai SVSQ, bạn tôi là Nhiêu Khánh Đàm và Lê Văn Dị, nguyên 
động môn sư phạm, đồng nghiệp gõ đầu trẻ ở Huế và bây giờ là cùng 
nằm bên nhau ở quân trường. 

Anh dừng xe trước một quán ăn lớn ở đường Lê Thánh Tôn 
quận 1, nói: 

- Bấy lâu mấy chú nhai cơm lính cá tra, tối nay anh chiêu đãi 
cơm tây. 

Chúng tôi chỉ biết vâng lời và không khách sáo trước những 
thức ăn thơm phức. Anh ngồi nhâm nhi ly café. Ăn xong, khi ra xe anh 
nói: 

- Bây giờ anh đưa các chú về ngủ ở nhà anh, cũng gần đây 

thôi, 

Nghe vậy tôi giãy nảy, thưa: 

- Bọn em ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, không chịu được gò bó, xin 
anh cho chúng em đến một nhà trọ nào bình dân, có chỗ nghỉ qua 
đêm là được. 

- Được rồi. Anh Tý cười và nói tiếp: 

-Anh sẽ đưa các chú đến một nhà trọ thoáng mát, rộng rãi, 
độc lập tự do mà không có hạnh phúc. 

Chúng tôi thắc mắc về chuyện không có hạnh phúc nhưng 



163 



không ai dám hỏi cho đến khi xe ngừng tại nhà số 1 8 đường Bùi Chu, 
anh bấm chuông thì một ông già mặc bộ bà ba đen khoảng 50t, mái 
tóc bồng bềnh nghệ sĩ ra mở cửa, anh Tý nói: 

- Ông Tư ơi, đây là những anh em của tôi, nhờ bác cho họ trú 
đêm nay. 

Quay qua chúng tôi, anh nói: 

-Đây trụ sở của Hội HĐVN, ngôi nhà chung của chúng ta, các 
anh cứ thoải mái, chúc các chú ngủ ngon, 8g sáng mai anh đến đưa 
đi ăn sáng. 

Ông T ư dẫn chúng tôi vào nhà và nói: 

- Các cậu là lính gì mà ăn mặc đẹp vậy? 

Chả là chúng tôi đang mặc đồ đại lễ kaki vàng, đầu đội mũ 
kepi, vai mang biểu chương màu anh dũng bội tinh, giày bóng 
loáng,. „ 

Ông đưa chúng tôi lên tầng ba, tầng lầu cuối cùng của Hội 
quán, toàn giường nằm 2 tầng, bằng sắt sơn màu xanh da trời. 
Chẳng cần mền mùng gì cả, chúng tôi lăn đùng ra ngủ. Trời sáng rõ, 
chúng tôi mới thức giấc, nằm gác chân lên nhau mà ngủ mới thấy Tr 
Mai Xuân Tý là nhà hài hước có tài khi ông nói nhà trọ độc lập, tự do 
mà không có hạnh phúc. Chúng tôi thay bộ đồ vía bằng civil, nhìn 
nhau thấy nhẹ nhàng vì 4 tháng nay mặc treilli nặng nề quá. Đúng 8g, 
anh đón chúng tôi; tạt ngang hiệu sách Văn Đàn của anh chốc lát rồi 
anh đưa chúng tôi đến Phở Gà Hiền Vương. Khỏi nói, đây là một 
trong những tô phở ngon nhất trong đời. No nê rồi chúng tôi được anh 
chở về thả xuống tại nhà thờ Đức Bà. Chia tay vị huynh trưởng tốt 
bụng chúng tôi lang thang thăm thú nhiều nơi ở Sài Gòn như chợ Bến 
Thành, Thảo cầm viên, xuống Gia Định thămTr. Lê Mộng Ngọ ... vào 
rạp xem phim Tinh Võ Môn với tài tử chính là Lý Tiểu Long, đến ngã 
Sáu Sài Gòn, đến ngã Năm tượng Thánh Gióng phi ngựa về trời đệ 
ăn ngầu pin, lòng bò củạ chú AThẩu nức tiếng Sài Thành. Thả bộ về 
Hội quán, leo lên lầu 3 rồi mỗi đứa một giường, đánh một giấc đến 4g 
thì ra đường Nguyễn Du để xe quân trường đón về doanh trại. Trước 
khi ra về chúng tôi tặng ông Tư 100đ (giá trị độ 7 lít xăng hay 1 lẩu 
thập cẩm ở quân trường), ông Tư cầm tiền, hỏi: 

-Chi? 

-Café 

- Caté hả. Nói xong ông bỏ túi và nói: 

- Cảm ơn mấy cậu. Các cậu đi lính hả, lần sau có đi thì về đây 
ở với qua. 



164 



quán, ơ đây tôi hoàn toàn tự do, sông thoải mái vô cùng. Tôi gõ cửa 
là ông Tư ra đón ngay, vui vẻ. ông hớn hở nói với tôi: 

- Mày về quá đúng lúc, hôm nay tao có hẹn với con mèo ở cầu 
Bông, tao đi mai mới về. Tao đã nấu cơm rồi,, mày mở thịt hộp, luộc 
rau dền mà ăn. 

Nói xong ông giaọ chìa khóa cửa cho tôi rồi cuốc bộ. Xin mở 
ngoặc ở đây để có đôi điều về người gác dan (bây giờ gọi là bảo vệ). 
Ông trạc độ 50 tuổi. Người xứ Quảng, dáng mảnh khảnh, hàm dưới 
bịt 2 cái răng vàng đỏm dáng lắm, đẹp nhất là mái tóc bồng bềnh một 
cách nghệ sĩ; quanh năm suốt tháng tôi chỉ thấy ông mặt bộ áo bà ba 
đen bóng. Tôi theo mọi người mà gọi ông là ông Tư chứ thật ra không 
biết tên thật của ông là gì, ngay cả Tr Lược, Tr Việt cũng không rõ tên 
thật của ông. Sau giải phóng không rõ ông đi đâu. Hội quán - nơi 
chốn thân thương như trên đã nói - thứ bảy, chủ nhật là tôi về ngủ tại 
hội quán, tết Mậu Thân kẹt luôn ở đấy 1 1 ngày. Sau này tuy làm việc ở 
Huế nhưng mỗi lần vào Sài Gòn tôi đều đến trú ngụ ở đây, kể có lúc ở 
cả vài ba tháng, Tr Sói Mơ Mộng Võ Văn Thơm, Châu trưởng, cao 
tuổi mà kén chọn vợ quá nên vẫn phòng không, ở với Tr. Lê Văn 
Ngoạn, khi Tr Ngoạn lấy lại phòng để cưới vợ cho con thì anh Thơm 
đến tá túc ở Hội quán cùng tôi, thời gian sau mới về được nhà vợ. Cứ 
hễ có mặt tội là ông già Tư lại về nhà với “mèo” nên một mình trong 
ngôi nhà 4 tầng thật hiu quạnh, tôi lang thang quanh quẩn và nhận ra 
rằng tài sản của HĐVN đạm bạc, đạm bạc đến nổi có kẻ trộm lẻn vào, 
tự do lục lọi cũng chẳng kiếm được món gì đáng giá. 

Lai lịch hội quán: Cách nay 20 năm, một trưởng nào đó việt 
trên tờ Liên Lạc, tiếng nói của Trưởng Niên, xuất bản ở Canada, rất 
tiếc tờ báo này tôi để ở Hóc Môn bị mối ăn thành đất nên nay chỉ còn 
viết theo trí nhớ mình thôi. Chủ nhân của ngôi nhà này là bà Ước, bà 
trao bảng bán nhà từ lâu nhưng không có ai mua vì ngôi nhà nằm đối 
diện cổng chính của nhà thờ Huyện Sĩ, hàng ngày có cả hàng ngàn 
tín đồ dự thánh lễ, khi ra lễ thì họ đều ngó vào nhà 1 8 Bùi Chu, tòa nhà 
này phía trước có 4 lậ cửa xếp, một cửa chính rộng 0.8m này, đứng 
ngoài nhìn thông suốt đến tận bếp ở trong phòng cuối cùng. Theo 
thuật phong thủy nhà như thế là vô duyên gây hao tài miệng tiếng. . . 
nên chẳng có ai mua nhưng lại lọt vào mắt xanh của Tr Huỳnh Văn 
Diệp. Giá hỏi nhưng chung tiền để nhận cũng thiếu 35.000Ổ. Tr Vũ 
Thanh Thông, Nguyễn Xụân Long, Tôn Thất Dương Vân chạy vạy 
mãi mới có số tiền này. Tiền mua đã thiếu làm gì có tiền đệ sửa chữa 
nên hội quán xập xệ quá đỗi. Tính bán rạp Lửa Hồng ở Huế để lấy tiền 



xây Hội quán này nhưng anh em ở Huế không chịu, ở hiền thì gặp 
lành, lúc lâm nguy thì cụ Hổ Cáu Trần Văn Thao, thủ lĩnh cũa các HĐS 
già, danh xưng thời đó là các cựu HĐS. Cụ Thao gửi thư cho các 
huynh trưởng khá giả trình bày cặn kẽ hoàn cảnh khó khăn của hội rồi 
ca bài “Con cá sống vì nước nhờ nước”. Nghe bùi tai và phải lí, các 
trưởng động lòng nên tích cực yểm trợ, đứng đầu danh sách có các 
trưởng sếu Đồng Nai Trần Văn Khắc, Ngựa Dò Từng Bước Phạm 
Văn Nam, Beo Hì Hì Nguyễn Hữu Huỳnh, Đà Điểu Điều Độ Phạm 
Biểu Tâm, Bồ Nông Hy Sinh Lâm Tô Bông, một số huynh trưởng khác 
ở các Châu Đạo, đặc biệt là cụ Mai Thọ Truyền, Quốc vụ khanh đặc 
trách văn hóa, hội văn hóa Á châu. Có tiền rồi, Tr Sóc Sung Mãn 
Huỳnh Văn Nhụ, kiến trúc sư nổi tiếng của HĐ, người mà năm 1950 
đã phù phép biến Hội quán ở 86 Hàng Trống Hà Nội, thành đổi một 
nửa làm Văn phòng Hội, nửa còn lại làm rạp chiếu bóng được mang 
tên Lửa Hồng, dụ khị đám trẻ nhỏ vào coi phim lành mạnh, tiền vô 
như nước, quỹ hội dồi dào, có khi tồn quỹ trên 1 0O.OOOđ (cỡ 1 tỉ bây 
giờ). 

Tr Nhu đã biến ngôi nhà xập xệ trở thành khang trang với 4 
tầng lầu (kể cả tầng trệt). 

Tầng trệt chia làm 3 phòng, phòng ngoài độ 8m, phía ngoài để 
một bàn dài phủ bằng nỉ xanh, đây là nơi họp của Bộ TUV, nằm sát 
tường bên phải là các tủ trưng bày sách báo, dụng cụ HĐ. Phụ trách 
bán hàng là con gái của Tr Vũ Thanh Thông (Hoẵng Đa Ngôn, DCC 
Trưởng miền HL3), cuối phòng này là bàn giấy của vị Thư ký thường 
trực, sau lưng là tủ đựng hồ sơ. Cạnh đó có bàn giấy nhỏ cho thư ký 
đánh máy (danh xựng lúc đó là đả tự viện), kể từ đó là thang gác lên 
lầu, phía sau là giếng nước, cũng là giếng trời vì thông hẳn lên trời, 
phòng cuối cùng dành cho người gác ở, bên cạnh là nhà vệ sinh. 

Tầng 1: Đây là nơi chốn khang trang nhất nhưng lại là tầng 
cho thuê, người thuê là Trịnh Long Việt (Sói Nhậ Nhặn) - Châu 
trưởng Châu Gia Định, đâỵ là văn phòng dịch vụ lắp đặt sửa chữa 
thang máy và máy lạnh. Tầng này chia làm ba phòng: phòng ngoài 
nhìn qua nhà thờ Huyện Sĩ là phòng khách có máy lạnh nên khi hội 
trưởng, TUV có khách quí thường mượn phòng này để tiếp khách, kế 
đến là văn phòng dịch vụ, phòng phía sau là kho dịch vụ. 

Tầng 2: tất cả trước sau đều là kho của hội, phòng sạu cùng 
chứa sách báo, phòng trước toàn là các dụng cụ đi trại như lều, cọc, 
toile de tent, chảo, nồi niêu xoong chảo, chén bát, đủ thứ kể cả chảo 
lủng đít, nồi sứt quai, quí giá nhất có lẽ là mùng mền để đem lên Tùng 



166 



Nguyên khi mởTrại HL. 

Tầng 3: Phòng ngoài để 10 cái giường sắt rộng 0.8 X 2.2m, 2 
tầng, dành cho 2 người nằm, giường sơn màu xanh nhạt, phòng 
trong là kho để một tủ sách đầy những sách căn bản của HĐ Tiếng 
việt, Tiếng Pháp, tiếng Anh.. Một tủ đựng mùng màn, gối, mấy bó 
chiếu và mấy bộ bình, ly, tách, bình thủy. 



HỘI LIÊN HIỆPTNHSSVGP pb-C1-7 

SẦlGON GIẤĐỊNH 

Trụ sở: 4 Duy Tân BIÊN BẢN 

Dây nói: 24.171 
SỐ006/KĐH Công Tư 



Tài sản về vật dụng ban tiếp quản 
LHLTNHSSVGP/SGGĐ tại nhà số 18 Bùi Chu Quận 2, trụ sở Hội 
Hướng Đaọ Việt Nam. 

Gồm có: 3 tầng lầu gồm 8 phòng, tất cả vật dụng trong 
nhà gồm có: 

Tầng dưới chót: 

1 quầy tủ kính chứa sách 

1 quầy tủ sát tường chứa sách - 1 máy rọi phim chạy 
dầu lửa 

1 phòng thư ký, 4 bàn máy đánh chữ, 1 máy đánh chữ 
tư nhân 

1 dãy tủ sát tường không sách 
1 bàn giấy 
1 dãy hộp thiếc 
- 2 ghe 

1 dãy gồm những hộc tủ và kính 

2 bàn giấy nhỏ 
1 máy tính 

1 phòng có: 

1 điện thoại 
1 bàn giấy 

1 tủ đứng gồm nhiều hộc nhỏ 
Những tờ giấy sổ sách của hội 
4 ghế ngồi 

2 quạt trần 



167 



Tầng thứ 2: 

Trước: 

1 máy quay hiệu ronéo hiệu GESTCHNER 
1 tủ 

1 máy ronéo hiệu AB DICK 525 + bàn kê 

1 bàn họp + 53 cái ghế 

2 quạt trần + 3 cái đèn 

1 số đồ cứu trợ (q uần áo cũ ) 

Sau: 

1 cái mền còn trong bao 
1 cái interphone (liên lạc trong phòng) 

1 téléphone số 50669 
1 9 bản đồ có tính cách quân sự 
Giấy trắng giầy gồm có: 



a) 


Loại21x33 56g/m : 


8 tập 


b) 


Loại 22x33 90g/m : 


5 tập 


c) 


Loại 21x27 


7 tập 






20 tập 



1 tăng điện 5 ampères, 3 transtos, 1 số tụ điện 
1 dụng cụ đóng tệp lớn 
1 ba lô 

Dụng cụ linh tinh văn phòng, 1 số hình ảnh tài liệu 
1 0 dĩa, 5 tách bằng nhựa 
1 bureau 
3 ghế nhựa 



Tầng thứ 3: 
Mặt tiền: 



Sổ tay nữ trưởng 


514 cuốn 


Kệ 1 


Vui chơi 


3850 - 


-nt- 


Nội LệTráng nữ 


956 


-nt- 


Họp đoàn 


2452 - 


-nt- 


Chương trình đẳng thứ 


2035 - 


Kệ2 


Đường Thành công 


3240 - 


-nt- 


Trưởng Hướng Đạo 


2540 - 


-nt- 


Nội lệ Ngành Thiếu nữ 


1675 - 


Kệ3 


Giao Ban 


2964 - 


-nt- 


Nội lệ Ngành Ấu nữ 


2117 - 


-nt- 





Phương pháp Hướng Đạo 


466 


-nt- 


- 


Vui hát (nữ) 


600 


-nt- 


- 


Sinh hoạttoán 


796 


-nt- 


- 


Sách sói con 


2815 - 


Kệ4 


- 


Đời Movvgli 


3815 - 


-nt- 


- 


cẩm nang Tráng trưởng 


220 


Kệ5 


- 


Quyết nghị 


170 


-lit- 


- 


Qui trình và Nội lệ 


925 - 


-nt- 


- 


Hướng Đạo Đại cương 


4699 - 


-nt- 


- 


Sách BADEN POVVELL 


5439 - 


-nt- 


- 


Nhiều tài liệu Hướng Đạo 




Kệ7 


- 


Nhà tiền chế của Nhật 




Kẹ 8 


- 


Sách báo và một số biểu ngữ 




kệ 9 


- 


Giấy tormat 21x27 500F 


41 tập 




- 


Bao thư Hướng Đạo 


8 cuốn 




- 


cứu THƯƠNG: 








Hộp cứu thương 


11 hộp 






Hộp vuông cứu thương 


12 hộp 






Thuốc cứu thương 
Thùng cứu thương 


04 thùng 




- 


Hướng dẫn Kha đoàn 


1469 cuốn 




- 


Tân huấn luyện tháng 


11 




- 


Thủ bản dự bị Thiếu 


54 xấp 




- 


Đào tạo huấn luyện viện 


215 xấp 




- 


Bước đường đầu 


6994 cuốn 




- 


Hệ thống robinet nước 


03 cái 




- 


Banh da 


04 trái 




- 


Banh bóng rổ 


02 




- 


Lưới lớn 


02 cái 




- 


Lưới nhỏ 


02 




- 


Xẻng 


12 cây 




- 


Sắc 


10 cái 




- 


Giấy chỉ to 


10 kí 




- 


Đinh 10 phân 


04 bao 






Thùng cây đựng: 


Cưa tay 01 
Cuộn dây 


01 



Lưỡi xẻng 03 

Vật dụng trại 



Đồ ngủ 


06 


bộ 




Rideau đen 


02 


cái 




Túi đựng vải 


02 


- 




Tendeur 


02 


thùng 




Ba lô 




04 


cái 


Hộp vớ nylon 


03 


hộp 




Lưỡi búa 




oi 


thùng 


Trang trí giáng sinh 




02 


thùng 


Bình xịt thuốc sát trùng 


05 


bình 




Phim hư 




09 


cái 


Thớt 




09 


cái 


Bo-go 3-5 




02 


cái 


Huy hiệu HĐ carton 




04 


tấm 


Ghế cao 




01 


cái 


Vải kaki xanh lợt 




08 


cây 


Giấy 




04 


ram 


Một số bọc nylon 
Cầu chì 


03 


cái 




Máy hát đĩa hư 


01 


cái 




Thùng con dấu H.Đ 




01 


thùng 


Cờ HĨĐ 


01 


cái 




Cờ ngụy bằng vải 




13 


cái 


Ly nhựa 




13 


cái 


Thùng nylon 




02 


cái 


Phòng sau: 

Bàn giấy bằng sắt 




01 


cái 


Bàn giấy bằng gỗ 




01 


- 


Kệ đựng giấy 




01 


- 


Ghế 




03 


- 


Điện thoại 




01 


- 


Quạt máy trần 


01 


- 




Đèn ống 




01 


bộ 


Mì gói 02 thùng lớn + 10 hộp nhỏ: 


660 


Chảo 




89 


cái 


Chảo số 6 + nắp 




89 


bộ 



13 



Mùng 

Giường sắt 
Chiếu nylon 0m80 
Chiếu nylon 1m20 
Chiếu thường 0m80 



cái 

13 

60 

10 

08 



cái 

chiếc 



Một sô dụng cụ nhạc 



Nhạc ủy mị tình cảm 


06 


Xấp 


Lều xanh lá cây 


04 


cái 


Lều tiểu đội 


23 


- 


Lều trung đội 


08 


- 


Lều đại đội 


07 


- 


Máy phát điện 


01 


- 


Máy charge accu 1100 


01 


- 


Chụp đèn điện lớn 


02 


- 


Công tắc điện 


01 


thùng 


Ampli 


01 


cái 


Loa phóng thanh 


02 


- 


Survolteur 


01 


- 


Dây điện 


01 


khoanh 


Bóng đèn 


01 


thùng 


Đèn và đuôi đèn 


05 


- 



Máy HANDPHONE 10 cái số 0950 - 

818134-5021 -817616-0790-0148- 11572A-B- 
4503- B- 17591 



Chén nylon 


109 


Chén đất 


44 


Hộp đựng xà bong 


06 


Hộp đựng đường 


02 


Ly nhỏ 


15 


Xô vải đựng nước 


09 


Dao 


04 


Xô nylon 


04 


Ắm nhôm, đất 


07 


Nồi nhỏ, lớn 


29 


Dĩa nhôm 


16 


Dĩa nylon 


55 


Tô nylon 


19 



84510- 



Thau nylon 


13 


- 


Rá 


10 


- 


Ly nylon 


229 


- 


To so 


27 


- 


Ca nylon 


02 


- 


Dĩa thìa 02 


1 thùng 




Rá nhôm 


13 


cái 


Bếp dầu hôi 02 






Xô nước nylon hiệu Champion 04 


cái 


Một số quần áo cũ 






Thau nylon số 40 


09 


- 


Thau nylon số 35 


07 


- 


Nón nylon 


01 


bao 


Nón rơm 


09 


bao 


Ca nhựa lớn 


25 


cái 


Ly nhựa trắng 


08 




Thuốc tây linh tinh 


01 


thùng 




01 


vali 


Mũ nylon trẻ con 


01 


bao 


Vải bọc nệm 


04 


cây 


Thùng giấy cũ 


04 thùng 




Sữa đặc 


86 


hộp 



XONG 16G30. TUẦN TIỂU ĐỘI 2 KIÊM KÊ (Ngày 07-06- 

1975) 

Ban Quận trị Khối Đại Học Công Tư xác nhận những vật 
dụng trên đây đều còn đầy đủ và đang do Hội quản lý. 

TL Hội LHTNHSSVGP Khu SGGĐ 
TM BAN QUẢN TRỊ 

Trần Mạnh Hùng 



Hội Liên Hiệp TN HS sv GP Chánh phủ Cách 

Mạng Lâm Thời 

Sài Gòn - Gia Định Cộng Hòa Miền Nam Việt 

Nam 

BIÊN BẢN 

V/v cửa kho của nhà kho tại trụ sở Hướng Đạo 18 
Bùi Chu bị mở tung và xé bảng niêm phong. 

Lúc 16giờ ngày 26-06-1975, khi đến nhà kho của trụ 
sở Hướng Đạo số 18 Bùi Chu Sài Gòn, chúng tôi nhìn thấy: 

- Cửạ nhà kho (ở lầu 3) bị mở toang và tờ giấy niêm 
phong do Trần Mạnh Hùng ký tên vào ngày 17-06-1975 bị 
xé rách. 

- Cửa thông ra bên ngoài vẫn còn khóa (chứng tỏ kẻ 
gian từ dưới cầu thang đi lên) 

Sau khi kiểm soát sơ khởi nhận thấy có 1 số vật 
dụng như sau bị mất: 

+ Một thùng sữa lon (sữa ông già) 

+ 2 thùng mì gói 

Ngoài ra có thể còn một số vật dụng khác mà chúng 
tôi không thể kiểm soát được ngay. 

Ký tên 



Đã nhận của Văn phòng Hội Hướng Đạo Việt Nam: 

- Chi phiếu số E 421789 20.000Ổ 

- Chi phiếu sọ E 421780 1 5.000Ổ 

- Chi phiếu số E 421791 200.000Ổ 

- Chi phiếu số E 421781 30.000Ổ 

Là những chi phiếu chưa lãnh. 

Saigon ngày 29.05.75 

Hội Liên hiệp TNHSSVGP 
Sài Gòn Gia Định 
Ban tiếp quản 



Tám Đông 

Nguyễn An Dân 

Hướng Đạo là một đoàn thể chuyên về giáo dục thanh thiếu 
niên trở thành người hữu ích cho xã hội bằng cách tự lực cánh sinh 
chứ không nhận sự tài trợ của chính quyền, của các mạnh thường 
quân nên Hội sống giản dị trong cảnh thanh bình đạm bạc. số tài 
sản ghi trong biên bản này là đúng với thực trạng của Hội Hướng 
Đạo Việt Nam năm 1975. 

Sở dĩ kho hội quán chứa nhiều nồi-niêu-xoong-chảo-chén- 
bát và mì gói ăn liền là vì lúc đó Châu Gia Định quyên góp để cứu 
trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc và thiên tai bão lụt hỏa hoạn. 

Kì tới chúng tôi sẽ đăng tải văn bản quyết định đình chỉ sinh 
hoạt của Hội HDVN để bạn đọc thấy rõ hoàn cảnh trớ trêu “cười ra 
nước mắt” của hội chúng ta 

Sáo Dễ Thương 



Future Scout 



Suurjuhla 




Suurjuhla đã trôi qua mấy ngày rồi, nhưng không khí sôi 
động, náo nhiệt như vẫn còn vang vọng trong tâm trí của mình. 
“Suurjuhla” trong tiếng Phần Lan có nghĩa là “bữa tiệc lớn”, là một sự 
kiện đặc biệt của Hướng đạo sinh Phần Lan. Suurjuhla là dịp các 
Hướng đạo sinh ở khắp đất nước gặp gỡ, kết thân và chỉ được tổ 
chức 7 năm một lần. Chủ đề của “bữa tiệc lớn” năm nay là: “Kuulun 
maailmaalle” (“Tôi thuộc về thế giới”). Thật may mắn khi cuộc họp 
bạn diễn ra ở thành phố Kouvola, Phần Lan vào đầu tháng 6^ (7- 
8.6.2014), nơi mình đang theo học nên chắc chắn mình không thể bỏ 
lỡ cơ hội có một không hai này. 

Mọi công việc chuẩn bị và quảng cáo cho chương trình được 
khởi động từ đầu năm ngoái. Ở trung tâm thành phố, các em hướng 
đạo sinh còn nhảy ílashmob để gửi thông điệp về sự kiện đến người 
đi đường. Các nhà sinh hoạt đều dán poster để mọi người nắm bắt 
thông tin về Suurjuhla. Các Trưởng ở Kouvola làm việc hăng say 
ngày đêm, cố gắng cho ra bản kế hoạch hoàn hảo. Thỉnh thoảng đi 
ngang qua văn phòng Đạo, mặc dù trời đã tối nhưng lúc nào mình 
cũng thấy bên trong sáng đèn, chứng tỏ mọi người làm việc không 
ngừng nghỉ, phục vụ hết mình cho sự kiện Hướng đạo lớn nhất được 
tổ chức ở Kouvola lần đầu tiên. Sau này, khi đến văn phòng để nộp tờ 
đơn đăng ký tham gia và nói chuyện, mình mới biết được các Trưởng 



175 



trong ban dự án có mặt ở đây từ 8 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu. 
Dường như ai cũng hy sinh công việc của mình để toàn tâm toàn ý 
cho chương trình. Điều đặc biệt là ban dự án có 4 người, trong đó 
Trưởng dự án là chức vụ được trả lương và có 1 người là phụ huynh, 
nhưng vẫn chu đáo dành toàn bộ thời gian tất bật với Suurjuhla. Các 
Trưởng trẻ tuổi thì làm những công việc liên quan đến truyền thông 
như quay video quảng bá cho chương trình để post lên YouTube, cập 
nhật thông tin trên trang Facebook chính thức của sự kiện, làm mẫu 
cho gian hàng Online của Suurjuhla và những hoạt động chuẩn bị 
khác. Ngoài ra, designer là một tình nguyện viên đang học ngành 
thiết kế ở trường mình nên poster, băng rôn, áo đồng phục, . . . được 
trang trí đẹp mắt, chuyên nghiệp. 




Vì Suurjuhla thu hút hơn 8000 hướng đạo sinh Phần Lan nên 
đây là một dịp hiếm có để quảng bá hình ảnh thành phố Kouvola đến 
mọi người. Lực lượng tình nguyện viên hùng hậu bao gồm cả những 
người không phải là hướng đạo sinh, đó là những người có tinh thần 
giúp ích để cống hiến cho phong trào và cho thành phố quê hương 
mình. Mình và một vài bạn học ở trường cũng có tham gia tình 
nguyện ở Partiokylã (làng Hướng đạo) vào thứ sáu để chuẩn bị cho 
sự kiện vào thứ bảy và chủ nhật. Làng Hướng Đạo được đặt dọc theo 
tuyến đường đi bộ đẹp nhất Kouvọla, hướng thẳng tới ga tàu. Hai bên 
đường là các hàng quán bán đồ ăn, thức uống, quần áo, sách... 
trong hai ngày cuối tuần. Ngoài ra, 4 kiosk của Hướng đạo Phần Lan 
được dựng lên (1 cái của Đạo Kymenlaakso, 2 cái của Hướng đạo 



176 



Helsinki và Turku còn 1 cái dành cho Hướng đạo sinh Phần Lan nói 
tiếng Thụy Điển). Mình giúp trang trí bằng việc nối các khăn quàng đủ 
màu sắc rồi treo xung quanh kiosk. Bên trong kiosk có trưng bày tài 
liệu, sách vở, huy hiệu, logo, đồng phục Hướng đạo. . . và có bàn ghế 
để các em nhỏ vào vẽ tranh, chơi trò chơi. Tất cả các tình nguyện viên 
ở đây đều mặc áo thun màu xanh lá cây, ai là hướng đạo sinh thị đeo 
khăn quàng. Chúng mình giúp chuyển vật dụng (lều, bàn ghế, đá 
chận lều) từ xe tải xuống rồi dựng lều cho khoảng 1 0 đơn vị bán hàng 
và 2 lều Hướng đạo. Công việc nặng nhọc trong thời tiết nắng nóng 
nhưng ai nấy đều vui vẻ vì có thể góp sức mình vào sự thành công 
của “bữa tiệc lớn”. Có thể nói sau ngày hôm đó, mọi người đều trở 
thành những tay dựng lều và phát tờ rơi chuyên nghiệp. 




Các đoàn hướng đạo từ các thành phố khác tới Koụvola từ 
thứ sáu. Vì làng Hướng đạo ở ngay ga tàu nên mình có thể thấy được 
từng nhóm hướng đạo sinh đi ngang qua đeo đủ thứ khăn quàng, 
trên vai là ba lô với đầy đủ trang thiết bị nhìn rất đã mắt. Lần đầu tiên 
trong đời mình thấy khắp nơi là hướng đạo, đi đâu trong thành phố 
cũng thấy hướng đạo sinh, nhiều khi cả gia đình, cha mẹ, con cái, 
thậm chí có bé con nằm trong xe đẩy cũng đeo khăn quàng. Kouvola 
như biến thành thành phố Hướng đạo. Không khí cùng với tinh thần 
Hướng đạo lan tỏa ngày một mạnh hơn, thật tuyệt biết bao khi mình 
là một trong những người được sống và hòa mình trong làn sóng 
nồng nhiệt đó. Các đoàn hướng đạo được bố trí chỗ ngủ trong trường 



177 



học hay nhà thờ ở trung tâm thành phố. Mình ở ncjay trung tâm nên 
những nơi đó chỉ cách chỗ mình vài bước chắn, ở trong nhà có thể 
nghe thấy tiếng rống rộn ràng, tiếng hò reo, ca hát ầm trời của mọi 
người. Nhìn từ cửa sổ phòng bếp, mình có thể nhìn thấy các em 
hướng đạo sinh chạy nhảy, lăng xăng chơi trò chơi một cách hào 
hứng ở nhà thờ ngay cạnh nhà mình. 




Buổi sáng hôm sau được mở màn bằng cuộc trò chuyện của 
khách mời (người dẫn chương trình nổi tiếng của Phần Lan Arman 
Alizad) kéo dài trong vòng một tiếng. Buổi khai mạc được tổ chức 
trong sân vận động hockey, mọi người ngồi chật kín ở ghế khán đài 
và trên nền sân. Mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng mình có thể cảm 
nhận được bài thuyết trình rất hay vì mọi người ai cũng chăm chú, 
thỉnh thoảng cười rất to, reo hò hào hứng. Những lúc như thế này 
mình lại càng có động lực học tiếng Phần Lan. Kết thúc cuộc trò 
chuyện là lời dặn dò của các Trưởng rồi mọi người đi ra ăn trưa. 
Khoảng 8000 hướng đạo sinh đổ ra công viên trung tâm để dùng 
bữa. Có 5 cái lều được dựng lên để phục vụ bữa trưa cho các trại 
sinh. Mọi người xếp hàng và lần lượt lấy phần ăn cho mình, có các 
tình nguyện viên và các Trưởng đứng xúc đồ ăn vào dĩa. Bữa ăn rất 
đơn giản, chỉ gồm 1 dĩa khoai tây trộn xúc xích và bánh mì phết 
margarine nhưng rất no bụng. Mọi người sau khi lấy đồ ăn, tự chọn 
chỗ ngồi, có thể ngồi trên bãi cỏ hoặc ở chỗ có bàn ghế. 



178 




Xong bữa, tất cả tự bắt đầu chương trình của mình dựa theo 
ngành mình sinh hoạt. Lần này, mình nhập hội với đội Superpandat 
(đội Siêu Gấu Trúc) gồm các em gái từ 13-15 tuổi. Trong độ tuổi này, 
các em ở ngành Tarpojat (Thiếu sinh). Bình thường mình sinh hoạt 
với các em ở ngành Seikkạiliịat (Nhà thám hiểm) từ 1 0-12 tuổi nhưng 
trong đợt trại này mình muốn đi cùng các em Thiếu sinh để có cái nhìn 
và trải nghiệm mới mẻ. Trong đội Siêu Gấu Trúc có 2 em mình từng 
gặp trong đợt đi xuất du đầu tiên với Sói con trong rừng. Đúng là cái gì 
đầu tiên cũng để lại ấn tượng sâu sắc, mình vẫn còn nhớ tên 2 em 
(llona và Jenni) dù sau đó và trước Suurjuhla chúng mình vẫn chưa 
gặp lại nhau. Đội Siêu Gấu Trúc lần này đi có 5 em, tất cả đều nhìn rật 
chững chạc, khiêm tốn, trong đó llona trò chuyện với mình nhiều nhất 
vì em có vốn tiếng Anh khá nhất đội. 

Trước khi đi đợt trại này, mình cố gắng học tiếng Phần rất 
nhiều, hàng ngày mình đềụ sang nhà Pauliina, một bạn người Phần 
của mình, cắm lều từ 3-4 tiếng để tầm sư học đạo. Tiếng Phần là một 
ngôn ngữ khó, người ta ví nó như một khối kim tự tháp úp ngược, 
khởi đầu rất đơn giản nhưng càng leo lên thì càng có nhiều thứ phức 
tạp, điểm ngữ pháp ngày một khổng lồ làm người học như lạc vào mê 
hồn trận, khó tìm đường tới đích. Mình còn đem sách hướng đạo 
bằng tiếng Phần (sách Sói con và sách bài hát) đến nhờ bạn dịch 
từng chữ một để nắm bắt thuật ngữ và những từ thông dụng thường 
dùng khi đi cắm trại hay họp bạn, cẩn thận ghi chép rồi sáng hôm sau 
dậy sớm học thuộc. Có thể nói chưa bao giờ đi trại mà tinh thần khấp 



179 





khởi, hồi hộp thế này. Thế nhưng mình lại lấy đó làm điều thú vị, nhờ 
vậy màjnình siêng học tiếng Phần hơn, mỗi khi người ta nói mình 
nghe hiểu thì mình cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc lắm, coi như công 
sức mình bỏ ra học tập cũng không uổng phí. Những lần như vậy, mình 
lại có động lực học nhiều hơn nữa, biết càng nhiều từ càng tốt. Cũng 
may Pauliina là một tình nguyện viên lâu năm ở hội bảo vệ động vật 
nên ở cô tràn đầy nhiệt huyết cùng lòng kiên nhẫn hiếm ai có được. 
Chưa bao giờ mình được một người bản xứ dạy tiếng Phần cho mình 
chu đáo từng tí một như vậy nên mình cảm kích vô cùng và thấy mình 
thật may mắn khi gặp được cô. Trở lại vấn đề chính, phải nói là mình 
chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt ngôn ngữ để dễ dàng giao tiếp với các 
hướng đạo sinh, thế nhưng khi vào cuộc, mọi người nói quá nhanh, 
dùng từ lóng quá nhiều nên mỗi lần chuẩn bị cất giọng thử nói một câu 
tiếng Phần nào là có một áp lực vô hình nào đó đè nén mình. Vì mình 
học theo lối ngữ pháp chuẩn nên cách nói chuyện sẽ không thể tự 
nhiên như người bản xứ, như mọi người vẫn thường bảo: “You are 
spẹaking book Finnish, vvhich is rẹally íunny!” (Bạn đang nói tiếng 
Phần trong sách, nghe buồn cười lắm!”), lại thêm mình cũng ít luyện 
nói với vốn từ vựng còn hạn hẹp nên mỗi lần nói là một lần rặn, rất khó 
chịu, hơn nữa tính chất công việc lúc này đòi hỏi sự nhanh chóng, nhịp 
nhàng nên mình nghĩ ưu tiên nộ trước, chuyển qua trung thành với 
tiếng Anh, những lúc rảnh rỗi, nếu được, mình sẽ cố luyện nói bằng 
tiếng Phần với các em xem sao. Thế nhưng, khi mình nói tiếng Phần, 
các em lại chuyển sang cố nói lạl bằng tiếng Anh với mình vì các em 
cũng không biết đáp lại mình bằng tiếng Phần như thế nào cho dễ hiểu 



180 



bởi người Phần từ nhỏ đã quen với lối nói nhanh không ngừng nghỉ. 
Vậy là tiếng Anh vẫn được sử dụng cho lần này, nhưng một điều mình 
thấy vui là khi các em nói chuyện bằng tiếng Phần với nhau, mình có 
thể hiểu được nhiều hơn, đỡ hơn lúc trước khi mọi người nói chuyện, 
cười đùa mà mình thì thôn mặt ra, chẳng hiểu gì hết. 

Sau giờ ăn trưa, theo cuốn sổ tay hướng dẫn, chúng mình sẽ 
chơi trò chơi nhỏ trong Yrityskylã (làng công ty). Địa điểm chơi kéo dài 
từ công viên trung tâm đến cánh rừng phía sau. ở Phần Lan, dù ở 
thành phố nhưng đi đâu cũng thấy rừng, mọi người ở đây thích sống 
hòa mình với thiên nhiên nên rừng và cây cối ở đây được bảo vệ 
nghiêm túc, việc mọi người dành thời gian trong rừng mỗi ngày là 
chuyện bình thường. Đầu tiên, mỗi đội sẽ chọn công ty mà mình ưa 
thích rồi quay video trả lời câu hỏi về lĩnh vực của công ty đó. Đội mình 
chọn Nordea, hãng ngân hàng lớn nhất Phần Lan nên phải trả lời câu 
hỏi liên quan đến ngân hàng. Trước đó, các em có nói chuyện với nhân 
viên ngân hàng Nordea để nghe giải thích những khái niệm cơ bản. 
Các đội nhận câu hỏi tại một lều ở trong rừng rồi nhận iPad để quay 
phần trả lời của mình, video đòi hỏi sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và 
kiến thức để trả lời. Các em trong đội nhờ một người dịch 3 câu hỏi 
sang tiếng Anh cho mình rồi bảo mình sẽ xuất hiện trong video và trả 
lời câu thứ 3. Ilona nói mình có thể trả lời bằng tiếng Anh vì điều này sẽ 
tạo nên điểm mới lạ cho video dự thi với lại mình lớn tuổi nhất nên hiểu 
biết rộng hơn nên hy vọng mình sẽ trả lời tốt. Mặc dù không chơi 
những trò chơi ly kỳ đòi hỏi kỹ năng hướng đạo như giải mật thư, 
truyền tin... nhưng mục đích của trò chơi này có tính thực tế, gần gũi 
với cuộc sống thường nhật và tính giáo dục, hướng nghiệp cao. Các 
câu hỏi dành cho đội mình là: 1 . Làm thế nào để được nhận làm ở một 
ngân hàng? 2. Làm thế nào để những người trẻ tuổi không tiêu xài lãng 
phí? 3. Làm thế nào để mua hàng trong khi tài khoản của mình lại 
không đủ tiền? Sau khi nộp video, tụi mình ra khỏi rừng và chơi 
bovvling. Phải chờ một lúc để nhóm kia ra, chúng mình mới vào thay 
giày rồi bắt đầu chơi. Mọi người ai cũng chơi bovvling rất cừ, ghi điểm 
cạo. Mình toàn quăng quả nặng nên 3 đợt đầu không trúng cái nào cả, 
đến khi ghi bàn đổ sập toàn bộ 1 0 cái thì ai trong đội cũng nhảỵ lên vui 
mừng, high-five với mình vì trước đó cao nhất cũng chỉ 9 điểm thôi. 
Thật không may trong lúc chơi, một em trong đội bị bầm tay vì bị quả 
bóng nặng đè, từ đó về cuối ngày lúc nào em cũng chần bao nước đá 
lên vết bầm, khi nước đá tan hết thì xin các Trưởng thêm cái khác. 
Chơi bowling đã đời xong, mọi người đổ bộ ra hai công viên công cộng 
nhỏ tham gia nhiều trò chơi khác. 



181 



Các anh chị Tráng sinh đứng nhiều trạm như trạm chụp ảnh kỉ 
niệm, trạm âm nhạc bày đủ thứ nhạc cụ lên bàn để mọi người thích thì 
vào chơi ngẫu hứng, trạm phân biệt các loại đậu, trạm cảnh sát, trạm 
chơi sumo hay trạm vẽ tranh, ... Mình phát hiện trong hơn 8000 trại 
sinh có khá nhiều các hướng đạọ sinh gốc châu Á nhưng có lẽ mình là 
đứa lạc loài nhất vì ai cũng nói tiếng Phần thành thạo, chắc là họ được 
sinh ra ở đây hay theo gia đình sang Phần Lan sinh sống từ nhỏ. Trong 
công viên, các đội tùy thích chọn trạm đệ vào chơi, nếu chơi chán thì 
có thể ghé thăm làng Hướng đạo ở phố đi bộ. Các em ai cũng hào 
hứng chơi trò chơi, đặc biệt là trò nhúng bàn tay vào sơn đủ màu rồi in 
dấu tay của mình lên vỉa hè, có người còn in lên quần áo rồi trên khuôn 
mặt. 




Làng Hướng đạo hôm nay đông nghịt, người người chen chúc 
nhau trong không gian chật hẹp, khác với hôm qua chỉ loáng thoáng 
vài người. Các hướng đạo sinh từ khắp nơi đổ về giúp những người 
bán hàng ở đây được dịp bội thu, chủ yếu các em mua bánh kẹo, đồ 
ăn, đồ uống và những phụ kiện đẹp mắt. Các lều hướng đạo cũng rộn 
ràng hơn, nhiều người dân ghé vào hỏi thăm thông tin sinh hoạt, chúc 
cho sự kiện thành công, các Sói con ham vui chạy vào chơi trò chơi, 
kết bạn mới. Tại lều của Hướng đạo thành phố Turku có bày bán các 
chuyên hiệu, logo, tranh ảnh và sách dạy kỹ năng. Các Trưởng lão 
mặc đồng phục ngay ngắn có thêu đủ thứ logo đứng bán hàng. Mình 
có tặng 1 Trưởng logo Liên Đoàn Ngũ Hành Sơn và giải thích biểu 
tượng trên đó bằng tiếng Phần khá vụng về của mình cho bà nghe. Tuy 



182 




nói tiếng Phần còn bập bẹ nhưng nhìn khuôn mặt bà thật rạng rỡ, tươi 
cười, thân thiện và cho mình chọn bất cứ logo nào coi như là trao đổi. 

Sau đó, mình cùng các em Gấu Trúc đi đến sân khấu để viết 
thông điệp hòa bình. Mỗi người sẽ lấy một mẩu giấy có sẵn, viết lên đó 
bất cứ điều gì để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhét vào bóng bay 
rồi nhờ các tình nguyện viên bơm lên và cột dây. Một rừng bóng bay sẽ 
được thả lên trời vào bữa tiệc tối nay. Đột nhiên trời đổ mưa tầm tã, mọi 
người vội vã đứng nép vào mái hiên hai bên đường, những người bán 
hàng lo nhanh chóng thu dọn đồ, mắc 4 tấm chắn lều để nước khỏi tạt 
vào. Những tưởng bầu trời trong xanh với nắng nóng sẽ hiện hữu suốt 
ngày nhưng đây là nét đặc biệt của mùa hè xứ Phần, hay âm u và mưa 
nhiều, thỉnh thoảng gió thổi lạnh thấu xương. Cơn mưa chỉ ghé qua 
khoảng 10 phút rồi tạnh ráo, mọi người quay lại công việc của mình 
một cách bình thường. Đội mình tranh thủ trời tạnh đi về công viên 
dùng bữa xệ. Bữa xế gồm 1 dĩa nui trộn thịt gà và một lát bánh mì 
margarine, rồi tất cả đi ra sân vận động chờ chương trình buổi tối. Buổi 
văn nghệ được tổ chức ở sân vận động bóng chày, ngay cạnh nhà thi 
đấu hockey. 




Toàn thể 8000 hướng đạo sinh ngồi chật kín 4 phía khán đài và 
trên sân bóng. Chương trình được tổ chức rất chuyên nghiệp gồm một 
sân khấu ngoài trời hoành tráng, hệ thống âm thanh chất lượng cao và 
một màn hình khổng lồ chiếu trực tiếp hình ảnh trên sân khấu cho mọi 
người ở khán đài có thể xem được. Khi ai vào chỗ nấy thì mưa tiếp tục 
rơi, mọi người ai có dù thì che dù, ai có áo gió thì khoác vào, ai có áo 



183 



mưa thì mặc, thậm chí có em gái sáng tạo, lấy một túi nylon đựng rác to 
đùng rồi đục lỗ lớn chui đầu vào, toàn thân được bảo vệ. Tên chương 
trình là “lltajuhla” (nghĩa là “bữạ tiệc buổi tối”), bắt đầu bằng tiết mục 
biểu diễn của một nhóm nhạc gồm 5 hướng đạo sinh. Ca khúc hết sức 
sôi động, náo nhiệt làm mọi người phấn chấn và muốn nhảy múa tưng 
bừng, mặc kệ trời mưa, nhiều người từ khắp sân vận động chạy lên 
trước sân khấu đứng nhảy tập thể và cầm khăn quàng quay quay trong 
không trung. Ai cũng thưởng thức âm nhạc theo một cách tự nhiên, 
không ngần ngại gì cả. Đặc biệt là các em nhỏ chạy ra khỏi hàng ghế 
của mình theo từng nhóm rồi nhảy múa, tung khăn theo vòng tròn nhìn 
nghịch ngợm, dễ thương lắm. Tiếp theo, một video công phu được 
chiếu lên màn hình tóm tắt lại những gì đã diễn ra vào hôm nay, mọi 
người có thể thấy được những khuôn mặt rạng ngời, tràn đầy sức 
sống hòa mình vào tình anh em Hướng đạo, ai cũng chơi hết mình, tận 
hưởng từng phút giây. 

Chương trình tiếp tục bằng phần giới thiệu tất cả 12 Đạo hiện 
có mặt đông đủ tại Suurjuhla. Khi hô tên Đạo nào, Đạo đó sẽ vỗ tay 
hoặc rống to hết cỡ hoặc đứng lên vẫy tay hú ré vang trời để chứng tỏ 
cho sự hiện diện của mình. Tiếp theo là phần trò chơi tập thể, không 
khí rất sôi động nhưng khổ nổi mình không hiểu người quản trò nói gì 
cả, các em trong đội Gấu Trúc thì lo chơi, thỉnh thoảng cố gắng giải 
thích nhưng không biết phải giải thích thế nào, tuy nhiên mình vận thấy 
vui vì ai nấy đều hoạt bát, năng động và quay ra chụp ảnh. Tiếp đến, 
hàng ngàn bong bóng chứa thông điệp hòa bình được thả lên bầu trời, 
ai cũng ngước mắt lên nhìn xem quả bóng của mình bay được bao xa, 
ước rằng những gì mình viết sẽ trở thành hiện thực và truyền cảm 
hứng cho nhiều người khác nữa. Chẳng hiểu sao quả bóng của mình 
sau một hồi dầm mưa không bay lên được, lúc thả thì cứ quay vòng 
vòng rồi hạ cánh nhẹ nhàng, nhưng nhờ vậy nó lại trở thành đội tượng 
đệ một anh hướng đạo sinh bấm máy tác nghiệp dễ dàng. Buổi tiệc lại 
tiếp tục với những bài nhạc rock có âm vang mãnh liệt. Cả sân vận 
động ai cũng đứng lên hưởng ứng giai điệu bài hát chính của 
Suurjuhla. Bài hát dựa trên nền nhạc của một ca khúc nổi tiếng nên ai 
cũng cộ thể hát theo, tất cả hòa vào làm một, hát to hết sức có thể để 
góp phần vào sự rộn ràng, náo nhiệt của không gian lễ hội. 

Buổi sáng kế tiếp, sau khi làm giờ tinh thần, mọi người chuẩn bị 
diễu hành. Vào ngày chủ nhật, nhìn quanh sân vận động toàn là màu 
áo xanh dươnq đậm và những ngọn cờ Đạo, Đoàn, Đội giương cao 
thể hiện khí thế, tinh thần Hướng đạo Phần Lan. Mọi người ra đường 
và xếp theo hàng lối được sắp xếp sẵn để diễu hành. Vì Kouvola là chủ 



184 



nhà lần này nên Đạo mình (Đạo Kymenlaakso) sẽ dẫn đầu đoàn diễu 
hành. Lần đầu tiên trong đời tham gia diễu hành mình cảm thấy vinh 
dự và thiêng liêng đến thế. Tiếng trống, kèn đều đặn, mạnh mẽ cùng 
với những bước chân nhịp nhàng là trọng điểm của thành phố ngày 
hôm đó. Người dân đứng kín hai bên đường, vẫy tay chào, hỏi thăm và 
cười thật tươi mỗi khi chúng mình đi qua. Từ đó mới thấy được mọi 
người ở đây ai cũng quý mến và tự hào về phong trào Hướng đạo, như 
một người bạn của mình nói là khi nhắc tới Hướng đạo, ai cũng liên 
tưởng tới hình ảnh những thanh thiếu niên cường tráng, năng động 
sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào dù công việc có khó đến 
đâu. Điều mà mình thích nhất ở buổi diễu hành là các Đạo, Đoàn đều 
có những câu khẩu hiệu đặc trưng cho mình, thỉnh thoảng cất lên để 
mọi người chú ý. Mỗi lần như vậy, mình có cảm giác mình thuộc về một 
tập thể lớn mạnh. Câu khẩu hiệu của Đoàn mình gồm vài câu ngắn, 
khá đơn giản nên chỉ cần đọc 2 lần là mình thuộc ngay. Trên quãng 
đường diễu hành dài gần 2 km, câu khẩu hiệu được hô lên hơn chục 
lần, ai cũng ré to hết sức có thể, nhiều khi chính người dân yêu cầu 
Đoàn mình hô lên. Câu khẩu hiệu của Đoàn mình như sau: 

Onko siinã K?- On! (Có chữK không?- Có!) 

Onko siinẳ T? - On! (CóchữT không ? - Có!) 

Onko siină p?- On! (Có chữ p không?- Có!) 

Mikẳ seon?- KTP! (Đó là gì vậy? - KTP!) 

Mikẳ?- Kouvolan Tyttõpartio! (Là gì? - Hướng đạo sinh nữ 
Kouvola!) 

Mọi người diễu hành tới khuôn viên trường mình. Thời tiết lúc 
đó khô ráọ, nắng đẹp và khá nóng, khoảng 25 độ c. Kết thúc buổi diễu 
hành, nhiều trại sinh lo thay áo sơ mi tay dài đồng phục bằng áo ba lỗ 
để tránh nóng, mặt ai cũng đỏ rực, mồ hôi nhễ nhại. Tất cả ăn trưa ở 
trường mình rồi lên xe buýt đi về công viên trung tâm, sau đó ghé thăm 
công viên giải trí Tykkimãki, được xem là biểu tượng của Kouvola. 
Mình có lên chơi đu quay ở trên cao vì chiều ý các em nhỏ cho rằng 
mình có thể thấy được báo quát cả thành phố. Nhưng trước khi bước 
lên mình đã đoán được mình sẽ thấy cái gì, y như rằng, ở dưới mình 
toàn một màu xanh của cây thông, rừng lá kim bạt ngàn, một cái hồ 
rộng lớn, ngoài ra thì chẳng thấy tòa nhà nào cả. Mình nói với một 
người bạn đi cùng mình là mình chẳng thấy trung tâm thành phố ở đâu, 
anh ta mới đáp: “Kìa, xa xa đằng kia là Sở Thuế đó, thấy không?” Thấy 
chết liền, haha, ở phía xa kia, mình chỉ thấy toàn mây trắng nơi chân 
trời xanh ngắt mà thôi... 



185 




Đợt Suurjuhla lần này chỉ được tổ chức trong hai ngày ngắn 
ngủi nhưng đầy ắp những kỷ niệm thú vị, ấm áp, tuyệt vời. Mình mong 
muốn nó được kéo dài hơn nữa, thậm chí là vô tận nhưng thiết nghĩ 
cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, đã đến lúc quay về với cuộc sống 
thường nhật. Ai nấy ba lô, lều bạt, dụng cụ ngăn nắp bước lên xe về 
nhà. Qua đợt trại này, mình đã học hỏi được nhiều điều, từ cách tổ 
chức đến tinh thần chơi hết mình của tất cả Hướng Đạo Sinh. Chắc 
chắn mọi người đều trân trọng dành riêng một phần không nhỏ trong 
miền ký ức của mình cho ngày gặp mặt đặc biệt này, một “bữa tiệc lớn” 
trong cuộc đời. Những tưởng sau khi kết thúc năm học, mình có thể 
dành thời gian đi sinh hoạt lại mỗi tuần, nhưng hỏi thì được biết vào 
mùa hè các Đoàn Hướng đạo sẽ không đi sinh hoạt vì ai cũng có dự 
định riêng cho kỳ nghỉ của mình và gia đình trong “summer holiday” và 
chỉ có một đợt trại hè kéo dài một tuần trước khi bước vào năm học 
mới thôi. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trong năm học để có thể 
tham gia sinh hoạt đều đặn và chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ đợt trại hè 
hấp dẫn này, vì là hoạt động duy nhất trong hè nên hứa hẹn sẽ có nhiều 
điều đặc biệt, vui thích. 

Võ Phan Bảo Thạch 
Liên Đoàn Ngũ Hành Sơn, Đạo An Hải- Đà Nắng. 



186 



TRẠI HÈ ... VUI - KHỎE 



Không như Trại hè của những năm trước, thời tiết năm nay 
ưu đãi hơn. Các trưởng trong Liên Đoàn Hùng Vương - Đạo Lâm 
Viên có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn. Dưới bầu trời trong xanh, 
mát nhẹ của buổi sáng ngày 29 tháng 6 năm 2014, lúc 6 giờ các 
trại sinh đã tề tựu đông đủ trước bờ hồ Hoàng Văn Thụ, đường 
Hoàng Văn Thụ - Đà Lạt với 3 chiếc xe chờ sẵn để được sắp xếp 
các dụng cụ Hướng Đạo cần và đủ cho 3 ngày trại. 




Đúng 6 giờ 15, đến giờ xuất phát... vẫn thế, vẫn luyến lưu 
với những bàn tay vẫy chào, những lời chúc tốt đẹp từ những 
người thân của các trại sinh. Rồi đoàn xe từ từ lăn bánh, sau ít 
phút im lặng lại những tiếng hát hò quen thuộc vang lên trong 
chiếc xe chở các Thiếu Sinh của 2 Thiếu Đoàn Lạc Long Quân và 
Trưng Trắc. Xe chở các Sói con và Phụ Huynh của các Đoàn Sinh 
chỉ có những tiếng chuyện trò, trao đổi, thăm hỏi nhau nhẹ nhàng 
trong tình thân bởi đây là dịp các Phụ huynh tạm xa mái ấm gia 
đình gặp gỡ, bên nhau trong mái nhà Hướng Đạo Lâm Viên.... khi 
các Sói con: chỉ sau vài bài hát khí thế mở lối cho Trại Hè thì có em 
say sưa nhìn ngắm cảnh đẹp hai bên đường, cũng có em phải nhờ 
sự chăm sóc của các Huynh trưởng trong ban Sói già... và cứ thế, 



187 





ai có việc nấy. Đến quán nước ở chân đèo Khánh Vĩnh đoàn xe 
ghé vào để mọi người được có ít phút nghỉ ngơi, thư giãn trước khi 
tiếp tục cuộc hành trình. 

Rồi các em Sói con đã reo lên thích thú khi nhìn thấy cổng 
lớn với lời “Chàọ đón du khách” của Thành Phố Nha Trang, 10 g 
30 đoàn xe đã tiến vào cổng khu Diamond bay Resort tại Sông Lô - 
Nha Trang, ai nấy đều tranh thủ ghé mắt nhìn với những tiếng trầm 
trồ thích thú của các bậc phụ huynh lớn tuổi trước cảnh đẹp của 
khụ du lịch này, những mệt mỏi tiêu tan hết, mọi người lại lần lượt 
xụống xe. Sau ít phút nghỉ ngơi, đoàn người lại tay mang hành lý 
nối đuôi nhau tiến vào đất trại. Rồi thật nhanh chóng những lều trại 
đã phủ kín vùng đất trại, bữa ăn trưa cũng nhanh chóng bày ra 
theo từng đơn vị. Các Phụ huynh thì chọn những lều mái lá của 
khu Resort có sẵn những chiếc ghế dựa làm chỗ ăn trưa để sau đó 
có thể nghỉ tạm và hít thở không khí trong lành cùng tận hưởng 
những làn gió biển mát mẻ, dễ chịu 




Saụ tiếng còi dài (lúc 1 4 giờ) các Đoàn sinh đã y phục chỉnh 
tề, các Thiếu sinh đã tay cờ, tay gậy tập trung sắp sẵn chuẩn bị cho 
lễ khai mạc trại, các phụ huynh cũng nhiệt tình tham gia tạo bầu 
không khí thân thương, ấm cúng. Cũng dưới Quốc kỳ và Đoàn kỳ 



188 



như những buổi chào cờ đầu tháng, những buổi lễ chào cờ của 
những “trại kỷ niệm Chu Niên hay Sinh Nhật BP” nhưng hôm nay, 
ở nơi đây tiếng hát mang âm hưởng háo hức có lẽ tiếng sóng biển 
đang mời gọi. Phút tinh thần trang nghiêm sau những sẻ chia của 
những các trưởng đại diện các tôn giáo, rồi tĩnh lặng sau bài hát 
Trầm Hương Đốt và kết thúc bằng bài hát truyền thống “Nguồn 
Thật”... Nhũng chiếc mũ béret cùng tung lên trong những tiếng 
cười thích thú bởi băng reo A DỘ TA. 1 4 giờ 30 cả đoàn náo nức 
sinh hoạt chung rồi khởi động để sẵn sàng đùa giỡn, ngâm mình 
dưới làn nước xanh mát, ai nấy đều mang cảm giác thoải mái - chỉ 
tiếc: Đạo Trưởng Lê Phỉ có chút không ổn về sức khỏe nên đã bỏ 
lỡ trại Hè này. Tối đó các đơn vị diễn tập chuẩn bị cho buổi lửa trại, 
rồi lễ tĩnh tâm... 

Sáng hôm sau, các Thiếu sinh của 2 Thiếu Đoàn Lạc Long 
Quân và Trưng Trắc có bụổi làm lễ Tuyên Hứa và thực hiện các kế 
hoạch đã được thống nhất. Đến 9 giờ, trong khi các Sói con được 
ban Sói già hướng dẫn đi Săn thì các thiếu sinh có cuộc thám du 
vừạ sức khá lý thú. Buổi chiều lại thỏa thích với sóng biển, riêng 3 
thiếu sinh Lạc Long Quân: Nguyễn Quang Tuệ, Nguyễn Thành 
Vinh và Lê Nguyễn Nhật Minh thì luôn bên trưởng Nguyễn Xuân 
Tăng để được hướng dẫn làm bè, tập dợt kỹ cho các thao tác, các 
kiểu bơi mong lấy “chuyên hiệu bơi lội”. Tối hôm đó có buổi lửa 
trại, các Phụ huynh cùng tham gia khá sôi nổi. Sáng ngày 1 tháng 
7, sau giờ Thể dục có phút tinh thần, tắm biển, kiểm ra nội vụ... 

Rồi phút chia tay cũng đến: giờ Tổng kết - bế mạc, trao 
phần thưởng.... có phần khí thế bởi những tiếng A. A. A... cổ vũ ... 
Sau ăn trưa, ai nấy lại sẵn sàng hành lý trên tay chuyển ra xe để 
ghé thăm Chợ Đầm, mua quà kỷ niệm trước khi thẳng tiến về Đà 
Lạt với hơi lạnh, với mưa bay quen thuộc, với những lời tạm biệt 
vui vẻ và hẹn gặp lại ở trại Hè năm sau. 



Thiên Nga điềm đạm 
Nguyễn Phương Loan RS 



189 



Bài học từ trải nghiệm 

Đã bao giờ bạn thử làm một thứ gì đó MỚI? Đã bao giờ 
bạn tự hỏi liệu con đường mình đi có đúng, có gian nan? Hay 
liệu mình có dũng cảm để đi trên con đường mình đã chọn? Với 
tôi tham gia Hướng Đạo chính là một hình thức trải nghiệm cái 
mới và tự đặt ra thách thức để tôi rèn luyện và hoàn thiện bản 
thân. Qua Trại huấn luyện cơ bản vừa rồi (do Liên đoàn Duy 
Tân tổ chức vào 2 ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2014 tại Củ Chi), 
tôi đã hiểu Hướng đạo là thế nào và càng thêm tin tưởng. 

Đứng trước đề nghị tham gia trại của Trưởng Nguyễn 
Tuấn, thực sự tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Liệu mình có 
nên đi? Liệu mình có đủ năng lực và nghị lực chăng? Còn công 
việc và thời gian? Nhưng ý nghĩ về việc có thể dùng những kiến 
thức nhận được trong trại để áp dụng vào cuộc sống sau này 
khiến tôi dẹp bỏ đi những băn khoăn trong lòng. Quyết định thật 
nhanh: tôi đi và trải nghiệm !! 

Vượt qua một chặng đường dài từ công viên Hoàng Văn 
Thụ, gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Củ Chi, đồng 
hành với tôi là một người bạn nhỏ sau lưng. Ngay từ khi chưa 
bựớc chân tới trại tôi đã học được ba bài học quý. Thứ nhất là 
về sự chuẩn bị, về mọi thứ: đồ đạc, thời gian, tài chính, v.v... cái 
này tôi cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị đủ từ trước, nhưng tới trại 
mới biết một Hướng đạo sinh thực thụ cần mang theo hành 
trang là những gì. Thứ hai là kinh nghiệm khi đi đường trường, 
cách định hướng và mọi thứ liên quan, những điều mà tôi chỉ 
được học một cách sơ sài khi ngồi trên ghế nhà trường. Cuối 
cùng là về tinh thần trách nhiệm, đâu phải ngày nào cũng có 
người chịu ngồi sau tay lái và đi cùng mình qua một chặng 
đường dài như vậy, nên tôi chạy xe với tốc độ vừa phải và chú 
tâm lái xe thật cẩn thận. Những bài học ấy không ai dạy, không 
phải ai cũng có thể dạy. Vâng! Chính Hướng đạo đã dạy ta phải 
tự đi, tự trải nghiệm và tự đúc kết cho mình. Ta phải tự chèo lấy 
thuyền ta! 

Khi bắt đầu nhận đất trại cũng là lúc bắt đầu của những 



190 



ấn tượng mạnh mẽ. Từ Trưởng trực luôn giữ nét mặt nghiêm 
nghị, các thành viên trong toán mới đều vui vẻ, cởi mở, hòa 
đồng và sự giúp đỡ nhiệt tình của toán trưởng,... Đối với một 
tân tráng như tôi thì một môi trường vừa trật tự, quy củ, vừa đầy 
tính tự giác và tình thân ái như thế đã để lại ấn tượng rất sâu 
đậm trong tôi. Dù vẫn có chút bất tiện vì phải tách toán cũ 
nhưng cũng rất đúng vì có như vậy mới có thể mở rộng các mối 
quan hệ của bản thân và học những kỹ năng mềm về cuộc sống 
và đời sống trại. Những người bạn mới thì luôn đem lại cho ta 
những bài học mới - câu nói này có lẽ luôn đúng trong mọi 
trường hợp. 

Rồi các bài học của từng Trưởng của từng ngành khác 
nhau đã đưa đến cho mọi người một lượng kiến thức lớn và 
trực quan để có thể so sánh sự khác nhau giữa các ngành. Mỗi 
ngành, mỗi người một phong cách thú vị và lôi cuốn, dìu dắt tôi 
qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng dù có phải 
ngành mình thích hay không, dù quần áo tay chân có trầy xước, 
tôi vẫn tìm thấy trên môi mình và mọi người nụ cười vô tư nhất. 
Họ đã nhóm dần lên trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu 
Hướng Đạo theo cách tự nhiên nhất. Và cũng qua đó tôi dần 
hiểu thêm những người xung quanh mình. Hiểu được tính cách 
của những người bạn Hướng đạo, con người và những phẩm 
giá trong họ. Để từ đó mọi người đến gần nhau hơn và gắn bó 
với tập thể hơn. 

Linh hồn của trại - đêm lửa trại là phần được mọi người 
mong đợi nhất. Thật không quá khi nói rằng: lửa trại là thứ keo 
dính đặc biệt nhất gắn kết mọi người lại với nhau trong tình 
huynh đệ hữu nghị thân mến, không phân chia tôn giáo, trình độ 
hay vùng miền. Người quản trò là một Trưởng đã mang đến cho 
chúng tôi một đêm lửa trại vừa trang trọng lại vừa vui tươi, bổ 
ích. Trong đêm lửa trại đó chúng tôi vừa được vui chơi vừa rút 
ra cho mình những bài học hay. Có phải là từ giây phút Khóa 
trưởng thắp lên ngọn lửa từ đống củi ấy, cũng chính là thắp lên 
ngọn lửa tình yêu Hướng Đạo cháy bỏng trong lòng mỗi người 
chúng tôi chăng? Không một ai biết chắc cả, nhưng có lẽ đúng 
là như vậy. Đến lúc này tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ phải làm mọi 



191 



cách để giữ mãi ngọn lửa đó trong lòng. Trong lúc lửa trại, các 
toán cũng tự đứng lên và chia sẻ kiến thức với nhau và đóng 
góp các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của mình. Những 
bài học nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thiết thực, bổ ích; những lời 
tâm tình thủ thỉ rất thật về cuộc sống xung quanh và về phong 
tràọ sẽ in sâu trong tâm hồn, trong tiềm thức tôi như một điểm 
nhấn khó quên vào đêm đó. 

Giây phút chia tay cũng là một điểm đáng nhớ. Đến tận 
giâỵ phút cuối cùng, qua một trò chơi đợn giản của Trưởng 
Tuấn, chúng tôi vẫn nhận được bài học về bảo vệ môi trường, 
về dọn dẹp vệ sinh đất trại, không để lại một thứ gì khác ngoài 
lời cảm ơn như cụ BP thường nhắc nhở. Dù không nói ra nhưng 
tôi rất mong tới đợt trại tiếp theo và tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu 
để có đủ kiến thức cũng như kỹ năng hầu theo đuổi ngành mình 
đã chọn. Bạn cũng vậy chứ những người bạn cùng trại của tôi? 

Nếu cuộc đời là một cuộc hành trình dài và mỗi người có 
một cách trải nghiệm hành trình riêng, thì với tôi phong trào 
Hướng Đạo là một ngọn đuốc luôn soi rọi giúp tôi tìm đúng con 
đường ấy. Qua hơn một tháng tham gia phong trào Hướng Đạo 
tại Tráng đoàn Duy Tân và đặc biệt là sau Trại huấn luyện cơ 
bản vừa rồi, tôi đã tin tưởng nhiều hơn vào phong trào và dần 
coi nó như một phận trong cuộc sống của mình. Tội tin rằng: chỉ 
cần giữ nhiệt huyết trong mình cùng với sự cố gắng, ý thức tự 
giác học tập, rèn luyện thì sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành người 
có ích, sẽ đóng góp được cho phong trào như những gì tôi đã 
nhận được hôm nay. Cảm ơn cácTrưởng vì những gì đã truyền 
thụ cho em cùng mọi người trong đợt trại vừa rồi! 

Lê Đức Cường 
Tráng đoàn Duy Tân, Tp.Hồ Chí Minh 



192 





BẠCH OANG |Ò. BẠCH ỌẠito) . HA1.0ANG<LĐ 

-NAM TAO (0 BAC ĐAU) ' TAO PHUNG (l 

* .ẸẠN '4.AM 10 p.AH ÍAK) KIM SON<D « 

MĨÍMịỊ®, • -«v. iv; y . CAP SA1NT JA 

- .TRUNG VƯỢNG (O AU LAC) LY THƯONG K 

. TAM HAI (0*THUOyp> w V. ' ^ TOANH 11 

V ;^NGvựơNG^ó.^oòuc) ^ oưẠtiỹTKm 

ý 1 CHI ỤtỊH (0*AN HẠI)*' •••• ■ - J • NGỌ.CHP'W ' 

V^ÃpPWÌO‘P^GNAM) ỊEATÃMIOÓAI 

'ĩ TịÍANG LỌNG ỊCO : TJUÁNG TRUNG) ;>GHỊNH PHÕN 



I K KbãlUAA ư p J#3ìra ì ís ũò iTưư ở rì^ịĐà - N ãrĩq 





















r "1 






rvíĩ 






<3!rS 


rílĐ^r 


ị #m£j- 1 










h fS xwỊ| 


ỉ Tìi 














JV ^ 1 














*A " <& Vr ~jk 




k - > K ^ 1 


'^àỉK 






w < *w 


w/ . ?] 


^ 1 > w ĩrm 




[ V ỹ*TT|r^' 




HAI ĐANG) 

•Đ TAO PHONG) 

ACOAU) 

COUE(OVUNGTAU) 

IẸT (LỌtVTHUƠNGKIẸT) 
.0 BẸN THÁTịỊH) 
G(lđ:diunh) 

1 . 

IG(0 .yUNỌTAU) 



ĐINHBỌỤNH(O.SÀ1 CON) 

THÁI PHIÊN 10 OUT TÁN) 

CHI LẠNG <0 NON NUƠC) 

HAI VÁN (O. AN HAI) 

THU ouc (O THU ĐUC) 

TROƠNG SON 
HOA LV (LO. HOA LO) 

SƠN TRA . 

NGUVEN TRAI (LĐ. NGU VEN TRAI) . 



24 đến 27/7/2014 
Tân Uyên, Binh Dưong 









A' 


t 

V 4 

vi 












Wkf ^ . 


«3^ — J 








yự Ị f 




M ' J '4HI V^Ị 












í' ;>Jm 














mẤẨŨỀ K^ 


*l 


uMM í 






K ÌIỊCsVMHv' 1 y* 


Yiflv5fc£i 

ÍỊ .í/' 


ữ 1 










í. /s * 




w #11 








/ ề 




ĨỆ ÊE 






M1H| 






ề^ẳ 






W$ÊsÊS, . .p ssff • 




















200 




Tin tức đó đây 



Tin buồn 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN 
Nhạc Mầu Trưởng 
Nguỵễn Đoàn và Nguyễn Tấn Đệ 
Là Cụ Bà Trần Danh Nhũ danh Anna Lê Thị Mầu 

vừa được Chúa gọi về lúc 1 giờ trưa ngày 22 tháng 9 năm 2014 
tại Dallas, Texas, hưởng thọ 87 tuổi. 

Gia đình GVMD và GIÚP ÍCH thành thật chia buồn cùng 2 
Trưởng & Tang quyến. 

Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà được hưởng 
phúc đời đời ở chốn Thiên đường. 



Tin vui 

* TÁI LẬP PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO TẠI KON TUM 

Phong trào Hướng đạo tại Kon Tum đã được anh em cựu 
HĐS giữ lửa từ sau năm 1 975 đến nay và hiện nay đang trong giai 
đoạn phục hồi hoạt động. Hiện nay đa thành lập được 1 Bầy va 1 
Thiếu Đoàn sinh hoạt thường xuyên, đã và đang được các bậc phụ 
huynh quan tâm, đánh giá cao hiệu quả về phương pháp giáo dục 
của Hướng đạo và gửi con, cháu vào sinh hoạt, tuần nào cũng tiếp 
nhận đoàn viên mới. Tuy nhiên việc duy trì hoạt động thường 
xuyên và có hiệu quả là sự nỗ lực của các Trưởng và sự hỗ trợ 
nhiệt tình của Đoàn khác và các Trưởng trong Ban điều hành. Xin 
sơ lược một số nét của quá trình tái hoạt động phong trào Hướng 
đạo tại KonTum: 

Cựu HĐS tại Kon Tum bao gồm từ các HĐS tại Kon Tum và 
các HĐS đến từ nhiều miền đất nước: Gia Lai, Bình Định, Thừa 
Thiên - Huế, ... đang làm việc, sinh sống tại Kon Tum. Trong thời 
gian này anh chị em HĐ thường chỉ gặp nhau trong các dịp hiếu hỷ 
để ôn lại phong trào và giữ lửa. Anh em cũng thường xuyên theo 
dõi phong trào HĐ của các tỉnh thành khác, có liên lạc và gặp gỡ 
với một số Trưởng HĐ ở Đà Nắng, Đăk Lăk, Tp Hồ Chí Minh khi có 





dịp cácTrưởng đến Kon Tum thăm hoặc công tác từ thiện, xã hội. 

Nhận thấy rằng cũng đã đến lúc phải phát triển phong 
trào lên theo xu hướng chung của các tỉnh thành khác. Một số 
anh em tâm huyết, nhiệt tình thật sự với phong trào đã bàn bạc và 
quyết tâm xây dựng lại phong trào Hướng đạo tại KonTum. 

Đánh dấu cho sự bứt phá cho giai đoạn này là sự kiện 
vào ngày sinh nhật BP (22/02/2014) anh em HĐ Kon Tum đã có 
một cuộc họp quan trọng thống nhất một số nội dung hoạt động 
phong trào tại Kon Tum như sau: 

1 . Thống nhất phục hồi hoạt động phong trào HĐ tại Kon 

Tum. 

2. Xác định HĐ Kon Tum là thành viên của HĐVN và hoạt 
động theo quy chế của Ban Điều Hành HĐVN . 

3. Phục hồi lại cơ cấu tổ chức của HĐ Kon Tum, cụ thể: 

-TênĐạo:ĐakBla 

- Liên Đoàn: Ngok Linh 

4. Bầu Ban Điều hành HĐ Kon Tum tạm thời bao gồm 
Liên đoàn trưởng, Liên đoàn phó, phụ trách liên lạc, tu thư, tài 
chính, ... 

5. Quy định lịch sinh hoạt thường kỳ của Ban Điều hành 
là 2 tháng 1 lần vào đầu tháng. 

6. Giao nhiệm vụ các Tr trong Ban Điều hành chuẩn bị 
các nội dung, kế hoạch phát triển phong trào trong thời gian tới. 

Anh em thống nhất chọn ngày 22/02/2014, ngày sinh 
nhật BP cũng là ngày phong trào HĐ Kon Tum chính thức tái hoạt 
động. 

Các cuộc họp thường kỳ tiếp theo, anh em đã thống nhất 
thêm một số nội dung như: 

1 . Thống nhất logo Đạo Đăk Bla. 

2. Thống nhất mức đóng nguyệt liễm đối với anh em. 

3. Thống nhất phát triển ngành Tráng, ngành Thiếu và 
ngành Ầu, đặt tên Tráng Đoàn Pô Kô, Thiếu đoàn Bạch Đằng và 
Ấu đoàn Sao Mai. 

4. Đặt may cờ Đoàn 

4. Chuẩn bị Lễ Tuyên hứa đối với các Tân Tráng và phát 
triển Bầy. 

5. Làm thẻ Bảo hiểm HĐ cho số anh em HĐ Kon Tum. 



202 




Ngày 15/3/2014, đã tổ chức Lễ Tuyên hứa cho 4 Tân 
Tráng theo đúng quy định. 

Đã làm thẻ Bảo hiểm HĐ cho 1 5 người. 

Trong thời gian này, anh em đã thường xuyên liên hệ và 
tranh thủ ý kiến của quý Trưởng trong Ban điều hành HĐVN nhất 
là các Trưởng trong khối Sinh hoạt và các Trưởng ở Đoàn khác 
nhưĐăk Lăk, Đà Nắng, Quảng Nam. Các hoạt động của HĐ Kon 
Tum được đưa lên íacebook với tên huongdaokontum và đã 
được quý Trưởng trong Ban Điều Hành và cac Đoàn khác động 
viên, khích lệ. Đặc biệt, quý Trưởng đã ủng hộ và cung cấp cho 
Kon Tum nhiều tài liệu để phục vụ cho sinh hoạt và hoạt động 
phong trào. 

Ngày 06/4/2014, Bầy Sao Mai sinh hoạt buổi đầu tiên với 
12 Sói con đầu tiên, đánh dấu là ngày ra đời của Bầy Sao Mai. 
Bầy đã hoạt động ổn định từ đó đến nay. 

Ngày 8 - 9/4/2014, HĐ Kon Tum đã cử 4 thành viên tham 
gia Trại về Nguồn 1 với Đạo Đăk Lăk. Trong kỳ trại này, các 
Trưởng Đạo Đăk Lăk đã nhiệt tình tranh thủ mở một xưởng mini 
ngành Ắu cho anh em HĐ Kon Tum để làm hành trang cho phát 
triển phong trào Ấu tại KonTum. 

Ngày 20/7/2014, Thiếu đoàn Bạch Đằng chính thức ra 
mắt với 2 đội (1 nam và 1 nữ). Thiếu đoàn đã hoạt động ổn định 
thường xuyên, đến nay đã phát triển thêm 1 đội nam nữa. 

Với quan điểm là trong thời gian giữ lửa thì các hoạt động 
tuỳ theo hoàn cảnh, có thể chấp nhận được. Còn giai đoạn phát 
triển phong trào thì mọi hoạt động phải theo đúng quy chế, đúng 
phương pháp. Anh em đã bàn bạc và thống nhất nội dung kế 
hoạch xây dựng và phát triển phong trào trong thời gian tới với 
những nội dung chính là Huấn luyện huynh trưởng và phát triển 
các ngành Tráng, Thiếu và Ấu. 

Huynh trưởng là linh hồn của phong trào HĐ. Do đó điều 
cần thiết trước mắt là phải huấn luyện cho các Trưởng. Để thành 
cộng, Huynh trưởng phải nắm vững một số nguyên tắc chính yếu 
về phương pháp giáo dục đặc thù của phong trào HĐ. Anh em 
HĐ Kon Tum hiện nay chỉ có 3-4 người đã qua các khoá huấn 
luyện đến dự bị, nhưng đến nay kiến thức cũng mai một dần. Còn 
lại hầu hết anh em chỉ mới sinh hoạt các ngành Thiếu, Kha trước 
năm 1975, trong người chỉ có lửa HĐ hừng hực, còn kiến thức về 



203 




kỷ năng nắm giữ Đoàn, hoạt động phong trào với vai trò huynh 
trưởng thì chưa có nhiều. 

Trước khi phát triển các ngành thì trước hết và cần thiết, 
các Trưởng ở đây phải đạt chuẩn, nghĩa là phải được huấn luyện 
bắt đầu từ căn bản trở lên và chấp nhận huấn luyện là thái độ 
đúng đắn của một huynh trưởng cầu tiến. Đồng thời sẽ lần lượt tổ 
chức các nghi thức phong nhậm Tráng huynh (thay Lễ Lên 
đường) và đặt tên rừng cho các trưởng. 

Được Toán huấn luyện và Đạo Đăk Lăk giúp đỡ, đã tổ 
chức thành công Khoá cơ bản khu vực Tây Nguyên tại thành phố 
Kon Tum (Trại Khơi Nguồn) với sự tham gia của 3 đoàn: Kon 
Tum, Đăk Lắk và AYunpa từ 12-13/7/2014 do Trưởng HHR 
Huỳnh Quang Trí làm Khoá trưởng theo Chứng thư uỷ nhiệm số 
H12-1411 ngày 05/7/2014 của Trưởng Khối huấn luyện LT 
Nguyễn Văn Lộc. Khoá cơ bản lần đầu tiên tổ chức tại Kon Tum 
đã thành công, các Trưởng của Kon Tum đã được trang bị những 
kiến thức cơ bản cho hoạt động phong trào. 

Lần lượt, phong trào Hướng đạo tại Kon Tum đã tổ chức 
thành công 2 trại cho các em là trại hè Hừng Đông (10/8/2014); 
Hội Bầy và trại Trăng tròn (ngày 6-7/9/201 4). 

Qua các kỳ trại, các Trưởng cũng đã lần lượt được tổ 
chức Lên đường, đặt tên rừng và các đoàn viên mới lần lượt 
được tuyên hứa. Các Trưởng cũng đang đăng ký tham gia các 
khoá huấn luyện tiếp theo để rèn luyện kỷ năng cầm đoàn như 
các khoá dự bị HHR, HHR, Uỷ viên Liên Đoàn Trưởng. 

Có thể đánh giá chung là trong thời gian qua anh em HĐ 
Kon Tum đã có nhiều cố gắng để giữ lửa và phát triển phong trào. 
Trong quá trình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, khiếm khuyết 
trong sinh hoạt như về nghiêm phép, cách thức sinh hoạt, đồng 
phục, phù hiệu. Tuy nhiên các khiếm khuyết đó đã được quý 
Trưởng trong Ban điều hành và ở các Đoàn khác nhắc nhở và đã 
khắc phục dần dần. Đến nay có thể khẳng định phong trào 
Hướng đạo tại Kon Tum đã tái lập và hoạt động có hiệu quả, các 
buổi sinh hoạt của Sói con và Thiếu sinh đã được tổ chức công 
khai ở công viên. Phụ huynh đã bắt đầu quan tâm và tin tưởng 
gửi gắm con cháu mình vào sinh hoạt Hướng đạo. 

Với ước vọng hoà nhập với phong trào Hướng đạo cả 
nước. Anh em Hướng đạo Kon Tum đã khắc phục mọi khó khăn 





để phát triển phong trào với mong muốn qua phong trào 
Hướng đạo góp phần giáo dục thạnh thiếu niên Kon Tum đạt 
được khả năng về thể chất, tinh thần, tri thức, cảm xúc, xã hội 
và tinh thần để trở thành những công dân hữu ích với phương 
pháp “Hướng đạo”./. 

Voi Vui Vẻ - Lê Văn Quyền 

Danh sách Ban điều hành tạm thời HĐ Kon Tum và 
các Trưởng 

1 . Phan Nhiều (Gấu nhanh nhẹn) - Liên đoàn trưởng 

2. Hồ Công Văn (Sơn Dương năng nổ) - Liên đoàn phó 

3. Lê Văn Quyền (Voi vui vẻ) - Tu thư, đối ngoại - Thiếu 

trưởng 

4. Ngô Thị Chúc Quế (Thiên Nga yêu đời) - Akela 

5. Quý Kỷ (Hươu hóm hỉnh) - Thiếu phó 

6. Lê Văn Thanh (Cheo chăm chỉ) - Thiếu phó 

7. Phạm Văn Hồng (Gà lý luận) -Thiếu phó 

8. Huỳnh Thị Cảm - Baloo 

9. Trần Thị Xuân Hương - 

10. Trần Cẩm Châu (Sóc Từ tốn) 

Ngoài ra còn có Trưởng Đỗ Văn Cận (Trâu nước can 
đảm) 7 1 tuổi đang hỗ trợ hết sức tích cực cho phong trào. 

Cùng một số Tráng niên khác cũng thường đến sinh 
hoạt với Đoàn. 




* "Cuốn DẤU 
CHÂN NGƯỜI SÁNG 
LẬP" do BSA tái bản 
giúp cho ace HDVN có 
để tham khảo quan 
niệm của BP về sự giáo 
dục H Đ trong mọi lãnh 
vực sinh hoạt, đã được 
phát hành tại trại HỌP 
BẠN THẲNG TIẾN X tại 
Houston do Trưởng 
Hoàng kim Châu đảm 
trách. 



- Sau khi tham dự Họp Bạn Thẳng Tiến X, anh Trần túc 
Phong, con trai Cụ TRẦN VĂN THÂN cựu Hội Trưởng HDVN 
(nhiệm kỳ 1,3, 4, 5), và phu nhân là Chị Trần Nguyễn thanh Chi 
đã đến thăm Trượng Tôn thất Sam tại 275/31 Nguyễn thái Sơn, 
Q Gò Vấp vào chiều ngày 06.07.2014. 

Rồi ngày 09.07.2014, đôi vợ chồng này: Gà Thông thái 
& Hải Âu phi xứ Dễ thương lại bay lên Dalat thăm Sư tử Đảm 
đương & Gấu Tận tâm Lê Phỉ. 

(Khi đọc tin này Sáo Dễ thương phải trả tiền mua 
GVMD14 gấp 3 lần vì có thêm 2 nhân vật rừng cho cuốn KỲ 
THÚ CHUYỆN TÊN RỪNG sắp tái bản mà trong đó lại có con 
thú thuộc loài Chim cũng cùng đức tính DỂ THƯỚNG như 
SDT). 



* Trong dịp về thăm thân mẫu ở Nhatrang vào đầu tháng 
08/2014. Trưởng Nguyễn tấn Đệ & phu nhân ghé lên xứ sươncg 
mù thăm Trưởng Tôn thất Sam vào trưa 09.08.2014; tối 
10.08.2014 lại hội ngộ với Gấu Đa thiện, Sói Yêu đời & Sư tử 
Đảm đương tại T p HCM. 

- Sau đó trở về lại Mỹ, Trưởng Nguyễn tấn Đệ được 



206 




Trung ương Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ bổ nhiệm chức vụ National 
Directọr of Training for the BSA. Đây là chức vụ quan trọng nhất 
về Huấn luyện, không những điều hành việc HL Trưởng đơn vị 
(WB), Trưởng Huấn luyện (WBCD#LT), mà còn lo huấn luyện 
nghiệp vụ cho các Trưởng Chuyên nghiệp phụ trách các Trụ sở 
HD trên khắp HK. Đây là chức vụ cao cấp mà BSAtrao cho một 
Trưởng HD gốc nước ngoài lấn thứ nhì, sau vvilliam Hillcourt 
(Green bar Bill) năm 1936 khi được Trại trưởng Gilyvell đề cử 
làm DCC phụ trách Huấn luyện WB cho BSA. Đây chẳng những 
là tin vui riêng của Nguyễn tấn Đệ mà còn là niềm hãnh diện 
chung cho HDSVN. 

GVMD thành thật chúc mừng Trưởng Nguyễn tấn Đệ, 
cầu cho Trưởng luôn khỏe mạnh để hoàn thành công tác nặng 
nề được giao phó. 



* Sư tử Đảm đương được SDT báo cho biết Cha Phạm 
Quang Hồng (Hổ Hiền Hòa) gửi biếu 10 chai rượu lễ thượng 
hạng của úc Châu, STDD chân thành cảm ơn Trưởng... chúng 
tôi dành cho GVMD mừng kỷ niệm 85 năm HDVN để mọi người 
được chia sẻ hồng ân của Cha. 




THĂNG TIÊN 




Việc làm Thầm lặng... 

Trại Họp Bạn Thẳng Tiến X đã bế mạc khá lâu, nhưng tôi vẫn 
còn nhận được một số email từ các nơi gửi về, trong đó có một vài 
anh em của GVMD thắc mắc tại sao Nguyễn Tấn Đệ là Director of 
Multicultural Markets của BSA, có nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ các Hội 
HĐ gốc nước ngoài đang sinh hoạt trên lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả HĐVN 
ở Mỹ. . . vậy mà không hiện diện ở Trại Họp Bạn để giúp đỡ ace chúng 
ta?! 

Người viết bài này xác nhận Trưởng Nguyễn Tấn Đệ chẳng 
những hiện diện thường trực ở Trại Họp Bạn Thẳng Tiến X mà ngay 
cả trong những Trại Họp Bạn trước đây hoặc những sự kiện (events) 
của HĐ VN hải ngoại tổ chức trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều có Trưởng Đệ 
tiếp tay góp sức rất tích cực. . . vừa với tư cách Giám đốc Khối Đa Văn 
Hóa của Truncị ương Hội HĐHK vừa là tinh thần giúp ích của một 
Trưởng HĐ gốc Việt... nên Nguyễn Tấn Đệ làm việc hết mình một 
cách thầm lặng ở hậu trường mà it thích lộ diện trên sân khấu hoặc 
chỗ đông người cóquayíilm, chụp ảnh... 

Có thể nói rằng Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại hay 
Hướng Đạo gốc Việt nói chung và Hướng Đạo gốc Việt ghi danh sinh 
hoạt với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) nói riêng, có được một 
Trưởng gộc Việt đang công tác tại Văn phòng Trung Ương của Hội 
HĐHK ngầm giúp đỡ tạo thuận lợi để các đơn vị gộc Việt có nhiều 
phương tiện trong sinh hoạt tại Hoa Kỳ là điều may mắn. 

Người viết xin lược qua quá trình sinh hoạt của Trưởng Đệ 
trước khi nêu lên vai trò thầm lặng của Tr. ấy trong việc đóng góp vào 
sự phát triển của Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ. 

Rời Việt Nam vào năm 1975 khi tuổi đời chỉ có 14 tuổi, là đứa 
trệ không thân nhân, tiền bạc và sinh ngữ, có thể nói rằngTr. Nguyễn 
Tấn Đệ là một trong những người may mắn, khi đến Hoa Kỳ được sự 
giúp đỡ của các Hội đoàn và nhiều người để có thể theo đuổi việc học 
với khả năng sinh ngữ không có, có cơ hội tham gia sinh hoạt Hướng 
đạo và đạt đẳng thứ cao nhất dành cho một Hướng Đạo sinh là 
Hướng Đạo Đại Bàng. Tốt nghiệp đại học vào năm 1984, có việc làm 
với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Nam Caliíornia, sau 1 0 năm làm 
việc, Tr. Đệ đã được chuyển về văn phòng Trung ương của BSAIàm 
việc cho đến hôm nay; trong quá trình làm việc với văn phòng Hội, 
hầu như vai trò nào cũng liên quan đến các sắc dân thiểu số ghi danh 
sinh hoạt với BSA, có giai đoạn đảm trách vai trò trong Ban Huấn 



208 



Luyện của Hội đặc trách Huấn luyện cho các thành viên chuyên 
nghiệp làm việc cho BSA. 

Người viết biết Tr. Nguyễn Tấn Đệ kể từ năm 1 997 khi đồng ý 
giúp Tr. Nguyễn Thế Thanh trông coi thiếu đoàn khi thành lập Liên 
đoàn Hoa Lư tại Orange County, Nam Caliíornịa. Năm 1998 khi tham 
dự trại Thẳng Tiến 6 mới cộ cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và cũng từ thời 
gian đó, người viết mới bắt đầu phục vụ trong toán huấn luyện của 
Châu Orange County cho đến năm 2000, Tr. Đệ mời tham dự vào 
Toán vận động thành lập ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo gốc Việt đồng 
thời chuẩn bị tổ chức khóa Huy Hiệu Rừng đầu tiên dành cho Hướng 
đạo gốc Việt với thủ bản Huy Hiệu Rừng Thế Kỷ 21 sau khi có 3 khóa 
thử nghiệm dành cho các cấp của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, Khóa Huy 
Hiệu Rừng được mang tên Tùng Nguyên IV do Tr. Đệ đảm trách 
Khóa trưởng là khóa Huy Hiệu Rừng đầu tiên được xử dụng với thủ 
bản mới. 

Vì là một Trưởng chuyên nghiệp, làm việc trong văn phòng 
Tự Hướng Đạo Hoa Kỳ lâu năm, Tr. Đệ có rất nhiều giao hảo với các 
Miền, Vùng, Châu trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ qua việc thực hiện các 
chuyến cộng tác thường xuyên đến các nơi, nên khi các trại Họp Bạn 
Thẳng Tiến 6, 7, 8 và 9 do các đợn vị gốc Việt tại các địa phương tổ 
chức trại Họp bạn đều cần sự chấp thuận của văn phòng Châu trước 
khi tổ chức thì vai trò của Tr. Đệ đối với ban tổ chức chỉ trong phạm vi 
thủ tục hành chánh giữa ban tổ chức và văn phòng Châu, đồng thời 
Tr. Đệ xử dụng những tiện nghi, phương tiện nếu có thể giúp cho Ban 
Tổ Chức chu toàn vai trò của mình, giúp ấn loát các băng nhạc, CD, 
DVD các bài hát sinh hoạt để phổ biến trong các trại Thẳng Tiến . 

Thẳng Tiến X là một kỳ trại đựợc Đại Hội Đồng tại Thẳng Tiến 
IX vào năm 2009 đồng ý trao cho Miền Trung Hoa Kỳ tổ chức, Thẳng 
Tiến X là kỳ trại có thời gian chuẩn bị lâu nhất là 5 năm kể từ trại 
Thẳng Tiến IX, cũng là kỳ trại được đặt dưới một ủy Ban gọi là ủy Ban 
Thẳng Tiện do Ban Thường Vụ quyết định và bổ nhiệm. Do đó, trại 
Thẳng Tiến X sẽ chính thức do Hội Đồng Trung Ương / Hướng Đạo 
Việt Nam tổ chức, do vậy, trại Trưởng Thẳng Tiến X do ủy Ban Thẳng 
Tiến quyết định chọn chứ không do các đơn vị trong Miền bầu như 
các kỳ trại Thẳng Tiến trước, nên theo dự trù, Ban Tổ Chức trại Thẳng 
Tiến X có ý định hoàn toàn độc lập trong phương diện tổ chức trại 
không phụ thuộc vào hai Hội Nam Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ. 

Ban Tổ Chức Thẳng Tiến X kỳ này đã có kế hoạch trong giai 
đoạn đầu là sẽ tổ chức tại một khu đất trại tư nhân có tên là Gordon 



209 



Ranch thuộc thành phố Richmond (cách Houston khoảng 30 phút lái 
xe), vào giờ chót khu đất được bán cho chủ khác nên không thể tổ 
chức trại được, thời gian chỉ còn 8 tháng để tìm một đất trại có thể tổ 
chức trại Họp bạn quả rất khó đối với mọi người, cuối cùng Ban tổ 
chức đành chọn đất trại Camp strake nơi đã tổ chức Trại Thẳng Tiến 
VII vào mùa hè năm 2002 (mặc dù đất trại này cũng đã được bán 
nhưng đến cuối năm 2014 mới thuộc về chủ tư nhân). 

Vì thời điểm quá cấp bách, Châụ Sam Houston không thể 
chấp thuận đồng tổ chức nên đã chuyển về văn phòng Hội dưới trách 
nhiệm của Tr. Nguyễn Tấn Đệ đại diện cho văn phòng của Hội, từ đó, 
Tr. Đệ chính thức đại diện cho BSA đối với Ban Tổ Chức qua Ban 
Thường Vụ đồng thời là đồng cố vấn của trại, tuỵ vậy, Tr. Đệ luôn cố 
gắng tạo mọi phương tiện cho BTC trong việc điều hành trong phạm 
vi thủ tục, hành chánh và đất trại, do vậy, trong suốt quá trình trại, trại 
sinh có thể thấy vai trò của Tr. Đệ như một vị kiểm lâm (quận lý) của 
trại như những tiện nghi của trại, những vấn đề liên quan đến đất trại 
từ văn phòng, nhà vệ sinh, vật dụng cần thiết kể cả liên quan đến hỏa 
đầu quân của trại. 

Có thể nói, sự khéo léo của tr. Đệ là biết xử dụng, điều động, 
nhờ vả... đến nhiều người (kể cả người viết) để công việc giúp trại 
đạt kết quả dù ở hoàn cảnh nào, thời gian nào và công việc như thế 
nào, tất cả đều có thể giải quyết trong tinh thần tạo mọi thuận tiện để 
mọi người có được một kỳ trại thật lý thú và trọn vẹn, vài điển hình cho 
những việc làm của Tr. Đệ trong thời gian trước, trong và sau trại 
Thẳng Tiến X được người viết ghi nhận như sau: 

Cân bằng ngân sách dựa trên số trại sinh tham dự để thỏa 
thuận với đất trại qua Châu Sam Houston, hợp đồng với nhà 
hàng Kim Sơn trong việc cáp thức ăn hàng ngày cho trại, 
cùng làm việc với những kiểm lâm trách nhiệm của trại trong 
vấn đề phòng ốc, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt. . . 

- Đại diện BSAgửi văn thư đến các Hội Hướng Đạo các quốc 
gia có trại sinh gốc Việt tham dự như úc, Canada và Pháp. . . 
Liên lạc với NRA (National Riíle Association - Hiệp Hội Súng 
Trường Toàn quốc) cung cấp dụng cụ, nhân viên để thực hiện 
chương trình bắn súng các loại cho trại sinh. 

Bảo đảm trách nhiệm bảo hiểm và tại nạn cho 2500 trại sinh 
Tóm lại, trải qua hơn 30 năm làm việc cho BSAtừ cấp thấp 
nhất tại vặn phòng Châu đến hiện nay là người trách nhiệm toàn bộ 
vai trò huấn luyện của cả thiện nguyện cũng như chuyên nghiệp các 



210 



cấp trong hệ thống chương trình của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, 
với những vai trò mà Tr. Nguỵễn Tấn Đệ đã từng đảm trách, việc đóng 
góp và hỗ trự các đơn vị gốc Việt sinh hoạt trong BSA sẽ giúp rất 
nhiều cho sự phát triển của phong trào Hướng Đạo không chỉ đối với 
BSAmà còn cho Hướng Đạo Việt Nam sau này nữa. 

Khi bài viết chuẩn bị gửi theo yêu cầu, người viết được biết 
một buổi họp giữa các Trưởng đơn vị gốc Việt và Châu Trưởng Châu 
National Capital thuộc Miền Đông Hoa Kỳ có cuộc họp mặt để thảo 
luân, chuẩn bị cho trại họp bạn Thẳng Tiến XI vào mùa hè năm 2018, 
một ban tổ chức lâm thời đã bắt tay vào việc dù thời gian còn hơn 3 
năm nữa, bài học từ các trại trước thật sự được áp dụng? 

Lý Nhật Hui 




211 




Nhờ Hướng đạo, 

môt trẻ lạc loài trở nên người thành đạt 



Tôi biết Nguyễn Tấn Đệ từ 
những năm giữa thập niên 1990 
khi Đệ đến Houston để giúp thành 
lập liên đoàn Hướng Đạo Pháp 
Luân. Từ đó, tôi có rất nhiều cơ 
hội gặp, làm việc và dự trại cùng 
Đệ - là một Trưởng Hướng Đạo 
chuyên nghiệp của Hội Hướng 
Đạo Hoa Kỳ đã giúp cho nhiều 
đơn vị Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc 
Việt Nam có phương tiện hoạt 
động và tham gia vào các sinh 
hoạt chung của Phong Trào. Tính 
tình vui vẻ, tháo vát, giải quyết 
công việc nhanh và hợp lý là 
những đức tính nổi bật của Đệ. 
Tôi muốn viết đôi điều về Nguyễn 
Tấn Đệ để tỏ lòng ngưỡng mộ đối 
với một thiếu niên Việt Nam đầy 
nghị lực và khả năng trên bước đường phụng sự giới trẻ tại Hoa Kỳ. 

Nguỵễn Tấn Đệ, một thiếu niên mới 14 tuổi, phụ việc tại một 
bệnh viện để kiếm sống, đã rời Sài gòn bằng tàu hai ngày trước khi 
thành phố này mất vào tháng tư 1975. Đệ đến trại tỵ nạn ở Hpa Kỳ 
một mình đơn độc, không gia đình, không bạn bè và không biết một 
chữ tiếng Anh. Đệ cho biết là “Mọi người đều hết lòng giúp đỡ Đệ, 
đặc biệt là Hộị Hướng Đạo Hoa Kỳ, tổ chức YMCA và giáo hội 
Methodist”. Đấy chính là lý do khiến Đệ quyết định dành cả cuộc đời 
để phục vụ cho người khác. Và đó cũng là lý do tại sao Đệ đã trở 
thành một Trưởng Hướng Đạo chuyên nghiêp của Hội Hướng Đạo 
Hoa kỳ cho đến ngày nay. Nói về cơ may Đệ thường nhắc “Chuyện 
này chỉ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Không có một nơi nào mà một 




212 






thiếu niên không gia đình, không học vấn, phải tự lo miếng ăn từ 
lúc 11 tuổi lại có thể có một CO’ hội như vậy. Tôi là người may 
mắn”. Đệ cũng không quên những ngày của tháng tư: “Hai ngày 
sau khi tôi rời Sài gon, thành phố lâm vào tình trạng vô cung 
khủng hoảng, khó có thể mà lên tàu được", số phận đưa đẩy, Đệ 
tới được Phi Luật Tân, ở trong trại tỵ nạn trên đảo Guam, sau đó đến 
trại tỵ nạn Fort Idiantovvn Gap mới lập tại quận hạt Lebanon thuộc tiểu 
bang Pennsylvania, nơi đây Đệ sống hòa nhập vào với hàng nghìn 
người dân tỵ nạn Việt Nam và Cam Bốt. 

Có lần Đệ kề rằng: “Đệ bỏ học từ năm lớp sáu mà chẳng có 
một chữ tiếng Anh nào trong đầu, nhưng khi đến được Hoa Kỳ 
thì Đệ học tiếng Anh rất nhanh vì muốn hội nhập vào với môi 
trường sống mới.” Việc tham gia sinh hoạt Hướng Đạo đã giúp Đệ 
thăng tiến nhanh hơn. Đệ đã nhận được huy hiệu Hướng Đạo Đại 
Bàng trong một buổi lễ do thiếu đoàn 46 tổ chức trực thuộc giáo xứ 
Covenant United Methodist vào năm 1 978 tại quận hạt Lebanon, tiểu 
bang Pennsylvania. Trưởng VVilliam o. Weik là người đã trao huy 
hiệu Hướng Đạo Đại Bàng cho Đệ. Trong những năm ở đại học, Đệ 
đã ghi danh tham gia vào chương trình hoạt động nhân đạo của 

người Hoa Kỳ để giúp đỡ những 
bạn trẻ làm việc cho các hội từ 
thiện. Kết quả là anh nhận đươc 
một học bổng của đại học Salem 
University thuộc tiểu bang West 
Virginia. Và trong khi đang theo 
học, anh vô cùng sung sướng 
được nhập tịch Hoa Kỳ. 

Hỏi về cuộc sống tại Hoa 
Kỳ, Đệ không ngần ngại trả lời: 
“So với những nơi khác, đời 
sống ở đây, như vậy là đáng 
quý lắm rồi,”. Đệ rất hăng hái và 
tích cực phổ biến những chương 
trình sinh hoạt Hướng Đạo đến 
cho mọi người - từ những gia 
đình khá giả ở các vùng ngoại ô 
cho đến những di dân sống ở 
trong các nông trại và cả những 
người đang hưởng sự trợ cấp 
chỗ ở trong thành phố. Đệ tin 




213 




rằng ngày nay giới trẻ cần 
được hướng dẫn về 
những bài học đã được 
dạy trong Hướng Đạo như 
lòng yêu nước, đức tính tự 
tin, khả năng lãnh đạo để 
trở thành những công dận 
tốt. Cuộc đời của Đệ gắn 
liền vớị Hướng Đạo khi Đệ 
cho biết: “Tôi quyết định 
làm việc cho Hướng Đạo 
vì nhận ra rằng mình 
được trường thành 
trong môi trường tốt đẹp 
đó. Đệ thấy rằng Hướng 
Đạo toàn làm những điều 
tốt nên tôi phải làm việc 
cho Hướng Đạo để phục 
vụ tha nhân”, ông John 
Erickson là giám đốc của 
trung tâm Proíessional 
Development (1995-2005) đã nói về Đệ như sau: “Tôi biết Đệ trong 
tám năm nay, tôi đánh giá cao về sự cống hiến của anh đối với 
Phong Trào Hướng Đạo. Anh đến đất nước Hoa Kỳ một mình 
trong khi gia đình còn ờ lại Việt Nam. Hướng Đạo đã giúp anh 
hòa đồng vào đời sống và đã tạo cho anh cái cảm giác rằng 
Hướng Đạo chính là gia đình thứ hai của mình. Anh đã đáp lại 
bằng sự giúp đỡ người khác như Hướng Đạo đã từng giúp đỡ 
anh, sự cong hiến của anh còn nhiều hormhưng gì mà chúng tôi 
mong đợi. Anh là một nguồn cảm hứng về tinh thần phục vụ tha 
nhân”. Đệ cũng mang lại rất nhiều điều lợi cho các đơn vị Hướng 
Đạo Hoa Kỳ gốc Châu Á và các sắc dân khác. Sự hăng hái và nhiệt 
tình, làm việc không biệt mệt mỏi của Đệ đã để lại một ấn tượng tốt 
đẹp cho Phong Trào. Nếu có một ai đó có dịp gặp một Trưởng Hướng 
Đạọ và hỏi xem họ có biết ai là người Việt Nam ở trong Hội Đồng 
Quốc Gia Hướng Đạo Hoa Kỳ hay không thì người độ sẽ chẳng ngạc 
nhiên chút nào khi họ nghe nhắc đến tên Nguyễn Tấn Đệ. Vì Đệ đã 
từng huấn luyện họ tại các trung tâm đào tạo Trưởng chuyên nghiệp 
hoặc tại các cơ sở của Châu (Council). Đời sống của Đệ hết sức sội 
động vì Đệ luôn luôn giữ đúng Luật và Lời Hứa Hướng Đạo và hết 




214 





lòng giúp đỡ mọi người. 




Đệ và Trưởng Abdullah 
Rasheed, đặc trách vùng Á 
Châu Thái Bình Dương. Ảnh 
phải: Đệ và Trưởng Kim Kyu 
Young, đặc trách vùng Á Châu 
Thái Bình Dương. Ảnh dưới: 
Đệ và Trưởng Castillo, phụ tá 
cho hai Trưởng Abdullah 
Rasheed và Kim Kyu Young 
trong các nhiệm kỳ của hai 
Trưởng này. 

Nguyễn Tấn Đệ đưực 
đề bạt giữ vai trò Giậm Đốc 
Huấn Luyện Toàn Quốc kiêm 
Giám Đốc Trung Tâm Huấn 
Luyện Trưởng Chuyên Nghiệp 
của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ 
vào tháng 9 - 2014. Công việc 
của Đệ là huấn luyện về 
phương pháp lãnh đạo cho các 
Trưởng thuộc toán huấn luyện 
tại Scouting University. Trách 
nhiệm của Đệ là bảo đảm cho 
các Trưởng này có đầy đủ khả 
năng và tư cách để quản lý và 
điều hành công việc. Anh 
truỵền đạt toàn bộ nội dung 
huấn luyện đến cho các 
Trưởng Hướng Đạo tự nguyện 
cũng như chuyên nghiệp. Toán 
công tác của Đệ cũng có 
nhiệm vụ soạn thảo thủ bản 
mang tính cách chiến lược và 
phương pháp thực hiện nhằm 
thăng tiến toàn bộ công cuộc 
huấn luyện cho Hội Hướng 
Đạo Hoa Kỳ. 



215 





Ảnh trái: Toán công tác phụ trách các chương trình thể thao 
tại trại họp bạn HĐTG 2007 tại Anh Quốc với các Trưởng Nguyễn 
Việt, Trần Gia Phú, Đậu Hữu Hiệp, Lý Nhật Hui. Ảnh phải: Hội thảo 
tại Philmont, New Mexico với các Trưởng Cao Ngọc Cường, Nguyễn 
Minh Nguyệt, Hoàng Kim Châu, Đậu Hữu Hiệp, Trần Công Hoàng, 
Trần Gia Phú. 

Đệ khởi sự làm Trưởng Hướng Đạo chuyên nghiệp vào tháng 
6 - 1 984 với vai trò Đạo trưởng (district executive) tại Van Nuys thuộc 
tiểu bang Caliíornia. Tháng hai - 1987 Đệ được bổ nhiệm làm Châu 
trưởng vùng South Florida tại Miami Lakes, thuộc tiểu bang Florida. 
Tháng 1 - 1990, anh phụ trách quản lý một khu vực rộng lớn của một 
Châu gồm 4 đến 1 2 Đạo để sau đó là giám đốc đặc trách trông coi về 
đất trại của Châu trong phạm vi quận hạt Orange County tại thành 
phố Costa Mesa thuộc tiểu bang Caliíprnia. Tháng 12- 1994 anh là 
thành viên đầu tiên trong Hội Đồng Quốc Gia và rất thành công trong 
vai trò phụ tá phát triển Hướng Đạo đô thị. 



Ảnh trái: Cùng với Trưởng Carlos Gutierrerđến thăm Trưởng 
Cung Giũ Nguyên nhân sinh nhật thứ 98 tại Nha Trang. Ảnh phải: 
Với Trưởng Mai Ngọc Liệu tại Hoa Kỳ. 



216 




Tháng 6 - 2002, anh làm việc tại trung tâm Proíessional 
Development. Tháng 9 - 2008 anh trở thành giám đốc đặc trách phát 
triển Hướng Đạo sắc tộc và đa văn hóa cho đến khi anh nắm giữ chức 
vụ hiện tại vào tháng 9 - 2014. Vợ của Đệ là Lan cùng hai cô con gái 
Davina và Leeza hiện sống tại thành phố Coppell, Texas. 

Đệ đã từng là Hướng Đạo Đại Bàng, một thành viên của liên 
đoàn Đại Bàng Quốc Gia, giám đốc khóa huấn luyện Bằng Rừng, 
thành viên của hội đồng Rừng Hướng Đạo Hoa Kỳ. Hiện nay là giám 
đốc trung tâm Proíessional Development thuộc học khu VVestlake, 
Scouting University. Học khu VVestlake thuộc Scouting University 
nằm cách văn phòng trung ương Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ 14 dặm. 
Trung tâm này là một cơ sở hiện đại đã từng huấn luyện hàng nghìn 
Trưởng chuyên nghiệp và hiện giờ cũng đang huấn luyện hàng nghìn 
Trượng tự nguyện ở nhiều trình độ khác nhau, từ ngành Ẩu, ngành 
Thiếu cho đến ngành Thanh. Trung tâm đã trải qua một quá trình lịch 
sử và có truyền thống tốt đẹp kể từ năm 1 925. 

Chắc chắn Nguyễn Tấn Đệ sẽ tiếp tục theo con đường đã 
chọn là gìn giữ và phát huy di sản quý báu và truyền thống tốt đẹp đến 
cho những Trưởng tự nguyện cũng như chuyên nghiệp để xây dựng 
vững mạnh một tập thể Hướng Đạo với danh vang là đã có một công 
cuộc huấn luyện tốt nhất của Phong Trào. 



Hoàng Kim Châu 

Texas 




Vietnamese Scout Leaders Training - Jan. 25, 2014 




217 




BBT: Năm 2010, sau khi thăm Trại BR Tùng Nguyên VI tại 
Goshen Scout Reservation, STĐĐ ghé thăm BS Tùng — Gấu Đa 
đoan Đạo Trưởng HĐ VN ở VVASHINGTON DC... trong dịp này tôi 
được đưa đi thăm nhiều nơi, mà thích thú nhất là Thư viện của Quốc 
hội HK... nơi được khen tặng là Thư viện đầy đủ nhất Thế giới... vào 
đó sách như câỵ trong rừng, như cát trong sa mạc, nội đọc danh mục 
thôi thì có lẽ mất cả năm cũng chưa hết, vô lẽ vào thư viện mà như 
cưỡi ngựa xem hoa rồi đi ra thì sợ người ta cười... sực nhớ từng 
nghe kể trong thư viện này có lưu trử tiểu sử các Eagle Scouts của 
BSA... bèn nhờ người hướng dẫn đưa đến khu vực đó. Đọc trong 
danh mục các sách HĐ, thấy có cuốn EAGLE SCOÙTS IN ACTION, 
tôi bèn mượn xem qua mục lục, thấy trong phần Flying 
Higher — Beyond the ordinary ở trang 77 có tên một HĐ Đại bàng 
người VN là Nguyễn tấn Đệ... hình thì dưới cựu Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Robert M Gates ở trang 89. Tôi rất ngạc nhiên vì trong phần 
Flying Higher — Beyond the ordinary toàn liệt kê danh sách các danh 
nhân HK trong mọi lãnh vực, làm sao mà Nguyễn Tấn Đệ lại lọt đưực 
vào đây !? Cuốn sách này không phải do BSAấn hành... chắc chắn 
không phải vị nể NTĐ là một viên chức của HĐ HK mà được đưa vào 



218 



danh sách chưa đầy 200 người trong số hơn 1 triệu Eagle Scouts của 
BSAtừ khởi thủy đến nay ! 

Nửa tháng sau đó, khi đến thăm Trụ sở Trung ương của HĐ 
HK tại Dallas, tình cờ gặp vị Tiến sĩ tác giả cuốn sách nói trên cũng 
đang thăm Phòng Truyền thống của Eagle Scouts tại Bảo tàng của 
BSA, tôi bèn hỏi : 

- NTĐ là người VN nên được cử làm Director ò Multicultural 
Markets để phụ trách quản lý và điều hành các Hội đoàn HĐ gốc 
nước ngoài cũng chỉ là một Phụ tá cho Chủ tịch Hội HĐ HK mà thôi có 
gì mà Ông quan tâm quá mức khi đặt vào nhóm người Beyond the 
ordinary? 

Ông ấy vỗ vai tôi một cách thân mật và bảo: 

-Tuy bây giờ Đệ Nguyễn chưa có gì phi thường lắm, nhưng 
gua hành động và khả năng của ĐẸ tôi tiên đoán tương lai của ông 
ấy sẽ ở trong nhóm này... Hãy chờ xem ! Tôi tiên đoán ít khi sai.! 

Theo tôi nghĩ, ngoài tài năng và sự làm việc năng nổ được 
nhiều người nể phục, sự giao tiếp rộng rãi được nhiều người biết 
đến... là yếu tố thuận lợi trong công việc. Nhưng trong Hướng Đạo 
chúng ta thường nói là nhờ “Bề Trên” đồng lòng nên tát biển Đông 
cũng cạn... chứ nếu bỏ nhà mà đị công tác HĐ hoài về nhà bị vợ cằn 
nhằn và bỏ đói thì cũng hết dám tiếp tục chơi: 

Trong buổi ăn cơm gia đình với Đệ khi đến thăm Dallas, tôi 
được gặp vị Linh Mục gốc Phi tên Patrick Olayee, ông ấy thường đến 
nhà cho Nhạc Mẫu của Đệ rước lễ nên xem thân thuộc như người 
trong gia đình. Nghe Đệ mới đi Huấn luyện BR ở Goshen Scout 
Reservation hợn 3 tuần mới về, đến ngày mốt lại đi Hội thảo ở 
Philmont, ông ấy nói đùa với Chị Trần thị Lan -vợ của Đệ-- rằng: “Nó 
đi hoài bỏ nhà bỏ cửa chẳng lo gì cho gia đình, thôi bỏ nó đi, Cha giới 
thiệu cho một thằng chồng khác!” Chị Lan trả lời ngay: “Công Giáo 
không cho phép bỏ chồng! Nếu Cha dám chuẩn thì con bỏ ông 
ngay!”... Thế là Linh Mục đưa hai tay lên trời chịu thua lời trả lời quá 
khôn ngoan. 

Hoan hô các Bề Trên của Trưởng Hướng Đạo đã tạo điều 
kiện cho Phong trào HĐ được phát triển nhờ các Bà đã chắp cánh 
cho chồng bay cao bay xa... xứng đáng với danh hiệu Flying 
Higher — Beyond the ordinary. 



Sư Tử Đảm Đương 



219 



Trang Y học 

TA VÉ TA TẮM AO TA 

Hươu điềm đạm Tôn thất Hùng 

Đầu năm 201 2, thân phụ tôi nghe các cựu Giáo sư Đại 
học Đàlạt báo cho biết cựu GS. B, Khoa Vật lý, bị ung thư gan 
giai đoạn cuối, đã hóa trị và xạ trị ở Trung tâm Ung bướu Texas 
vẫn không thuyên giảm, bèn về Việt Nam để gửi nắm xương tàn 
nơi quê hương. 

Trưởng Sư tử Đảm đương biết tôi thường đi châm cứu 
cắt cơn đau cho những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối mà 
tiêm Morphine không còn hiệu quả ,nên đã nhắn nhủ tôi nếu Chú 
ấy có đến nhờ hoặc mời đến chỗ Chú ấy trọ để chữa trị giùm thì 
cố gắng thu xếp thì giờ để châm cứu giùm. Chờ mãi hơn 5 tháng 
mà chẳng thấy tin tức gì, tôi bèn báo lại cho Thân phụ biết. 

Thân phụ tôi bèn liên lạc với gia đình Chú ấy ở Canada 
thì được biết :“Khi vệ Việt Nam, bệnh của GS.B đã trở nặng 
không ăn gì nỗi, chỉ uống nước và sữa trừ cơm... nhưng cũng đi 
hành hương ở Miền Tây cùng với các đoàn du lịch cho khuây 
khỏa. Mấy người đồng hành thấy ông ấy bỏ ăn nện hỏi lý do. Khi 
biết ông ta bị ung thư gan giai đoạn cuối nên nuốt không nỗi bất 
kỳ thứ gì. Có người bảo ông về kiếm lá đu đủ và gốc cây sả mà 
chữa bệnh: mỗi lần lấy 2 lá đu đủ tươi kể cả cuống đem thái 
mỏng và 1 gốc sả đập giập rồi bỏ vào nồi 1 lít nước đun cho sôi 
trong 2 giờ, ngày uống 3 lần, mỗi lần 200ml”. 

“Có bệnh thì vái tứ phương”, vả lại các thứ ấy cũng chẳng 
độc hại gì, ở miệt vườn cũng dễ kiếm... nên ông ta về làm theo 
lời mách bảo, chừng nửa tháng sau thì bắt đầu thèm ăn và nuốt 
được, tiếp tục uống thì sau 3 tháng thấy cơ thể tăng cân, ăn ngủ 
bình thường trở lại. Mừng quá, ông ấy bèn về lại Canada và Hoa 
Kỳ thăm vợ con. Đến Trung tâm Ung bướu ở Texas khám lại thì 
các bác sĩ xác nhận khối u đã teo gần hết... làm họ rất ngạc 
nhiên. 

* 



Căn bệnh quái ác của thời đại mà cả Thế giới đều bó tay, 



220 



làm sao chữa lành dệ dàng như vậy chỉ với những vị thuốc dân 
gian khiến tôi cũng rất ngạc nhiên... bèn lên mạng Internet tìm 
hiểu thì được biết: 

* Tại Úc châu, năm 1978, Tập san Gold Coast Bulletin ở 
Queensland đã đăng tin một người đàn ông 70 tuổi bị ung thư 
phổi giai đoạn cuối, bác sĩ điều trị cho biết chỉ có thể sống thêm 
trong vòng nửa năm là cùng. Nhờ thổ dân chỉ bảo kiếm lá đu đủ 
sắc lấy nước mà uống. Sau 2 tháng đến khám lại thì bác sĩ rất 
ngạc nhiên vì khối u đã biến mất. . . sau đó nhiều bệnh nhân theo 
cách trên mà uống cũng lành. 

Nhiều người ở Pottsville Beach ở Queensland cũng theo 
cách trên mà uống, chẳng những chữa bệnh ung thư phổi mà cả 
ung thư xương cũng khỏi bệnh... 

* Ở Nhạt Bản: 

. Năm 1 995 đã sản xuất chế phẩm “Bio-normaliser” từ đu 
đủ lên men, sử dụng cho các bệnh nhân ung thư và suy giảm 
miễn dịch có hiệu quả. 

. Năm 2010, Noriko otsuki đã chứng minh dịch chiết từ lậ 
đu đủ tươi giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể chống lại các tế 
bào ung thư. 

* ở Việt Nam, năm 1999, nhóm nghiên cứu của Viện 
Dược liệu kết hợp với Đại học Quốc gia và Học viện Quân y đã 
chứng minh nước chiết lá đu đủ có tác dụng ức chế tăng sinh 
của tế bào khối u. Họ đã chế ra thuốc Panacrin bằng cách phối 
hợp dịch chiết lá đu đủ với Tam thất và Trinh nữ hoàng cung. 
Bệnh viện K Trung ương đã cho bệnh nhân ung thư gan, dạ dày 
& tử cung dùng thử trong vòng 3 tháng, nhận thấy kéo dài thời 
gian sống tốt hơn so với những bệnh nhân không dùng thuốc 
trên. 

* 



Trong bài “MÌNH vì MỌI NGƯỜI” ở GVMD số 5, STDĐ 
đã kể chuyện mách bảo cho một chị y sĩ dùng thuốc Nam chữa 
bệnh của bà mẹ già bị ung thư gan giai đoạn cuối đã bị Bệnh viện 
Ung bướu Tp HCM trả về, bằng cách cho uống thử Bạch hoa xà 
+ Bán chi liên & cây Chó đẻ răng cưa. . . thế mà bà cụ sống thêm 
được từ 2005 đến cuối 2013 cũng là “Phước chủ may Thầy” như 



221 



người xưa thường nói. Nhiều khi thuốc dân gian mà hữu hiệu. 

* 



Người Trung Hoa thường bảo “Dân Việt Nam nằm trên 
đống thuốc mà chết”, còn người Việt Nam ta thường có quan 
niệm “Bụt chùa nhà không thiêng” nên cứ tộn sùng thuốc ngoại 
mà coi thường kinh nghiệm dân gian... đến khi xạ trị, hóa trị 
không chữa được thì đành buông xuôi cho định mệnh với sự 
chấp nhận “Trời kêu ai nấy dạ!” chứ không chịu phấn đấu “Còn 
nước còn tát” cho đến cùng. 

Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, một cựu HĐS Đạo 
Cửu Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Tp HCM, 
hiện là Chủ tịch Hội Ung bướu Việt Nam dặn rằng: “Trời kêu ai 
thì đừng dạ” vì bệnh ung bướu có thể trị lành nếu ta phát hiện 
sớm và tin tưởng có thể khỏi bệnh để nâng cao sự đề kháng của 
bản thân. 

Chính Cụ Baden Povvell cũng đậ ghi nhận ý chí con 
người góp phần đề kháng với bệnh tật rất hữu hiệu trong mục 
“T ự kỷ ám thị” của Chương “Tảng đá ngầm thứ 2”: 

“Khả năng tự chủ của con người bây giờ đã trở thành một 
vấn đề khoa học. Nhiều bác sĩ đã thực hiện nhiều thành tích kỳ lạ 
về cách dùng sức mạnh tinh thần của chính bệnh nhân để chữa 
bệnh hay làm cho họ khỏi đau đớn. Chắc anh đã nghe nhiều nơi 
nói về lối chữa bệnh thần tình bằng sức mạnh đức tin nghĩa là 
bệnh nhân cứ tin chắc khỏi bệnh thì bệnh sẽ lành. Tôi nghĩ 
chúng ta đôi khi cũng đã có dịp thí nghiệm trên bản thân. 

“Tommy Tomkins, một kỵ binh già trong đạo quân của Tôi 
ở Ẳn Độ, bị bệnh tả gần chết, bác sĩ bảo y tá trực người bản xứ 
rằng nếu giữ cho tay chân bệnh nhân được ấm áp thì còn có cơ 
cứu được. Nhưng bác sĩ vừa quay rạ, viên y tá đáng lẽ lo đi lấy 
túi chườm nước nóng, lại rút ống điếu từ nơi giấu kín, đến một 
góc phòng ngồi thanh thản hút thuốc. Tommy giận điên tiết, thề 
rằng nếu qua khỏi được thì sẽ xáng cho lão này một mẻ để nó 
nhớ đời. Anh gạt mọi ý tưởng chết chóc ra một bên và chỉ tập 
trung ý nghĩ vào trận đòn sửa trị lão y tá. Sức mạnh của ý chí đã 
giúp anh qua khỏi. (Rovering Success, trang 95). 



222 



NGỒI LẠI VỚI NHAU 

(Riêng tặng các Trưởng HĐVN và báo GVMD) 



Châ n thật ( S ỉnccro ) 

HB ~j= " 



3> 

NịịỒì 






ị i 5 



K _ 1 ’han fiá kiệt 



lại vđỉ 



Ẽ 1.3 



nhau ta nốì tiếp 

4— ' 



môi 



dây 



4 



33 






Ngồi lại VƠI nhau thương nhớ lúc 

=M » > r r * • 



vơi 



o 

đầy 



-o- 



Mình 



cùng nắm 



tay 



chung sức 



vì ngày 



mai 



=ỈE=> 



- í* , ề ~-a 






Hợp 



lực 



với nhau 



nâng lá 



cơ 



của 



ta 



1 ^ «y 0 


4- Tr-= 








■ -Ị-"-- 


r T -1 


JL i n 




-P— ĩ 


■_ 


— ể 


í 

h 

s 



Hãy 

Hãy 



hên nhau thật lòng có 

tỉn nhau thật lòng có 



chỉ đâu giận hơn 
hơn thua gì đâu 



n 



ị- 




¥ 




■ 


mình 


cùng 


chào 


ba 


ngón 


mình 


cùng 


lơi 


tuyên 

Á 


hứa 


ĩĩ._ 


. 




V 


/lế/ ( ro ) 



í 






i 



phai 



1 



mươi điều mãi không quên. lại với nhau cùng ngồi với nhau. 

( Có thể sừa vài lừ cho phù hựp.hát nhanh.chậm tùy ý-200X} 



223 



Mục lục 

Hướng Đạo cho trẻ em I GVMD I 6 
Giữ Vững Mối Dây (thơ) I Phong Châu I 8 
Tiến trình của HĐVN QUA 85 NAM I GVMD I 9 
Đường dài tương lai I Hoàng Kim Châu I 33 
Gilvvelĩ & HĐVN 1 DCC Mai Liệu I 37 

Người Khóa Trưởng đầu tiên của HĐ Đông Dương I TTS I 39 

In My dreams... (nhạc) I Ralph Reader I 46 

Một phương thức kết hợp I Vĩnh Đào I 47 

Mùa xuân Hướng Đạo I Huy Văn I 52 

Sớ Táo quânTáo quân I GVMD I 53 

Năm Mùi nói chuyện Rừng Dê I SD7"| 59 

Năm mươi năm Hướng Đạọ Vũng Tàu I Hoàng Kim Châu I 63 

10 giá trị cốt lõi của HĐ I Trần Tuấn Huy I 65 

Một cây nhiều cành I Phạm Cảnh Đáng I 66 

Thành tâm nhận khuyết điểm... I GHX I 72 

Bài phỏng vận Trưởng I Trần văn Hồng I 73 

Bài phỏng vấn Trưởng I Nguyễn Thúc Tuân I 83 

Tham dự Lễ khai trương VP HĐTG I Nguyễn Tuấn I 88 

Sự hữu ích của PTHĐ đối với TTN I Ng Cảnh Bình I 103 

Tu thư & dịch thuật I STĐĐ I 107 

Phát triển đời sống tâm linh ... I Hoàng kim Châu I 112 

Môi trường & phương pháp giao dục ... I Nguyễn Thúc Tuân I 128 

Ngày tháng cũ I Phong Châu I 129 

Tôi đã chụp ảnh cùng BiPi I 7TS I 130 

Uống nước nhớ nguồn I Nhiều tác giả I 132 

Các logo dự thi trại họp bạn Hợp Lưc 2015 I 154 

Vén màn bí mật ... I Phạm văn Nhơn I 161 

Suurjuhla I Võ Phan Bắo Thạch I 175 

Trại hè Vui - Khỏe I Thiên nga Điềm đạm I 187 

Bài học từ trải nghiệm I Lê Đức Cường I 190 

Tin tức đó đây I 201 

Việc làm thầm lặng I Lý Nhật Hui I 208 

Nhờ Hướng Đạo, một trẻ lạc loài ... I H K Châu I 212 

Ta về ta tắm ao ta (trang Y học) I Hươu Điềm đạm I 220 

Ngồi lại với nhau (nhạc) I Phan Bá Kiệt I 223 



